ANTHONY ROBBINS 


AWAKEN THEGIANTWITHIN 


THÚC 


CON NGƯỜI 
PHI THƯỜNG 
TRÔNG BẠN 


An(hoœmy Robbims 


ĐÁNH THỨC ©COW 
NGƯỜI PHI THƯỜNG 
TRONG BẠN 


ñÑrs 18G 


O[H1 112051 2U1]H0 Hổ1ô Z1 T 


Thông (tỉa về ebook: 


Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn 
Tác giả: Anthony Robbins 

Thể loại: Nghệ Thuật Sống 

Dịch giả: Lưu Văn Hy 

Biên tập: Nguyen Thanh Binh 


Bìa: lê cảnh cường 


Định dạng ebook PDE-A4 
Ngày xuất bản: 14-May-2016 
Tổng số 211 trang 


Click vào đây để đọc online 


ñÑrs + Ẵ1sGK& 


GIỚI THIẾU 


Nói về tác phẩm Đánh thức con người phi thường trong bạn, tác giả 
Anthony Robbins đã nói rằng: “Tôi thực sự tin tưởng trong mỗi chúng 
ta có một con người phi thường đang say ngủ. Mỗi người đều có thực 
tài, có năng khiếu và có cả một chút khí chất thiên tài chỉ đang chờ được 
đánh thức... 


ˆ? 


Để “Đánh thức con người phi thường trong bạn”, Anthony Robbins đã 
theo đuổi, nghiên cứu những gì mà ông xem như là những nguyên tắc 
nền tảng tạo ra sự thay đổi bên vững. Bạn đọc sẽ được hiểu rõ về chúng 
và cách áp dụng trong quyển sách này, ông cũng muốn chia sẻ với bạn 
đọc 3 nguyên tắc, cũng là 3 bước cơ bản có thể áp dụng ngay để thay 
đổi cuộc đời mình. Những nguyên tắc này tuy rất đơn giản, song lại hết 
sức hiệu quả nếu được vận dụng thành thục. 


1.oNâng tầm bản thân 
2.oThay đổi niềm tin hạn hẹp về bản thân 
3.oThay đổi chiến lược 


Và quan trọng hơn, bạn tập trung làm chủ 5 khía cạnh trong cuộc sống 
mà Anthony Robbins tin là ảnh hưởng tới chúng ta nhiều nhất: 


1.oLàm chủ cảm xúc 

2.oLàm chủ cơ thể 

3.oTạo dựng và duy trì mối quan hệ 
4.oQuản lý tài chính 

5.oLàm chủ thời gian 


Đa phần mọi việc chúng ta làm đều hướng tới mục đích là thay đổi cảm 
nhận của bản thân - nhưng chúng ta ít khi hoặc chăng bao giờ được 
hướng dân cách thực hiện điều này thật nhanh chóng và hiệu quả. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Giới Thiệu Trang 5 


Chúng ta thường xuyên sử dụng trí óc để tự đồn ép mình vào những 
trạng thái cảm xúc tiêu cực, và quên mất những khả năng vốn có. Rất 
nhiều người phó mặc cho điều kiện ngoại cảnh chi phối những cảm xúc 
của mình - những điều mà lẽ ra ta hoàn toàn có thể kiểm soát - rồi lại 
dựa vào những giải pháp “chữa cháy“ tạm thời. 


Đọc Đánh thức con người phi thường trong bạn, độc giả sẽ phát hiện ra 
những lý do xui khiến bạn tiếp tục hành động theo thói cũ, và tác nhân 
gây ra những cảm xúc mà bạn thường gặp nhất. Tiếp theo, bạn sẽ được 
hướng dẫn từng bước để xác định những cảm xúc nào củng cố thêm sức 
mạnh, cảm xúc nào triệt tiêu động lực tinh thần, và cách tận dụng cả hai 
loại theo hướng có lợi nhất để xúc cảm không còn là chướng ngại, mà 
thay vào đó sẽ trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ bạn phát huy tối đa 
tiềm năng của mình và “người khống lồ” trong bạn nhất định sẽ được 
đánh thức. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


LỜI NÓI ĐẦU 


Với tư cách là nhà tâm lý chính của bệnh viện Bellevue, thành phố New 
York, tôi chứng kiến nhiều mãnh đời khổ đau, không chỉ riêng những 
bệnh nhân tâm thần, mà cả ở những nhân viên "bình thường"”,"khoẻ 
mạnh” đang chữa trị cho bệnh nhân. Tôi còn thấy sự bất hạnh cả ở 
những người tương đối thành công và có địa vị cao đến gặp tôi ở phòng 
khám tư. Rất thường, sự đau đớn và sự khốn khổ là điều không mong 
muốn và cuối cùng cũng qua đi khi con người chịu để cho các niềm tin, 
tình cảm và hành động của họ làm thay đổi qui trình của đời sống. Khổ 
nỗi nhiều khi họ không làm thế. Họ nãn ná, rồi cố thay đổi kết quả xấu 
hay thường rơi vào sự lưỡng lự chỉ để than trách cuộc đời khủng khiếp 
của họ hay bằng cách nào đó được một ai "sắp xếp cho”. 


Những người có khả năng để nhận ra rằng họ định đoạt kết quả của 
cuộc sống riêng không phải lúc nào cũng dễ. Thực tế là, nó thường là 
một công việc có tính chất áp đảo. Do đó, tôi luôn tìm kiếm một phương 
pháp và những kỹ thuật mới khi làm việc ở bệnh viện và đối với những 
bệnh nhân riêng của tôi. Năm năm về trước, lần đầu tiên tôi nghe biết 
về tác phẩm của Tony Robbins và theo một trong những khóa tập huấn 
của anh ở new York. Tối đó, tôi thấy là, Tony góp phần vào niềm tin của 
tôi khi cho rằng bất kỳ ai lành mạnh cơ bản đều có thể làm chủ và sống 
cuộc đời tràn đầy, ngay sau đó, tôi theo khóa học hai tuần có cấp giấy 
chứng nhận của Tony, cũng như cùng các đồng nghiệp và các bệnh 
nhân theo tiếp các khóa khác. Tôi gọi đó là khóa"Huấn luyện cơ Bản cho 
cuộc sống". Rồi tôi giới thiệu hàng loạt băng ghi âm và cuốn sách đầu 
tay của anh, Năng Lực vô tận. 


Mặc đầu một số đồng nghiệp của tôi khó chịu và ngạc nhiên khi tôi giới 
thiệu những tác phẩm của một thanh niên chẳng có bằng cấp, mà những 
ai đọc và nghe Tony là đi đến chổ tán thành. Thêm vào tài liệu đúng đắn 
và dễ lãnh hội, Tony có một tài năng và một phong thái lôi cuốn làm cho 
điều viết ra của anh dễ nắm bắt. 


Cuối cùng, vợ tôi và tôi tham dự khóa học "Bảy Ngày Hình thành cuộc 
Sống" chứa đựng những khái niệm cơ bản trong tác phẩm mới nhất của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Lời Nói Dầu Trang 7 


anh, Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn. Ngày nghĩ cuối 
tuần đó đã cho chúng tôi phương cách để tạo những thay đổi nơi những 
giá trị, nguyên tắc và những tiêu chuẩn so sánh, mà trên hai năm qua, 
đã giúp chúng tôi sống một đời sống hữu ích và tràn đầy hơn. 


Tôi nhận thấy nơi Tony một người thầy vĩ đại trong cuộc chơi đời sống. 
Cái nhìn thấu suốt, sự thông minh, niềm say mê và sự dấn thân xác 
đáng của anh ta luôn hiện diện và truyền cảm hứng. Đọc cuốn sách này 
như thể chúng ta ngồi đối diện với Tony và để hết tâm trí vào cuộc trò 
chuyện thú vị với anh. Cuốn sách này còn tiếp tục được chúng ta tham 
khảo như một loại sổ tay của người sử dụng cho bất kỳ lúc nào cuộc 
sống đặt ra những thử thách mới hay có những đòi hỏi đang điễn biến. 
Nó cung cấp một kho phương tiện cho sự thay đổi lâu dài, cũng như 
những bài học làm phong phú chất lượng cuộc sống. Thật vậy, nếu có 
nhiều người đọc cuốn sách này và thực tâm áp dụng những điều chỉ 
dẫn của nó, hắn tôi và nhiều đồng nghiệp của tôi hết việc làm mất. 


EFREDERICK L. COVAN, Tiến sĩ triết. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


PHÂN I . 
GLẢI PHÓNG NGUÔN TIM NĂNG CỦA 
BẠN 
CHƯƠNG 1 
NHỮNG ƯỚC MƠ CHO ĐỜI MÌNH 


“Người chín chắn tin ào uận mệnh, người nông nổi tin uào may rủi”. 
-BENJAMIN DISRAELI 


Chúng ta ai ai cũng có những ước mo...Ai ai cũng muốn tin vững tận 
đáy lòng rằng mình có một năng khiếu riêng. Có khả năng thay đổi, có 
thể gây ảnh hưởng đặc biệt trên người khác và có thể biến đổi thế giới 
này trở nên tốt hơn. Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta ai ai cũng có 
một viễn ảnh về cuộc sống tươi đẹp hơn mà chúng ta ao ước và đáng 
được hưởng. Thế nhưng, với nhiều người trong chúng ta, những ước 
mơ đó bị bao phủ dày đặc bởi những thất vọng và những những cái tâm 
thường của cuộc sống khiến chúng ta thậm chí không còn ý chí để cố 
găng vươn lên. với quá nhiều người, những những ước mơ bị tan võ-và 
cùng với nó, ý muốn làm nên vận mệnh của mình cũng tan vỡ theo. 
Nhiều người đã mất niềm tin vững chắc, là yếu tố sắc bén của thành 
công. Cuộc đời tôi là một cuộc tìm kiếm không ngừng để phục hồi ước 
mơ và biến nó thành hiện thực, nhắc nhở chúng ta nhớ lại và sử dụng 
nguồn năng lượng vô biên còn đang ngủ yên trong mỗi người chúng ta. 


Tôi không thể nào quên cái ngày tôi bị tác động mãnh liệt, cái ngày tôi 
thực sự sống với ước mơ của mình. Hôm ấy tôi đang bay trên chuyến 
trực thăng riêng từ los Angeles đến quận Cam để có một cuộc thuyết 
trình. Đang khi bay trên thành phố Glendale, tôi đột nhiên nhận ra một 
tòa nhà nguy nga bên dưới và tôi cho trực thăng của tôi bay là là trên 
ngôi nhà đó. Nhìn xuống, tôi nhận ra đây chính là ngôi nhà mà mới cách 
đây 12 năm, tôi đã từng giữ chân gác cổng ở đó. 


Hồi ấy, lúc nào tôi cũng lo không biết chiếc Volkswagen 1960 của tôi có 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthon Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 9 


sức chạy hết quãng đường 30 phút đưa tôi tới chỗ làm việc hay không. 
Mối bận tâm trọng yếu của đời tôi là làm sao để tôn tại; tôi thấy sợ hãi 
và cô đơn. Nhưng hôm đó, khi tôi bay lượn trên không, tôi thầm nghĩ," 
mới chỉ một thập niên mà đã thay đổi đến thết". Hồi trước, tôi cũng 
từng có những giấc mơ, nhưng hình như chúng chăng bao giờ trở thành 
hiện thực. Nhưng nay, tôi đã tin rằng mọi thất bại và vô vọng tôi gặp 
trong quá khứ đã thật sự đặt nên móng cho sự hiểu biết góp phần tạo 
nên cuộc sống mới mà tôi đang được hưởng. tôi tiếp tục bay dọc theo bờ 
biển xuống phía nam và tôi nhìn thấy những chú cá heo đang chơi đùa 
với những người lướt ván trên những ngọn sóng biển. Đó là hình ảnh 
mà Becky, vợ tôi cùng với tôi từng yêu thích và coi như một món quà 
đặc biệt của cuộc đời. Cuối cùng tôi đã tới Irvine. trông xuống dưới, tôi 
hơi lo lắng khi thấy bên ngoài hàng rào chổ tôi sắp thuyết trình, đường 
xá kẹt cứng xe cộ và người suốt cả vài cây số. tôi nghĩ thâm,"trời, mong 
sao chuyện gì đang xảy ra có thể kết thúc sớm để người ta kịp đến dự 
buổi thuyết trình của tôi”. 


Nhưng khi tôi hạ cánh xuống sân bay, trước mắt tôi là một quang cảnh 
mới:Hàng ngàn người đang được bảo vệ chặn lại ngay tại chổ tôi sắp 
đáp xuống. đột nhiên tôi bắt đầu hiểu ra sự thực. Giao thông bị kẹt là vì 
người ta đến dự buổi thuyết trình của tôi! Chúng tôi đã dự kiến khoảng 
2 ngàn người tham dự, thế mà bây giờ có đến 7 ngàn người trong một 
hội trường chỉ đủ khả năng chứa tối đa 5 ngàn! Khi tôi từ sân bay bước 
vào hội trường, hàng trăm người vây kín lấy tôi và đòi được ôm hôn tôi 
hay kể cho tôi nghe những gì mà công việc của tôi đã ảnh hưởng trên 
đời sống của họ. 


Những câu chuyện họ kể cho tôi thật khó tin. một bà mẹ giới thiệu cho 
tôi đứa con trai bà từng bị đánh giá là Hiếu động” và "Khuyết năng học 
tập".bằng cách áp dụng những nguyên tắc Xử Lý Trạng Thái dạy trong 
sách này, không những bà không phải cho cậu bé uống Ritalin nữa, mà 
hai mẹ con từ dạo ấy đã dời sang California và ở đây cậu bé được đánh 
giá là thiên tài! Một quý ông kể cho tôi nghe chuyện ông ta đã áp dụng 
những kỹ thuật của khoa Điều khiển Sự Thành Công và đã bỏ hẳn được 
thói sử dụng cocain. Một cặp vợ chồng ở tuổi 50 chia sẻ cho tôi nghe 
chuyện của họ đang chuẩn bị ly hôn thì học được bài học về Qui Luật 
Bản Thân. Một thương gia kể tôi nghe, thu nhập hàng tháng của ông chỉ 
trong 6 tháng đã tăng từ 2,000 đôla lên trên 12,000 đô la và một nhà 
doanh nghiệp kể rằng ông đã tăng doanh thu của công ty lên trên 3 triệu 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 10 


đô la trong vòng 18 tháng nhờ áp dụng những nguyên tắc về Những 
câu Hỏi Chất Lượng và Xử Lý Cảm xúc. Một cô gái trẻ đẹp cho tôi xem 
ảnh của cô hồi trước, nay cô đã giảm được trên hai chục kí lô nhờ áp 
dụng những nguyên tắc về Đòn Bẩy trong sách này. 


Tôi đã xúc động và nghẹn ngào không thể nói lên lời lúc đứng trong 
phòng. Khi tôi nhìn xuống cử tọa với 5,000 khuôn mặt tươi cười dễ 
thương, lúc ấy tôi ý thức được tôi đang sống giấc mơ của mình! Thật là 
một một cảm giác kỳ diệu khi biết rằng ẩn sau những đám mây nghỉ 
ngờ, tôi lại có được những thông tin, những chiến lược, triết lý, kỹ năng 
có thể giúp biết bao người đang hiện diện ở đây có thể tự tạo khả năng 
cho mình để biến đổi cuộc đời mình. Cả một dòng hình ảnh và cảm xúc 
tuôn trào trong tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại một kinh nghiệm đã đến với tôi 
mới chỉ cách đây ít năm. Khi ngồi đơn độc trong căn hộ nhỏ của tôi ở 
Venice, California và trong tâm trạng cô đơn buồn tủi tôi ru mình theo 
điệu trữ tình của một bản tình ca Neil Diamond. Tôi có cảm tưởng như 
cuộc đời mình chẳng là gì cả, mọi sự kiện của cuộc đời hoàn toàn làm 
chủ con người tôi. Thế rồi tôi cũng nhớ lại cái giây phút mà cuộc đời tôi 
biến đổi, giây phút tôi đã thốt lên,"Thành công rồi! Tôi biết là mình đáng 
giá hơn tất cả những gì mình hiện đang có trong cuộc đời, về trí óc, tình 
cảm và thể xác". Thế là tôi đã làm một quyết định và chính quyết định 
này đã thay đổi hắn cuộc đời của mình. Tôi đã quyết định sẽ không bao 
giò hài lòng với những gì ở dưới mức tiềm năng của mình. Ai có thể 
ngờ được quyết định này dẫn tôi đến phút giây kỳ điệu như thế? 


Tôi để cả con người mình tuôn trào ra trong buổi thuyết trình tối hôm 
ấy và khi tôi rời giảng đường, hàng ngàn người đã ra tận sân bay để tiến 
tôi. mắt tôi bổng trào lệ khi tôi tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi giây 
phút hạnh phúc này. Tôi đang sống thực hay trong mơ? Vẫn là cùng 
một anh chàng mà mới cách đây 8 năm luôn luôn phải vật lộn với cuộc 
đời, thất vọng, cô đơn và không thể điều hành được cuộc đời mình? 
Thân hình thì béo phì, túi thì không một đồng xu, tôi mang tâm trạng 
không biết có thể sống còn hay không. Làm sao một anh chàng ít tuổi 
như tôi với trình độ học vấn chỉ hết bậc trung học, mà đã có thể tạo ra 
những thay đổi kỳ diệu đến thế? 

Câu trả lời của tôi thật đơn giản: tôi đã học được cách trang bị cho mình 
một nguyên tắc mà bây giờ tôi gọi là tập trung năng lượng. Nhiều người 
không biết gì về cái khả năng to lớn mà chúng ta có thể trực tiếp điều 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 11 


khiển khi chúng ta tập trung mọi nguồn lực của mình để làm chủ chỉ 
một lãnh vực duy nhất của đời mình. Điều khiển tập trung giống như 
một tia lade có khả năng chọc thủng bất cứ vật cản nào ngăn chặn bạn. 
Khi chúng ta kiên trì tập trung vào việc cải thiện một lãnh vực nào, 
chúng ta phát triển được những cách thức phân biệt độc đáo để làm cho 
lãnh vực đó tốt hơn. Một lý do khiến ít người chúng ta đạt được điều 
chúng ta mong muốn, đó là vì chúng ta không bao giờ định hướng sự 
tập trung của chúng ta: chúng ta không bao giờ tập trung năng lượng 
của mình. Tôi tin rằng một trong những bài học quan trọng của cuộc đời 
là hiểu được động cơ nào thôi thúc chúng ta trong hành động của mình. 
Điều gì hình thành nhân cách của một người? Trả lời câu hỏi này sẽ 
cống hiến chúng ta những chìa khóa cơ bản để hình thành vận mệnh 
riêng của mỗi người. 


Suốt cuộc đời, tôi không ngừng bị thu hút bởi một tiêu điểm duy nhất 
và thúc bách: Cái gì làm nên những khác biệt về chất lượng của mỗi 
cuộc đời? Làm sao chúng ta thường gặp không ít người xuất thân từ 
môi trường nghèo khổ và vô vọng, vậy mà họ đã thành công trong cuộc 
đời và để lại những ấn tượng sâu sắc cho chúng ta? Ngược lại, làm sao 
nhiều người có hoàn cảnh ưu đãi. Các phương tiện để thành công có sẵn 
trong tầm tay, vậy mà họ đã đi đến một kết cuộc thảm hại, thất vọng và 
nhiều khi rơi vào thói nghiện ngập? Điều gì làm cho một số cuộc đời trở 
thành mẫu mực và một số khác trở thành lời cảnh báo? Bí quyết nào tạo 
nên những cuộc đời hạnh phúc, say mê, sung mãn, trong khi những 
cuộc đời khác trở thành vô vị, nhàm chán? 


Nỗi ám ảnh kỳ diệu của bản thân tôi bắt đầu bằng những câu hỏi đơn 
sơ: Làm cách nào để tôi kiểm soát trực tiếp đời mình? Hôm nay tôi có 
thể làm gì để biến đổi đời tôi cũng như giúp tôi và người khác hình 
thành vận mệnh của mình? Làm cách nào để tôi mở rộng, học hỏi, phát 
triển và chia sẻ sự hiểu biết của tôi với những người khác một cách thú 
vị và có ý nghĩa?" 


Từ hồi còn rất trẻ, tôi đã phát triển một niềm tin là tất cả chúng ta có 
mặt trên đời là để cống hiến một cái gì độc đáo, tôi tin là tận trong thâm 
tâm chúng ta ai ai cũng được phú bẩm một thiên khiếu đặc biệt. Tôi 
thực sự tin rằng trong mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn một năng lực 
siêu phàm. mỗi người chúng ta đều có một tài năng, một thiên khiếu, 
một chút thiên tài nào đang chờ chúng ta mở ra. Có thể là năng khiếu 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 12 


nghệ thuật hay âm nhạc. Có thể là khả năng giao tiếp kỳ diệu với những 
người chúng ta thân thương. Có thể là một năng khiếu kinh doanh hay 
sáng tạo để đưa chúng ta vào ngành doanh nghiệp hay một sự nghiệp 
nào. tôi tin là Tạo Hóa không thiên vị ai. tất cả chúng ta được Tạo Hóa 
dựng nên mỗi người với nét độc đáo của mình, nhưng tất cả đều được 
ngài phú cho những cơ hội đồng đều trong đời sống để có thể sống 
hạnh phúc. Nhiều năm trước, tôi đã quyết sống cuộc đời mình bằng 
cách đầu tư ân huệ của Tạo Hóa vào một cái gì còn lưu lại sau khi cuộc 
đời tôi qua đi. Tôi đã quyết là một cách nào đó tôi phải cống hiến thế 
nào cho cuộc đời để nó còn tồn tại mãi sau khi tôi ra đi. 


Tôi tha thiết kêu mời bạn không chỉ cố gắng đọc hết cuốn sách này, mà 
còn tận dụng tất cả những gì bạn học được để đem áp dụng vào cuộc 
sống đơn sơ hằng ngày. Đây là bước cần thiết và tối quan trọng để bạn 
mang lại kết quả cho các cố gắng của bạn trong cuộc đời. 


LÀM THẾ NÀO TẠO ĐƯỢC NHỮNG THAY ĐỔI LÂU BỀN 


Những thay đổi chỉ có giá trị đích thực khi chúng lâu bền và hợp lý. 
Chúng ta ai cũng từng có kinh nghiệm về những thay đổi nhất thời, để 
rồi lại cảm thấy chán nản và thất vọng ngay sau đó. Thực ra nhiều 
người muốn thực hiện những thay đối, nhưng kèm theo ý muốn đó là 
nỗi e ngại và lo lắng không biết những đổi thay của mình có lâu bền hay 
chỉ là tạm bợ. Một ví dụ đơn sơ cho chuyện này là trường hợp một 
người muốn bắt đầu ăn kiêng, nhưng cảm thấy chần chờ, chủ yếu là vì 
nơi tiềm thức họ, họ tin chắc là những cố găng họ thực hiện sẽ chỉ mang 
lại cho họ một phần thưởng trong phút chốc mà thôi. Cả đời tôi, tôi đã 
theo đuổi những nguyên tắc tổ chức cơ bản, đó là nguyên tắc thay đổi 
lâu bền và bạn sẽ học được các nguyên tắc này và cách áp dụng chúng 
trong sách này. Nhưng bây giờ, tôi muốn chia sẻ với bạn 3 nguyên tắc 
thay đổi sơ đắng mà bạn cũng như tôi có thể áp dụng ngay để thay đổi 
đời mình. Chúng rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả nếu ta biết 
áp dụng khéo léo. 


Bước Thứ Nhất: NÂNG CAO TIÊU CHUẨN 


Một lần bạn muốn thực hiện một sự thay đổi, việc đầu tiên bạn phải làm 
là nâng cao các tiêu chuẩn của bạn. Khi người ta hỏi tôi điều gì đã thay 
đổi đời tôi tám năm về trước, tôi trả lời rằng dứt khoát điều quan trọng 
nhất là thay đổi những øgì tôi đòi hỏi nơi chính mình. Tôi viết ra trên 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 13 


giấy tất cả những gì mà tôi không còn muốn chấp nhận trong đời mình, 
tất cả những gì tôi không còn chịu đựng nữa và tất cả những gì tôi khát 
khao đạt tới. 


Lịch sử còn để lại cho chúng ta biết bao tấm gương danh nhân đây gợi 
hứng như Leonardo đa vinci, Abraham lincoln, Helen Keller, Mahatma 
Gandhi, Martin Luther king, Rosa Parks, Albert Einstein, Cesar Chavez, 
Soichiro Honda và biết bao người khác đã từng có những bước kỳ diệu 
khi nâng cao tiêu chuẩn của họ. Sức mạnh đã từng có nơi họ cũng đang 
có nơi bạn, nếu bạn có can đảm đòi hỏi nó. Thay đổi con người bạn 
chính là bước đầu đơn giản để thay đổi một tổ chức, một công ty, một 
đất nước hay một thế giới. 


Bước thứ hai: THAY ĐỔI NIỀM TIN HẠN HẸP CỦA BẠN 


Nếu bạn nâng cao tiêu chuẩn nhưng lại không thật sự tin là mình có thể 
đạt được chúng, bạn đang hủy diệt chính mình đó. Bạn thậm chí cũng 
không muốn thử; bạn sẽ thiếu niềm tin để có thể giúp bạn mở ra được 
những khả năng thâm sâu hiện diện trong bạn. Các niềm tin của chúng 
ta giống như những mệnh lệnh tuyệt đối, nói cho chúng ta biết sự việc 
như thế nào, cái gì ta làm được, cái gì không làm được. Thế nên, thay 
đổi hệ thống niềm tin của chúng ta là điều trọng yếu để thực hiện bất kỳ 
sự thay đổi chắc chắn và lâu bền trong cuộc đời mình. Chúng ta phải 
phát triển một niềm tin vững chắc là chúng ta có thể và sẽ đạt được 
những tiêu chuẩn mới trước khi chúng ta thực sự hành động. 


nếu không có những hệ thống niềm tin vững chắc, thì đù bạn có nâng 
cao tiêu chuẩn của mình đến mức nào, bạn cũng sẽ không bao giờ có 
được niềm xác tín để hỗ trợ cho những tiêu chuẩn ấy. Bạn thử nghĩ 
Gandhi có thể thành đạt được bao nhiêu giả như ông đã không tin vào 
sức mạnh của sự phản kháng bất bạo động? Niềm tin của ông đã giúp 
ông đạt đến những nguồn lực nội tâm của mình và đã giúp ông đối diện 
được những thách đố nặng nề mà một người có quyết tâm ít hơn ông có 
thể phải đầu hàng. 


Bước thứ ba: THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN 


Để duy trì quyết tâm, bạn cần có những chiến lược tốt nhất để đạt hiệu 
quả. Một trong những niềm xác tín cơ bản của tôi là nếu bạn nhắm tiêu 
chuẩn cao và bạn có niềm tin, thì chắc chắn bạn có thể nghĩ ra những 
chiến lược. đơn giản là bạn sẽ tìm ra đường lối. Nói cho cùng, đây chính 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 14 


là chủ đề của cả cuốn sách. Nó chỉ cho bạn những chiến lược để hoàn 
thành nhiệm vụ và tôi sẽ nói cho bạn biết ngay là bất kỳ trong trường 
hợp nào, chiến lược tốt nhất chính là tìm ra một mẫu, một ai đã từng đạt 
những kết quả mà bạn mong muốn và rồi đi sâu vào những hiểu biết 
của họ. hãy học cách làm của họ, niềm tin của họ và lối suy nghĩ của họ. 
Không những bạn sẽ thấy điều này giúp bạn hiệu quả hơn, mà nó còn 
tiết kiệm cho bạn biết bao thời giờ vì bạn không cần phải mày mò lâu để 
tìm ra đường đi. Bạn chỉ cần điều chỉnh, uốn nắn và có lẽ làm nó khá 
hơn thôi. 


Sách này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và động lực thúc đẩy để 
bạn dẫn thân mình vào cả ba nguyên tắc chủ yếu để thay đổi chất lượng 
cuộc đời. 


Trên đời, có rất nhiều người biết phải làm gì, nhưng ít người thực sự 
làm điều họ biết. Biết thôi không đủ. Bạn cần phải có hành động. và nếu 
bạn cho phép, tôi sẽ nhận làm huấn luyện viên cho bạn qua cuốn sách 
này. tôi sẽ cống hiến bạn cách phân biệt những nguồn sức mạnh để tạo 
nên những thay đổi lâu bền về chất lượng của đời sống bạn. Cùng nhau, 
chúng ta sẽ tập trung vào 5 lãnh vực của đời sống mà tôi tin là ảnh 
hưởng đến chúng ta nhiều nhất. Đó là: 


1. Làm chủ cảm xúc 


Nắm vững bài học này sẽ giúp bạn quán triệt phần lớn phương pháp 
của bốn lãnh vực còn lại. Bạn hãy để ý đến điều đó. Tại sao bạn muốn 
giảm cân? Phải chăng chỉ vì bạn muốn người mình bớt mỡ thôi ư? Hay 
vì bạn nghĩ nếu giảm cân, bạn sẽ cảm thấy có nhiều nghị lực và dẻo dai 
hơn, bạn trở nên hấp dẫn hơn trước mắt người khác và bạn cảm thấy tự 
tin nhiều hơn khi ở trước đám đông? Hầu như tất cả những gì chúng ta 
làm đều là thay đổi cách cảm nghĩ của chúng ta nhưng hầu hết chúng ta 
ít hay không được huấn luyện để biết cách làm điều này nhanh chóng 
và hiệu quả. Thật kỳ lạ chúng ta thường sử dụng trí thông minh của 
mình để đi vào những tâm trạng cảm xúc vô ích, đang khi quên đi biết 
bao nhiêu năng khiếu bẩm sinh mà ai trong chúng ta đều có sẵn. Quá 
nhiều người trong chúng ta không kiểm soát được, trong khi quên mất 
việc chăm lo cho những cảm xúc của mình, là những yếu tố mà mọi 
người đều có thể làm chủ. 


2.Làm chủ thân thể 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 15 


Nếu bạn có tất cả những điều bạn mơ ước, nhưng lại không có sức khoẻ 
thể lý để vui hưởng những thứ đó, thử hỏi có ích gì? Mỗi sáng thức dậy 
bạn có cảm thấy đầy đủ sức sống, nghị lực và sẵn sàng bước vào một 
ngày mới không? Hay bạn thức dậy mệt mỏi giống như tối hôm trước, 
thân xác ê ẩm và cảm thấy miễn cưỡng phải bắt đầu một ngày mới? Nếp 
sống thường nhật của bạn sẽ làm bạn thành một người thiếu họat động? 
Cứ 2 người Mỹ thì có 1 người chết vì xơ vữa động mạch vành;ba người 
thì một người chết vì ung thư. Chúng ta đang "lấy hàm răng mà đào 
huyệt cho chính mình", như câu nói của bác sĩ Thomas Moffett ở thế kỷ 
17. Chúng ta ngốn vào cơ thể đầy chất béo, những thực phẩm không có 
chất dinh dưỡng, chúng ta đầu độc lục phủ ngũ tạng bằng thuốc lá, 
rượu và ma túy và chúng ta ngồi thụ động trước màn hình tivi. Bài học 
thứ hai này sẽ giúp bạn kiểm soát sức khoẻ thể lý của bạn để bạn không 
chỉ có dáng khoẻ mạnh, mà cảm thấy khoẻ mạnh thực sự và biết rằng 
mình đang làm chủ đời mình, trong một cơ thể tràn đầy sinh lực và cho 
phép bạn thành đạt. 


3.Làm Chủ Các Mối Quan Hệ 


Ngoài việc làm chủ cảm xúc và sức khỏe thể xác của bạn, không có gì 
quan trọng hơn là học cách làm chủ các mối quan hệ của bạn. Quan hệ 
yêu đương, gia đình, buôn bán và xã hội. Xét cho cùng, không ai muốn 
học tập, phát triển, thành đạt và hạnh phúc một mình và cho riêng 
mình. Bài học chủ yếu thứ 3 trong sách này chỉ cho bạn những bí quyết 
giúp bạn xây dựng những mối quan hệ chất lượng trước tiên với bản 
thân, rồi với người khác. Bạn sẽ bắt đầu khám phá ra những gì bạn đánh 
giá cao nhất, những niềm mong đợi của bạn, những qui luật trong trò 
chơi cuộc đời và nó có liên quan thế nào với tất cả những người khác 
cùng tham dự cuộc chơi với bạn. Tôi đã khám phá ra rằng, đối với tôi, 
nguồn lực to lớn nhất chính là mối quan hệ, vì nó mở toang cánh cửa ra 
cho mọi nguồn lực khác mà tôi cần. Quán triệt được bài học này sẽ cho 
bạn những nguồn lực vô biên để bạn tăng trưởng và cống hiến. 

4.Làm Chủ Tiền Bạc 

Khi tới độ tuổi 65, hầu hết chúng ta hoặc là không còn làm ra tiền, hoặc 
là đã chết! Thế nhưng không ai trong chúng ta lại muốn rơi vào viễn 
cảnh ấy khi nghĩ đến thời kỳ hưu trí vàng son của mình. Nhưng nếu 
bạn không đủ xác tín rằng mình đáng được hưởng một sự thoải mái về 
tài chánh nhờ một kế họach hiệu quả, làm sao bạn có thể biến viễn cảnh 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 16 


tài chánh này thành hiện thực? Bài học làm chủ thứ 4 trong sách này sẽ 
dạy bạn biết vượt xa hơn sự sống còn đơn thuần lúc xế bóng cuộc đời và 
ngay cả bây giò, để đạt tới điều đó. Sống trong xã hội, mỗi người chúng 
ta đều có khả năng thể hiện những ước mơ của mình. Thế nhưng hầu 
hết chúng ta cảm nghiệm những áp lực tài chánh mỗi ngày một đè nặng 
hơn và chúng ta tưởng tượng rằng có nhiều tiền bạc hơn sẽ giải thoát 
chúng ta khỏi áp lực ấy. Đây là một ảo tưởng văn hóa to lớn tôi dám cả 
quyết với bạn là càng có nhiều tiên, bạn càng cảm thấy chịu nhiều áp lực 
hơn. Điều chủ yếu không phải là kiếm được thật nhiều tiền, mà là thay 
đổi những niềm tin và thái độ của bạn đối với tiền bạc, để bạn nhìn nó 
như phương tiện để cống hiến, chứ không phải là mục đích tối hậu và 
duy nhất của hạnh phúc. 


5.Làm Chủ Thời Giờ 


Những kiệt tác đòi hỏi thời giờ. Thế nhưng có bao nhiêu người trong 
chúng ta biết dùng nó? Tôi không nói đến chuyện quản lý thời giờ; tôi 
muốn nói đến chuyện giành lấy thời giờ và biến đổi nó, sử dụng nó để 
nó trở thành đồng minh chứ không phải kẻ thù của bạn. trước tiên, bài 
học làm chủ thứ 5 này sẽ dạy cho bạn thấy rõ những đánh giá ngắn hạn 
có thể dẫn tới những đau khổ dài hạn. Bạn sẽ học cách làm một quyết 
định thực sự và kiềm chế những ước muốn hưởng thụ tức thời, để giúp 
các tư tưởng, các sáng tạo của bạn và ngay cả những tiêm năng của bạn 
có thời giờ mang lại hoa trái sung mãn. Rồi bạn sẽ học cách phác họa 
những chiến lược cần thiết để thực hiện từng bước quyết định của bạn, 
để biến nó thành hiện thực. Với quyết tâm hành động mãnh liệt, kiên 
nhẫn chịu đựng thời gian trì trệ và sự mềm dẻo để thay đổi phương 
pháp mỗi khi cần. Một khi bạn đã làm chủ được thời giờ, bạn sẽ hiểu tại 
sao rất nhiều người đánh giá quá cao những gì họ có thể đạt được trong 
một năm và đánh giá quá thấp những gì họ có thể đạt được trong 1 thập 
niên. 


Tôi viết cuốn sách này với chủ đích nó trở thành một hướng dẫn hành 
động một sách giáo khoa để gia tăng chất lượng cuộc đời bạn và gia 
tăng ngưồn vui thích mà bạn có thể rút tỉa từ đó. Tôi linh cảm rằng cuốn 
sách này sẽ mang đến cho bạn một ít sự phân biệt mới mẻ và độc đáo về 
nguồn sức mạnh để giúp bạn vươn tới một mức sống cao hơn. 


Với tất cả sự kính trọng, tôi bắt đầu mối tương quan này với bạn khi 
chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình để khám phá và biến những tiềm 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Phần I: Giải Phóng Nguồn Tiêm Năng Của ... Trans 17 
năng sâu xa và đích thực của chúng ta trở thành hiện thực. Cuộc đời là 
một quà tặng và nó cống hiến chúng ta đặc ân, cơ hội và trách nhiệm để 


chúng ta cống hiến lại cho đời một điều gì, nhờ một cuộc sống chất 
lượng hơn. 


Nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm của chúng ta... 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 2 


NHỮNG QUYẾT ĐỊVH TẠO SỨC MẠNH 


“Con người được sinh ra để sống, Không phải để chuẩn bị sống”. -BORIS 
PASTERNAK 


Chắc hắn bạn còn nhớ ngày Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, kết thúc cuộc 
chiến thảm khốc ở Việt Nam? Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, chỉ mới 
cách đây hơn hai mươi năm. và chắc hẳn bạn còn nhớ ngày nghe tin 
John Lennon bị ám sát? Và ngày ngọn núi Saint Helens phun lửa, san 
bằng cả một vùng rộng hơn 3 trăm kilo mét vuông? Đó là năm 1980 chỉ 
cách đây ngót hai mươi năm. 


Bạn hãy suy nghĩ một lát. Lúc đó bạn đang ở đâu? Bạn đang trong tình 
trạng nào? Bạn bè của bạn là những ai? Bạn đã có những ước mơ hay 
niềm hy vọng nào? Nếu đã có ai hỏi bạn,"Mười hay hai mươi năm sau, 
bạn sẽ ra sao?"bạn đã trả lời họ thế nào? Hôm nay bạn có ở trong tình 
trạng giống như bạn đã mong ước lúc đó không? Một hay hai thập niên 
có thể trôi qua thật nhanh, phải không bạn? 


Nhưng điều quan trọng hơn, có lẽ chúng ta phải tự hỏi mình."Tôi sẽ 
phải sống mười năm sắp tới của đời tôi thế nào? Hôm nay tôi phải sống 
thế nào để xây dựng ngày mai như tôi mong muốn?Từ nay trở đi tôi 
phải là người thế nào? Điều gì là quan trọng đối với tôi ngay lúc này và 
điều gì sẽ là quan trọng đối với tôi trong tương lai? Hôm nay tôi phải có 
những hành động gì để hình thành vận mệnh tối hậu của tôi? 


Chắc hẳn là mười năm nữa sẽ đến nhanh với bạn. Câu hỏi là: Ở đâu? 
Bạn sẽ là người như thế nào? bạn sẽ đóng góp gì? Bây giờ là lúc để bạn 
phác họa mười năm sắp đến của bạn chứ không phải để đợi đến lúc đó. 
Chúng ta phải nằm lấy thời cơ. Chúng ta vừa kết thúc thế kỷ 20 và 
chúng ta đã bước vào thế kỹ 21. Một thiên niên kỷ mới. Năm 2000 đã 
đến với chúng ta rồi và mười năm nữa chúng ta sẽ nhìn lại nó và nhớ lại 
nó như chúng ta đã nhớ lại những năm 1980 và 1975. Lúc đó bạn sẽ thấy 
hài lòng hay thất vọng? Vưi sướng hay ray rứt? 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức Mạnh Trang 19 


Hồi đầu thập niên 1980, tôi là một chàng trai 19 tuổi. Tôi cảm thấy cô 
đơn và chán nản. Tôi hầu như không có chút tài sản nào. Không người 
hướng dẫn, không bạn bè hay thầy dạy kinh nghiệm, không mục tiêu rõ 
ràng. Tôi hoàn toàn ù lỳ và thân hình béo phì. Thế mà chỉ trong vòng vài 
năm ngắn ngủi, tôi đã khám phá ra một sức mạnh nhờ đó tôi đã biến 
đổi hầu như mọi lĩnh vực của cuộc đời mình. Sức mạnh này chính là 
dụng cụ tôi dùng để làm tăng vọt mức độ tự tin của mình và khả năng 
hành động cũng như tạo được kết quả đáng kể. Tôi cũng dùng nó để lẫy 
lại quyền kiểm soát sức khoẻ thể xác và đã hoàn toàn loại bỏ được gần 
20 kg mỡ. Nhờ sức mạnh này, tôi đã thu hút được người trong mộng. 
Cưới nàng làm vợ và tạo dựng được một gia đình mà tôi hằng khao 
khát. Tôi dùng sức mạnh này để tăng thu nhập của tôi từ mức tối thiểu 
lên tới 1 triệu đô la mỗi năm. Nhờ nó, tôi đã bỏ được căn hộ bé nhỏ 
(không có nhà bếp, nên tôi phải rửa chén trong bồn tắm) để chuyển sang 
ngôi nhà của gia đình tôi hôm nay, Del Mar Castle. Sức mạnh này chính 
là điểm tạo khác biệt duy nhất đã khiến tôi thay đổi từ tình trạng cảm 
thấy hoàn toàn cô đơn và vô nghĩa sang tình cảm biết ơn đời vì đã cho 
tôi cơ hội mới để cống hiến chút gì cho hàng triệu người trên khắp thế 
giới. Và đây chính là sức mạnh tôi luôn sử dụng từng ngày để hình 
thành vận mệnh bản thân tôi. 


Trong cuốn Unlimited Power, sức mạnh vô biên, tôi đã minh chứng rõ 
ràng rằng cách thức mạnh mẽ nhất để hình thành cuộc đời chúng ta là 
dấn mình hành động. Các hành động của người ta tạo ra những kết quả 
khác nhau là do họ đã hành động theo cách thức khác nhau trong cùng 
một hoàn cảnh. Hành động khác nhau tạo kết quả khác nhau. Tại sao? 
Vì mỗi hành động đều là làm cho một nguyên nhân chuyển động và kết 
quả của nó được xây dựng trên những kết quả trong quá khứ để đưa 
đẩy chúng ta tiến tới một hướng nhất định. Mọi hướng đi đều dẫn tới 
một mục đích tối hậu: Vận mệnh của chúng ta. 


Cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc đời mình, chúng ta phải 
kiểm soát các hành động của chúng ta cho nhất quán. Không phải 
những hành động chúng ta làm một cách nhất thời sẽ định hình cuộc 
đời chúng ta, mà là những hành động chúng ta làm một cách kiên trì và 
nhất quán. Cái gì đi trước mọi hành động của chúng ta? cái gì quyết 
định những hành động chúng ta sẽ làm và vì thế, quyết định con người 
của chúng ta, quyết định cùng đích của cuộc đời chúng ta? Cái gì làm 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức Mạnh Trang 20 


phát sinh hành động? 


Câu trả lời tất nhiên là: Sức mạnh của quyết định. Mọi điều xảy ra trong 
đời bạn đều bắt đầu với những quyết định. Tôi tin rằng vận mệnh của 
bạn được hình thành chính trong những lúc bạn quyết định. Những 
quyết định bạn đang làm ngay lúc này, hàng n gày, sẽ hình thành cách 
thức cảm nghĩ của bạn hôm nay cũng như hình thành con người của 
bạn trong tương lai. 


Bạn đã từng trải qua những cảm xúc bi thương và chán nản, bất công 
hay vô vọng trong thập niên qua của đời bạn? Riêng tôi thì chắc chắn là 
có. nếu thế, bạn đả quyết định hành động ra sao? Bạn đã cứ một mực 
thắng tiến hay bạn chịu đầu hàng? Những quyết định ấy đã hình thành 
nếp sống của bạn ra sao? 


"Con người không phải do hoàn cảnh tạo nên; 
Chính con người tạo nên hoàn cảnh". 
- BENJAMIN DISRAELI 


Tôi tuyệt đối tin rằng các quyết địnhcủa chúng ta chứ không phải hoàn 
cảnhcủa cuộc sống tạo nên vận mệnh của chúng ta. Cả bạn cũng như tôi 
đều biết rằng có những người được sinh ra với những thuận lợi: thuận 
lợi về đi truyền, môi trường, gia đình, hay các mối quan hệ. Nhưng cả 
bạn cũng như tôi cũng biết chúng ta thường xuyên gặp, đọc và nghe về 
những con người từng phấn đấu chống lại những khó khăn và hạn chế 
của hoàn cảnh họ để thực hiện những quyết định mới mẻ cho cuộc đời 
họ. Họ là những mẫu gương sáng ngời cho chúng ta noi theo về sức 
mạnh vô biên của tỉnh thần con người. 


Nếu có quyết tâm, cả bạn và tôi đều có thể biến cuộc đời chúng ta thành 
những mẫu gương rạng ngời như thế. Cách nào? Chỉ cần thực hiện 
những quyết định hôm nay cho đời sống tương lai của chúng ta. Nếu 
bạn không thực hiện quyết định sẽ sống ra sao, tức là bạn cũng đã thực 
hiện quyết định rồi. Vậy sao? Đó là bạn quyết định để cho hoàn cảnh 
đưa đẩy bạn thay vì chính bạn định hình cho vận mệnh của mình. Cuộc 
đời tôi đã thay đổi chỉ trong một ngày, cái ngày tôi quyết định không 
chỉ về những gì tôi muốn có trong cuộc đời mình hay tôi muốn là gì, 
nhưng là khi tôi quyết định mình quyết tâm sẽ là gì và sẽ có gì trong 
cuộc đời mình. Một sự phân biệt tuy đơn giản, nhưng là trọng yếu. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức Mạnh Trang 21 


Bạn hãy suy nghĩ một chút. Có khác biệt gì giữa thích một điều gì đó và 
quyết tâm có điều đó? Chắc chắn là có. Nhiều khi người ta nói những 
câu như:"trời, tôi thực sự muốn kiếm được nhiều tiền hơn”, hay"Tôi 
muốn gần gũi các con tôi hơn”, hay”Tôi thực tình muốn làm cho thế giới 
này thay đổi". Nhưng những câu nói như thế không có chút quyết tâm 
nào cả. Chỉ là một sự ưa thích suông mà thôi. Đó không phải sức mạnh! 
Nó là một lời cầu nguyện yếu ớt không có niềm tin đi kèm. 


Không những bạn phải quyết tâm đạt những kết quả nào, nhưng bạn 
còn phải quyết tâm sẽ trở thành loại người nào nữa. Nếu bạn không đề 
ra một lằn ranh tiêu chuẩn cho những gì bạn sẽ chấp nhận trong đời 
bạn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng rơi vào những cách cư xử, thái độ, hay 
chất lượng đời sống dưới mức mà bạn đáng được rất nhiều. Bất kể điều 
gì xảy đến trong đời bạn, bạn vẫn cứ phải đề ra và sống theo những tiêu 
chuẩn ấy. Cho dù mọi chuyện đều hỏng cả, cho dù cuộc biểu diễn gặp 
trời mưa, cho dù thị trường chứng khoán bị bể, cho dù người yêu bỏ 
bạn, cho dù không ai giúp bạn lúc cần, bạn vẫn cứ phải giữ vững quyết 
tâm là sống cuộc đời mình ở mức cao nhất. 


Tiếc thay, nhiều người không bao giờ làm điều này vì họ luôn có sẵn cớ 
để chữa lỗi. Lý do khiến họ không đạt được mục tiêu hay không sống 
đời họ như họ mong muốn là vì cách đối xử của cha mẹ họ, hay vì thời 
trẻ họ không được hưởng nhựng hoàn cảnh thuận lợi, hay họ không 
được học hành đến nơi đến chốn, hay vì họ quá già, hay quá trẻ. Tất cả 
những kiểu chữa lỗi này chỉ là những tin tưởng giả hiệu! Chúng hạn 
chế, chúng phá hoại cuộc đời. 


Tôi thường hỏi những người hay than phiền về công việc của họ."Ihế 
tại sao hôm nay bạn đi làm? "Câu trả lời thường vẫn là,"Phải làm thôi. 
Không làm lấy gì mà sống?" Chúng ta nên nhớ là trên đất nước này hầu 
như không có gì chúng ta phải làm. Không phải làm ở đây! Và chắc 
chắn là bạn không phải làm ở một nơi nhất định nào đó vào một ngày 
nhất định nào đó. Bạn không phải làm những cái mà bạn đã làm trong 
mười năm qua. Bạn có thể chọn làm một cái gì khác, một cái gì mới hôm 
nay. Ngay bây giờ bạn có thể có một quyết định: trở lại nhà trường, đi 
học hát hay khiêu vũ, điều hành tài chánh của bạn, học lái xe hơi, tập 
luyện thể hình, học nói tiếng Pháp, đọc chuyện cho con cái bạn, đi bách 
bộ trong công viên. Nếu bạn quyết định thật sự, bạn có thể làm hầu như 
bất cứ việc gì. Như vậy, nếu bạn không thích mối quan hệ hiện có của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức Mạnh Trang 22 


bạn, Bạn hãy quyết định thay đổi ngay bây giờ. Nếu bạn không thích 
công việc đang làm, hãy đổi việc khác. nếu bạn không thích cảm giác 
bạn đang có về bản thân, hãy thay đổi. Nếu bạn muốn có một thể hình 
hay một sức khoẻ tột hơn, bạn có thể thay đổi nó bây giờ. Trong chốc lát 
bạn có thể có sức mạnh đã từng làm thay đổi lịch sử. 


Tôi viết cuốn sách này để đánh thức sức mạnh vô biên của quyết định 
và để công bố quyền tồn tại của sức mạnh vô biên, sức sống rạng ngời 
và niềm vui sống mà bạn có. Bạn có thể làm một quyết định ngay lúc 
này để thay đổi lập tức cuộc đời mình, quyết định thay đổi một thói 
quen hay quyết định tập một năng khiếu, cách ứng xử với tha nhân, hay 
gọi điện thoại cho một người mà bạn đã nhiều năm không nói chuyện. 
Hãy quyết định ngay bây giò, nó sẽ đưa bạn tới một hướng mới, tích 
cực và mạnh mẽ để giúp bạn lớn lên và hạnh phúc. 


"Không gì có thể chống lại ý chí con người 
Khi nó dám liều mình vì một mục đích rõ ràng” 
-BENJAMIN DISRAELI 


Đời bạn thay đổi vào lúc bạn có một quyết định mới, hợp lý và dứt 
khóat. Có ai dám nghĩ rằng sự quyết tâm và xác tín của một con người 
thâm trầm, khiêm tốn, một luật sư và một nhà hòa bình, đã có sức mạnh 
lật đổ cả một đế quốc to lớn? Thế mà Mahatma Gandhi đã có cái quyết 
định bất khuất để giải phóng quyền thống trị của nước Anh trên Ấn Độ 
và quyết định này đã là một thùng thuốc nổ kéo theo một chuỗi sự kiện 
đã mãi mãi làm thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới. Người ta 
không thấy được ông có thể đạt mục tiêu của mình như thế nào, nhưng 
ông đã không để mình theo một chọn lựa nào khác ngoài việc hành 
động theo lương tâm của mình. Đơn giản là ông không chấp nhận bất 
cứ khả năng nào khác. 


Quyết định chính là nguồn sức mạnh của Martin Luther King khi ông 
hùng hồn gióng lên tiếng nói cho những mối thất vọng và khát khao của 
một dân tộc không muốn bị từ chối và ông đã bắt buộc thế gới phải để ý 
đến. Các quyết định đích thực là những chất xúc tác để biến đổi các ước 
mơ của chúng ta thành hiện thực. 


Điều vô cùng phấn khởi là sức mạnh này đã có sẵn nơi bạn. Động cơ 
bùng nổ của quyết định không phải chỉ có nơi một thiểu số giàu tiền 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 23 


lắm của hay những gia đình có thế lực. Nó có sẵn nơi người dân bình 
thường cũng như nơi vua chúa. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể sử dụng 
được cái sức mạnh toàn năng hiện đang tiềm ẩn nơi bạn và chỉ chờ bạn 
có can đảm đòi hỏi nó. 


Chúng ta còn nhớ chuyện của Rosa Parks, một phụ nữ kiêu hãnh. 
Ngang tàng, nhưng đầy cá tính. Năm 1955, một hôm chị đang ngồi trên 
xe buýt ở Montgomery, Alabama, một người da trắng dùng luật pháp 
đòi chị nhường chỗ, chị đã cương quyết không chịu nhường. Chỉ một 
hành động thản nhiên bất tuân luật pháp của chị đã làm nổi lên một cơn 
bão tranh luận nóng bỏng và đã trở thành biểu tượng cho những thế hệ 
sau này. Hành động cương quyết của chị đã mở đầu cho phong trào 
nhân quyền, một sự thức tỉnh ý thức mà cho tới hôm nay chúng ta vẫn 
còn phải để ý tới khi muốn xác định lại ý nghĩa của bình đẳng, công lý 
và cơ hội cho mọi người Mỹ bất kể là thuộc chủng tộc, tín ngưỡng, hay 
giới tính nào. Phải chăng Rosa Parks đã nghĩ đến tương lai khi chị nhất 
định không nhường chỗ trên chuyến xe buýt đó? Phải chăng chị được 
an bài một sứ mệnh thay đổi cơ chế xã hội? Có lẽ thế. Nhưng điều chắc 
chắn hơn nhiều, đó là chị được thúc đẩy hành động bởi quyết định của 
chị là đòi hỏi cho bằng được một phẩm giá cao hơn. Và quyết định của 
chị đã dẫn đến những hiệu quả xa rộng biết bao! 


Có thể bạn sẽ nghĩ,"Tôi cũng muốn có những quyết định như thế, 
nhưng tôi đã từng khinh nghiệm những thảm kịch thật sự”. Bạn hãy 
nhớ tới chuyện của Ed Roberts, một người đàn ông"bình thường" bị gắn 
chặt với chiếc xe lăn, nhưng đã trở nên phi thường nhờ quyết định hành 
động để vượt qua những giới hạn về thể chất của mình. Ngay từ năm 14 
tuổi, Ed đã mắc chứng liệt toàn thân. Ngày cũng như đêm anh sống nhờ 
chiếc máy thở, nhưng anh đã vượt qua những nỗi khó chịu triền miên 
đó ngày này qua ngày khác để có một cuộc sống rất "bình thường". Phải 
chống trả chứng bệnh bại liệt suốt cuộc đời, nhiều khi suýt chết, lẽ ra 
tình trạng này có thể làm anh chỉ biết nghĩ đến những đau đớn của 
mình. Nhưng không, anh đã chọn một quyết định khác hẳn để thay đổi 
cuộc đời mình và giúp thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu người khác. 

Anh đã làm gi? Trong 15 năm cuối đời, anh đã chiến đấu chống lại một 
thế giới mà anh cảm thấy chỉ biết an phận. Anh đã tìm ra nhiều niềm 
cảm hứng và khích lệ để nâng cao phẩm chất đời sống cho những người 
khuyết tật. Đối diện với vô số huyền thoại về tiềm năng của những 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 24 


người thể chất yếu kém. Ed đã giáo dục cho cộng đồng và bắt đầu mọi 
cử động, từ việc sử dụng xe lăn và chổ đậu xe đặc biệt đến việc bám vào 
các thanh đõ. Anh trở thành người đi xe lăn đầu tiên tốt nghiệp Đại Học 
California, Berkeley và cuối cùng đã giữ chức vụ giám đốc Sở Phục Hồi 
Sức Khoẻ của bang California và trở thành người đi tiên phong cho chức 
vụ này đối với những người khuyết tật. 


Ed Roberts là bằng chứng hùng hồn cho thấy điều quan trọng không 
phải là hoàn cảnh của ta lúc bắt đầu, mà là những quyết định ta làm để 
đi tới chổ mà ta định tới. Mọi hành động của anh đặt nền trên một phút 
chốc quyết định duy nhất, quyết liệt và dứt khoát. Bạn có thể làm gì cho 
đời mình nếu bạn thực sự quyết định về nó? 


Nhiều người lại nói,"Thực tình tôi cũng muốn làm một quyết định như 
thế, nhưng tôi không biết sẽ có thể thay đổi đời sống tôi như thế nào?". 
Những người như thế bị tê liệt vì sợ rằng họ không biết cụ thể phải làm 
thế nào để biến đối các ước mơ của mình thành hiên thực. Kết cục là họ 
không bao giờ làm được những quyết định để biến cuộc sống của họ 
thành những kiệt tác mà họ đáng có. Ở đây tôi muốn mách cho bạn điều 
này: Cái quan trọng không phải là biết ngay từ đầu phải làm cách nào 
để đi đến kết quả. Cái quan trọng là bạn quyết định tìm cho bằng được 
một đường lối, bất kể là đường lối nào. Bạn có thể thay đối phương 
pháp cho tới khi đạt được điều mình muốn. Một khi bạn quyết tâm đạt 
bằng được một điều gì, tức khắc bạn sẽ thấy"cách phải làm như thế 
nào”. 


"Cứ tự giúp mình, rồi trời sẽ giúp” 
-NGẠN NGỮ 


Nếu làm quyết định là chuyện đơn giản và hiệu quả như thế, tại sao 
không có mấy người áp dụng? Tôi nghĩ một trong các lý do đơn giản 
nhất là hầu hết chúng ta không nhận ra sức mạnh biến đổi mà một 
quyết định hợp lý và dứt khoát có thể tạo ra. Một phần của vấn đề là 
chúng ta đã quá quen sử dụng từ "quyết định” theo một nghĩa quá lỏng 
lẻo khiến nó gần như đồng nghĩa với một danh sách các điều ước. Thay 
vì làm quyết định, chúng ta làm những lời ao ước. Quyết định đích thực 
thì không giống như nói, "Tôi muốn bỏ hút thuốc”, mà là loại bỏ mọi khả 
năng khác. Làm một quyết định đích thực là quyết tâm đạt được một 
kết quả và gạt ra ngoài bất kỳ khả năng nào khác. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 25 


Khi bạn thực sự quyết định bỏ hút thuốc, là bạn sẽ không bao giờ hút 
thuốc nữa. Mọi sự đã xong rồi. Bạn thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến 
việc có thể hút. Một người nghiện rượu biết rằng cho dù mình đã kiêng 
rượu trong nhiều năm, nhưng nếu người ấy tự lừa dối mình để chỉ uống 
một lần nữa thôi, thì mọi sự kể như là vô ích: lại phải bắt đầu lại từ đầu. 


Làm thế nào để quen có những quyết định vững vàng? Hãy thường 
xuyên làm các quyết định, càng nhiều càng tốt. Hãy nhớ câu tục 
ngữ, Trăm hay không băng tay quen'. 


"Vận mệnh của bạn được hình thành 
Chính lúc bạn làm những quyết định" 
ANTHONY ROBBINS 


Ba quyết định bạn làm mọi lúc trong đời sống sẽ điều khiển vận mệnh 
của bạn. Ba quyết định này xác định bạn sẽ lưu tâm đến gì, bạn sẽ cảm 
nghĩ ra sao, bạn sẽ làm điều gì, bạn sẽ cống hiến gì và bạn sẽ trở thành 
con người nào. Nếu không kiểm soát ba loại quyết định này, bạn sẽ 
không thể nào kiểm soát được đời sống của mình. Còn nếu kiểm soát 
chúng, bạn sẽ bắt đầu tích lũy được kinh nghiệm sống. 


Ba quyết định điều khiển vận mệnh của bạn là: 
1. Các quyết định về những gì bạn phải chú tâm vào. 
2. Các quyết định về ý nghĩa của sự vật đối với bạn. 


3. Các quyết định về những gì bạn phải làm để đạt những kết quả bạn 
mong muốn. 


Bạn thấy đó, không phải những gì đang xảy ra cho bạn lúc này hay đã 
xãy ra cho bạn trong quá khứ hình thành nên con người bạn. Đúng hơn, 
chính là những quyết định của bạn về những gí phải chú tâm vào, 
những gì có ý nghĩa đối với bạn và những gì bạn đang dự định làm sẽ 
xác định vận mệnh tối hậu của bạn. Nên nhớ rằng nếu có ai đạt thành 
công lớn hơn trong một lãnh vực nào, chính là vì họ đã làm những 
quyết định khác hẳn với bạn trong một môi trường hay hoàn cảnh nào 
đó. Rõ ràng, Ed Roberts đã quyết định tập trung chú ý về một điều khác 
hắn phần lớn những người cùng ở trong hoàn cảnh như anh ta. Anh đã 
tập trung vào cách anh có thể thay đổi đời mình. Những khó khăn thể 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 26 


chất chính là những "thách đố” cho anh. Rõ ràng điều anh đã quyết định 
làm, đó là bất cứ cái gì có thể làm cho chất lượng đời sống của những 
người có cùng hoàn cảnh như anh được trở nên dễ chịu hơn. Anh đã 
dứt khoát quyết tâm biến đổi môi trường sao cho phẩm chất đời sống 
của mọi người có khuyết tật được cải thiện nhiều hơn. 


"Tôi biết không có sự kiện nào phấn khởi hơn là 
Sự kiện con người có khả năng tuyệt đối vươn lên 
trong cuộc đời bằng một nổ lực có ý thức". 
-HENRI DAVID THOREAU 


Quá nhiều người chúng ta không làm phần lớn các quyết định của mình 
một cách ý thức, nhất là 3 loại quyết định tuyệt đối quan trọng trên đây: 
vì vậy chúng ta phải trả giá đắt. Trong thực tế, nhiều người sống theo 
kiểu mà tôi gọi là "Hội chứng thác Niagara". Tôi tin cuộc đời là như dòng 
sông và nhiều người chỉ nhảy đại vào dòng đời mà không thực sự quyết 
định sẽ đi đến đâu. Họ để mình bị cuốn hút bởi dòng đời: dòng các biến 
cố, các nổi sợ hãi, các thách đố. Khi họ đến chổ dòng sông chia nhánh, 
họ không thực sụ quyết định sẽ đi đến đâu hay đi theo ngã nào. Họ chỉ 
đơn giản trôi theo dòng. Họ trở nên thành phần của đám đông bị hoàn 
cảnh chi phối thay vì được hướng dẫn bởi những giá trị của bản thân 
họ. Kết quả là họ cảm thấy mất quyền kiểm soát. Họ cứ sống trong tình 
trạng vô thức này cho tới một ngày họ chợt bị đánh thức bởi tiếng thác 
đổ ầm ầm. Lúc này thì đã quá muộn. Họ chơi vơi giữa dòng thác mà 
không có một mái chèo để điều khiến. Họ chỉ còn chờ cuốn trôi xuống 
vực thăm. Có khi đây là vực thắm tâm lý. Có khi là vực thắm thể lý. Có 
khi là vực thắm tài chánh. Điều khá chắc chắn là bạn có thể tránh được 
những thách đố hiện tại trong đời mình nếu bạn đã có những quyết 
định lội ngược giòng. 


Làm cách nào thay đổi hoàn cảnh chung quanh khi chúng ta đang bị 
cuốn vào sức mạnh cuồng nộ của dòng sông? Hoặc là chúng ta cứ thả cả 
hai mái chèo xuống nước rồi bắt đầu chèo như như điên dại về một 
hướng khác, hay chúng ta quyết định có một kế hoạch ngay từ đầu. Hãy 
vạch ra lộ trình đến nơi chúng ta thực sự muốn đến và có một chương 
trình hay bản đồ để bạn có thể có những quyết định tốt trên đường đi. 


Một điều kỳ diệu mà ít người chúng ta để ý tới, đó là bộ não của chúng 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức Mạnh Trang 27 


ta đã có sắn một cấu trúc nội tại để làm các quyết định. Cấu trúc này 
hoạt động như một sức mạnh vô hình, hướng dẫn mọi tư tưởng, hành 
động, cảm nghĩ, tốt cũng như xấu, trong mọi lúc của cuộc đời. Nó chi 
phối cách chúng ta đánh giá mọi sự trong đời và phân lớn nó được điều 
khiển bởi tiềm thức của chúng ta. Điều đáng buồn là phần lớn chúng ta 
không bao giò đánh thức hệ thống này để nó hoạt động. Hệ thống này 
gồm 5 yếu tố: 


1. Các niềm tin cơ bản và các quy luật thuộc tiềm thức của bạn. 
2. Cái giá trị đời sống của bạn. 

3. Các điểm qui chiếu của bạn. 

4. Các câu hỏi thường xuyên bạn tự đặt ra cho mình. 

9. Các tâm trạng bạn cảm nghiệm từng giây từng phút. 


Bằng cách thay đổi bất cứ yếu tố nào trong năm yếu tố kể trên, bạn có 
thể ngay lập tức tạo được sự thay đổi mãnh liệt và đo lường được trong 
đời sống của bạn. Điều đáng mừng là chúng ta có thể điều khiển hệ 
thống này bằng cách làm những quyết định có ý thức vào bất kỳ lúc nào 
trong cuộc đời. Chúng ta không cần cho phép những đường lối của đời 
sống quá khứ điều khiển đời sống hiện tai và tương lai của chúng ta. 
Cuốn sách này sẽ giúp bạn tự sáng tạo chính mình bằng hệ thống hóa 
các niềm tin và giá trị của bạn để chúng lôi kéo bạn theo hướng kế 
hoạch đời sống của bạn. 


"Tôi không nản lòng, vì sau mỗi lần thử bị hỏng. 
tôi đều tiến thêm được một bước" 
-THOMAS EDISON 


Còn một cản trở cuối cùng trong việc sử dụng sức mạnh quyết định của 
chúng ta. Đó là chúng ta phải khắc phục những nỗi sợ là chúng ta sẽ có 
những quyết định sai. Đương nhiên, chúng ta sẽ có những quyết định 
sai trong cuộc đời. Nhưng chúng ta không được thất vọng. tôi đã từng 
có những quyết định sai, nhiều nữa là đằng khác và không chắc là tôi sẽ 
luôn luôn có những quyết định đúng trong tương lai. Nhưng tôi đã xác 
định cho mình là bất kể tôi làm quyết định gì, tôi cũng sẽ luôn luôn linh 
động, nhìn vào hậu quả, học hỏi từ đó và sử dụng những bài học này 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức Mạnh Trang 28 


cho các quyết định trong tương lai được khá hơn. Bạn nên nhớ: Thành 
công đích thực là kết quả của phán đoán tốt. Phán đoán tốt là kết quả 
của kinh nghiệm, và kinh nghiệm thường lại là kết quả của phán đoán 
đở! Những kinh nghiệm có vẻ xấu và đáng buồn đôi khi lại là nhựng 
kinh nghiệm quan trọng nhất. Khi người ta thành công, họ có khuynh 
hướng ăn mừng. Khi họ thất bại, họ có khuynh hướng đăm chiêu suy 
nghĩ và họ bắt đầu nhìn ra những sự khác biệt để giúp họ cải thiện 
phẩm chất cuộc đời họ. Chúng ta phải dấn mình học hỏi từ những lỗi 
lầm, thay vì tự giày vò mình, bằng không chúng ta sẽ lại phạm phải 
những sai lầm như thế trong tương lai. 


Kinh nghiệm cá nhân quả là quan trọng, nhưng kinh nghiệm của người 
khác cũng vô cùng quý báu. bạn hãy học hỏi mẫu mực của những người 
đã từng vượt thác trước bạn và có những bài học đáng giá cho bạn noi 
theo. Bạn có thể có những mẫu gương cho việc điều hành tài chánh, các 
mối quan hệ, sức khoẻ, nghề nghiệp, hay cho bất kỳ lãnh vực nào của 
đời sống mà bạn đang muốn nắm vững. Họ có thể giúp bạn tránh được 
nhiều năm trời đau khổ và giúp bạn vượt qua những ghềnh thác. 


Có những lúc bạn đi trên dòng đời một mình và phải tự mình có những 
quyết định riêng cho mình. Điều đáng mừng là nếu bạn muốn học hỏi 
kinh nghiệm của bản thân, thì cả những khi bạn cảm thấy có thể là rất 
khó khăn cũng sẽ trở thành tuyệt vời vì chúng cống hiến bạn nhiều 
thông tin quí báu, những sự phân biệt cơ bản, mà bạn có thể sử dụng để 
làm những quyết định tốt hơn trong tương lai. Thật vậy, bất cứ con 
người thành đạt siêu vời nào mà bạn gặp cũng có thể nói cho bạn biết 
rằng lý do sự thành công của họ chính là họ đã làm nhiều quyết định dở 
hơn bạn đã từng làm. Những người dự các buổi thuyết trình của tôi 
thường hỏi,"Ông nghĩ tôi phải mất bao lâu mới thành thạo được kỹ 
năng đặc biệt này?" Tôi thường trả lời ngay cho họ,"Bạn muốn thời gian 
bao lâu?" nếu bạn hành động 10 lần 1 ngày để học kinh nghiệm trong 
khi người khác chỉ hành động mỗi tháng 1 lần, chắc chắn bạn sẽ có 10 
tháng kinh nghiệm trong 1 ngày, bạn sẽ sớm nắm vững kỹ năng và nực 
cười thay, bạn có thể được người ta coi bạn là"người có tài và may mắn". 
Tôi đã trở thành một người diễn thuyết xuất sắc là vì, thay vì tập nói 
mỗi tuần 1 lần, tôi đã quyết tâm nói 3 lần 1 ngày cho bất cứ ai muốn 
nghe tôi nói. Trong khi các nhân viên khác trong công ty của tôi có 48 
cuộc thuyết trình hằng năm, thì tôi cũng có cùng số lượng đó nhưng chỉ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 29 


trong hai tuần. Trong một tháng, tôi có thể có kinh nghiệm của hai năm. 
Và trong một năm, tôi có thể đạt sự tiến bộ của mười năm. Các đồng 
nghiệp của tôi thường bảo rằng tôi"may phước "có tài ăn nói bằm sinh 
như thế. Tôi đã cố gắng giải thích cho họ điều mà tôi đang muốn nói với 
bạn lúc này: Sự thành thạo cần lượng thời gian tùy theo bạn muốn. Vả 
lại, các bài thuyết trình của tôi đều tuyệt vời cả sao? Còn lâu. Nhưng tôi 
luôn tự đòi hỏi mình phải học từ mỗi kinh nghiệm và tôi tìm cách cải 
thiện rồi chọn dịp gần nhất để sẵn sàng bước vào nói trong bất kỳ loại 
phòng hội nào và với các cử tọa thuộc hầu như mọi lãnh vực của đời 
sống. 


Tôi có thể đoán chắc với bạn điều này: Cho dù bạn có chuẩn bị chu đáo 
đến đâu, thì trên dòng đời, thế nào bạn cũng gặp phải ít nhiều trắc trở. 
Thế nhưng điều này không có gì là tiêu cực, mà chỉ là thực tế của đời 
sống. Điều chủ yếu là khi gặp trắc trở, bạn đừng nên giày vò mình vì 
sự thất bại". Hãy nhớ rằng không hề có thất bại trong cuộc đời. Chỉ có 
những kết quả. Nếu bạn không đạt được nhựng kết quả mong đợi, hãy 
học từ kinh nghiệm đó để bạn có thể rút tỉa những bài học giúp bạn làm 
những quyết định tốt hơn trong tương lai. 

" Chúng ta sẽ tìm thấy một con đường, 

hoặc chúng ta sẽ tạo ra nó." 


-HANNIBAL 


Một trong những quyết định quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo 
đảm hạnh phúc lâu dài của mình là quyết định tận dụng mọi cái mà 
cuộc đời cống hiến cho bạn trong giây phút hiện tại. Chân lý ở đây là 
không có gì mà bạn không thể hoàn thành nếu: 


1. Bạn quyết định rõ mình sẽ quyết tâm tuyệt đối đạt cho bằng được 
điều gì. 


2. Bạn quyết tâm hành động toàn tâm toàn lực. 
3. Bạn nhận ra điều gì có tác dụng hay không. 


4. Bạn tiếp tục thay đổi phương pháp cho tới khi đạt được mục đích 
mong muốn và tận dụng mọi điều mà cuộc đời cống hiến cho bạn. 


Tất cà những người thành công vang dội đều đã sử dụng 4 bước nói 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 30 


trên. Một trong những câu chuyện thành đạt tôi ưa thích là về ông 
Soichiro Honda, người sáng lập công ty mang tên ông. Giống như mọi 
công ty lớn nhỏ nào khác, công ty Honda đã bắt đầu bằng một quyết 
định và mọi niềm say mê để sản xuất ra một kết quả. 


Năm 1938, khi còn đang đi học, Honda bán tất cả những gì ông có và 
đầu tư vào một xưởng chế tạo nho nhỏ và ở đây ông bắt đầu khai triển ý 
tưởng của mình về bạc của Pit-tông. Ông muốn bán công trình của mình 
cho công ty Toyota, vì thế ông vùi đầu làm việc ngày đêm, ngủ ngay 
trong xưởng chế tạo và luôn tin chắc mình sẽ thành công. Ông thậm chí 
còn đem bán đồ trang sức của vợ để tiếp tục nghề nghiệp. Nhưng khi 
ông chế tạo xong chiếc bạc pit-tông và đem giới thiệu cho Toyota, hãng 
này trả lời là những chiếc bạc ông chế tạo không đáp ứng tiêu chuẩn của 
họ. Ông quay về nhà trường trong hai năm, ở đây ông phải hứng chịu 
những lời nhạo cười của các giảng viên và bạn học vì họ cho rằng 
những thiết kế của ông quá vô lý. 


Nhưng thay vì để tâm đến kinh nghiệm đau đớn này, ông quyết định 
tiếp tục nhắm tới mục tiêu của mình. Rốt cuộc, hai năm sau đó, Toyota 
đã chấp nhận ký hợp đồng với Honda. Niềm say mê và tin tưởng của 
ông đã được tưởng thưởng, vì ông biết điều mình muốn, hành động, 
nhận ra điều gì có tác dụng và liên tục thay đổi phương pháp cho tới khi 
đạt được mục tiêu mong muốn. Thế rồi một vấn đề mới lại phát sinh. 


Chính phủ Nhật đang lâm chiến và họ từ chối cung cấp cho ông vật liệu 
để xây dựng nhà máy. Ông bỏ cuộc ư? Không. Ông để bụng suy nghĩ về 
sự bất công ư? Ông thấy giấc mơ của ông đã chết rồi ư? Hoàn toàn 
không. Một lần nữa, ông quyết định rút tỉa kinh nghiệm và khai triển 
một chiến lược mới. Lần này ông cùng đồng nghiệp sáng chế ra qui 
trình để chế tạo vật liệu của mình để xây dựng nhà máy. Trong thời kỳ 
chiến tranh, nhà máy 2 lần bị trúng bom, khiến phần lớn cơ sở chế tạo bị 
phá hủy. Phản ứng của Honda? ông lập tức tập hợp lại các bạn, họ cùng 
nhau đi thu nhặt các thùng xăng mà máy bay Mỹ đã đổ bỏ. Ông gọi 
chúng là" Quà tặng của Tổng thống Truma”" vì chúng cung cấp nguyên 
vật liệu cho qui trình chế tạo của ông. Cuối cùng sau khi đã thoát được 
tất cả những rắc rối đó, một trận động đất đã san bằng nhà máy. Honda 
quyết định bán qui trình chế tạo pit-tông cho Toyota. 


Sau chiến tranh, nước Nhật bị thiếu nhiên liệu trâm trọng và Honda 
thậm chí không có xăng để chạy xe hơi của mình đi mua thức ăn cho gia 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 31 


đình. Bí quá, ông đành gắn một mô-tơ nhỏ vào chiếc xe đạp. Thế là ngay 
sau đó, những người hàng xóm chạy đến xin ông cũng làm những 
chiếc"xe đạp gắn máy" chọ họ. Ông gắn hết chiếc mô-tơ này đến chiếc 
mô-tơ khác, cho đến khi hết sạch số mô-tơ ông có. thế là ông quyết định 
xây dựng một nhà máy để chế tạo loại mô-tơ cho sáng chế mới của ông, 
nhưng tiếc thay ông không có vốn. 


Giống như trước kia, ông quyết định phải kiếm cách! Giải pháp của ông 
là viết thư cho từng người trong 18,000 chủ hiệu xe đạp khắp nước Nhật 
và kêu gọi họ giúp vốn. Ông nói họ có thể góp phần trong việc khôi 
phục lại nước Nhật nhờ phát minh linh động của ông và thuyết phục 
được 5,000 chủ hiệu ứng trước số vốn ông cần. Thế nhưng, bộ máy của 
ông để gắn vào xe đạp còn quá to và cồng kềnh. Vì vậy ông điều chỉnh 
lại kích cỡ và làm ra một động cơ nhẹ và gọn hơn cho chiếc xe gắn máy. 
ông đặt tên cho nó là "Super Cup” và thứ xe mới này đã thành công 
trong nháy mắt. Ông được trao giải thưởng của Nhật hoàng. Về sau, 
Ông bắt đầu xuất khẩu xe gắn máy của ông sang Châu Âu và Hoa Kỳ 
và tiếp theo là đến thập niên 70, ông xuất khẩu xe hơi của ông và chúng 
cũng đã trở nên nổi tiếng. 


Ngày nay, Công ty Honda sử dụng hơn 100,000 nhân viên ở cả Mỹ và 
Nhật và được coi là một trong những hãng chế tạo xe hơi lớn nhất ở 
Nhật, bán chạy nhất ở Mỹ, chỉ thua Toyota. Sự thành công này là nhờ ở 
một con người đã thấu hiểu được sức mạnh của một quyết định dứt 
khoát để đi đến hành động, bất chấp mọi hoàn cảnh. 


Để thành công, bạn phải có mục tiêu dài hạn. Hầu hết các thách đố 
chúng ta gặp trong cuộc đời là do chúng ta chỉ để ý đến mục tiêu trước 
mắt. Thành công hay thất bại không phải là những kinh nghiệm có được 
một sớm một chiều. Chúng ta thất bại ở từng quyết định nho nhỏ trên 
đường đời gộp lại. Thất bại vì không đi đến cùng. Thất bại vì không 
hành động. Thất bại vì cố chấp. Thất bại trong việc xử lý các tình huống 
tâm linh và cảm xúc. Thất bại trong việc kiểm soát các mục tiêu. Ngược 
lại, thành công là kết quả của những quyết định nho nhỏ: quyết định 
nhắm một chuẩn mực cao hơn, quyết định cống hiến, quyết định nuôi 
dưỡng tâm trí thay vì để cho môi trường chi phối, những quyết định 
nho nhỏ này làm nên kinh nghiệm cuộc đời mà chúng ta gọi là thành 
công. Không một cá nhân hay một tập thể nào thành công mà do những 
mục tiêu ngắn hạn cả. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức Mạnh Trang 32 


Có thể bạn đã nghe nói về một chàng thanh niên bỏ học vì anh ta đã 
quyết định không thể chờ đợi lâu hơn để thực hiện giấc mơ trở thành 
một nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng giấc mơ này đã không trở thành hiện thực 
nhanh như anh tưởng. Thực vậy, khi ở tuổi 22, anh sợ rằng mình đã làm 
một quyết định sai và không ai sẽ còn bao giờ yêu nhạc của anh nữa. 
Anh đã chơi trong những quán ca nhạc và anh đã thất bại thê thảm, 
phải ngủ trong những nhà giặt bởi vì anh không còn nhà để ở. Anh chỉ 
còn giữ được một điều duy nhất với mình, đó là cô bạn gái thơ mộng. 
Nhưng rồi nàng cũng bỏ anh và thế là anh đứng trên bờ vực thăm. Thế 
là anh chỉ nghĩ là trên đời này anh không thể nào còn tìm được một 
người phụ nữ xinh đẹp như cô bạn gái cũ. Tuyệt vọng, anh quyết định 
tự tìm đến cái chết. May mắn thay, trước khi tự tử, anh suy xét lại 
những chọn lựa của mình và đã quyết định đi kiểm tra sức khoẻ tại một 
bệnh viện tâm thần. Trong thời gian ở tại bệnh viện, anh đã có dịp phân 
tích đâu là những vấn đề thực sự của mình. Và anh thốt lên,"Ô, mình sẽ 
không bao giờ xuống tinh thân đến thế nữa". Ngày nay, anh tuyên 
bố,"Đó là một trong những hành động tốt nhất tôi đã làm, vì từ đó tôi 
không bao giờ cảm thấy chán nản dù cho điều gì xảy đến với mình. Tôi 
thấy chẳng có vấn đề gì là đáng kể nếu sánh với những gì mà tôi thấy 
biết bao người khác phải gánh chịu". Nhờ đổi mới quyết tâm và theo 
đuổi giấc mơ dài hạn của mình, rốt cuộc anh đã có đủ mọi thứ anh 
muốn. Anh đã được hàng triệu người hâm mộ và anh đã cưới siêu 
người mẫu Christie Brinkley. Tên anh là Billy Joel. 


Bí quyết chúng ta tìm thấy ở đây chính là: điều trước mắt xem ra không 
thực hiện nổi đã trở thành một hiện tượng đặc trưng về thành công và 
hạnh phúc trong mục tiêu đài hạn. Billy Joel đã có thể tự gỡ mình ra 
khỏi tình trạng thất vọng bằng cách đi theo 3 quyết định mà chúng ta 
kiểm soát mọi lúc trong cuộc sống: điều chúng ta nhằm tới, sự vật có ý 
nghĩa thế nào và phải làm gì cho dù các thách đố có vẻ như hạn chế 
chúng ta. Anh đã nâng cao tiêu chuẩn của mình, củng cố chúng bằng 
những niềm tin mới và thực hiện những chiến lược mà anh biết mình 
bắt buộc phải làm. 


Trang Bị bằng sức mạnh của quyết định 


Tôi xin tóm lược ở đây 6 bước thực hiện nhanh để giúp bạn trang bị sức 
mạnh quyết định cho mình. Sức mạnh này sẽ hình thành kinh nghiệm 
sống vào môi giây phút bạn sống cuộc đời mình: 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 33 


1. Nhớ đến sức mạnh đích thực của quyết định. 


Đây là công cụ bạn có thể dùng bất cứ lúc nào để thay đổi cuộc đời của 
mình. Lúc bạn có một quyết định mới, bạn khởi động một nguyên nhân, 
một hậu quả, một hướng đi, và một đích điểm mới cho đời mình. Hãy 
nhớ rằng, quyết định thực sự là quyết định được đo lường bởi việc bạn 
có một hành động mới. Nếu không có hành động, thực ra bạn chẳng 
quyết định gì cả. 


2. Ý thức rõ ràng bước khó nhất để thành đạt một điều gì là có một 
quyết tâm thực sự,một quyết định thực sự. Nhiều khi việc thực hiện một 
quyết tâm thì đễ hơn là làm một quyết định, vì thế bạn hãy quyết định 
một cách thông minh, nhưng phải quyết định nhanh. Đừng chần chờ 
đắn đo xem mình sẽ phải làm thế nào hay có thể làm thế nào. Các 
nghiên cứu cho thấy những người thành đạt nhất là những người có 
những quyết định nhanh vì họ rất sáng tỏ về những giá trị và mục tiêu 
đích thực của đời họ. Nếu phải thay đổi quyết định, họ thay đổi khá 
chậm. Ngược lại, những người thất bại thường quyết định chậm chạp 
và thay đổi quyết định rất nhanh, lập trường của họ liên tục chao đảo. 
Hãy quyết định dứt khoát! 


Bạn nên nhớ rằng quyết định đích thực là quyết định có hành động theo 
sau. Đừng bao giờ quyết định rôi để đó, nhưng hãy có ngay một hành 
động tiêu biểu để thể hiện quyết định đó. 


3. Thường xuyên làm quyết định. Bạn càng thường xuyên làm quyết 
định, bạn càng có những quyết định tốt hơn. Càng vận động nhiều, cơ 
bắp của chúng ta càng khoẻ. Với cơ bắp quyết định của chúng ta cũng 
thế. Bạn cứ thử giải phóng ngay bây giò nguồn sức mạnh vẫn bị bạn bỏ 
quên, bạn sẽ thấy đời sống bạn tràn trê năng lượng và sự thích thú như 
thế nào. 


4. Rút tỉa kinh nghiệm từ các quyết định của bạn. Không có cách nào cố 
định cả. Đôi khi công việc bạn làm hỏng hết, cho dù bạn làm việc gì. Và 
khi điều không thể tránh đó xảy đến, đừng tự trách mình, nhưng hãy cố 
học lấy điều gì đó. Hãy tự hỏi,"Có điều gì tốt ở đây không? Tôi có thể 
học được gì ở đây?" sự thất bại” này có thể che đậy một món quà vô giá 
nếu bạn biết sử dụng nó để có những quyết định tốt hơn trong tương 
lai. 


5. Hãy trung thành với quyết định của bạn, nhưng biết mềm dẻo trong 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức›Mạnh Trang 34 


các phương pháp. Một khi bạn đã quyết định mình muốn trở thành 
người như thế nào, đừng tập trung một cách cứng nhắc vào các phương 
tiện. Điều bạn theo đuổi là mục đích chứ không phải phương tiện. Bạn 
hãy cố gắng chọn những phương thế tốt nhất để đạt mục đích, nhưng 
cũng cần biết linh động thay đổi các phương pháp nếu cân. Hãy vun 
trông nghệ thuật linh động. 


6. Cảm thấy thích thú khi làm quyết định. Bạn nên biết rằng, một quyết 
định bạn làm bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi dòng đời bạn mãi mãi: 
người đứng ngay sát phía trước hàng của bạn hay người ngồi kế bên 
bạn trên máy bay, cú điện thoại gần nhất bạn gọi hay nhận, cuốn phim 
bạn sắp đi xem, cuốn sách bạn sắp đọc, hay trang giấy bạn sắp lật qua, 
tất cả đều có thể là một sức mạnh mở tung cách cửa cuộc đời bạn, hay là 
những điều bạn trông chờ được ổn định. 


Nếu bạn muốn đời sống bạn tràn ngập niềm say mê, bạn cần sống với 
thái độ chờ đợi này. Nhiều năm trước tôi đã làm một điều tưởng chừng 
chỉ là một quyết định nhỏ, thế mà nó đã mãnh liệt thay đổi đời tôi. Tôi 
quyết định làm một cuộc thuyết trình ở Denver, Colorado. quyết định 
đó đã cho tôi gặp một phụ nữ tên Becky. tên nàng giờ đây là Robbins và 
nàng đã dứt khoát là một món quà tuyệt vời nhất cho đời tôi. Cũng 
trong chuyến đi đó, tôi đã quyết định viết cuốn sách đầu tiên và nay 
cuốn sách ấy đã được xuất bản bằng 11 thứ tiếng trên khắp thế giới. 


Có lần tôi cũng đã quyết định chọn một đối tác kinh doanh. Cái dở 
trong quyết định này của tôi là tôi đã không điều tra kỹ lý lịch của 
người đối tác này, Chỉ trong một năm, anh ta đã biển thủ 250 ngàn đô la 
và đã để công ty của tôi nợ đến 758,000 đô la, trong khi tôi đang mải 
miết đi thuyết trình khắp nơi. May thay, tôi đã học được bài học từ 
quyết định kém cỏi này của mình và thay vì theo lời khuyên của các 
chuyên viên là tuyên bố phá sản, tôi quyết định tìm cách lật ngược thế 
cờ và đã đạt được một trong những thành công to lớn trong đời tôi. Tôi 
đã thành công nâng công ty của mình lên một bậc hoàn toàn mới và đã 
rút tỉa được kinh nghiệm để tạo cho công ty một sự thành công lâu dài. 


"Cuộc đời hoặc là một cuộc phiêu lưu 
can trường, hoặc chăng là gì hết." 


-HELLEN KELLER 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 2: Những Quuết Định Tạo Sức Mạnh Trang 35 


Điều cốt yếu duy nhất trong chương này là gì? 


Bạn hãy nhớ, cái xác định số phận của bạn không phải là hoàn cảnh, mà 
là những quyết định của bạn. Trước khi học phương pháp để thay đổi 
tư duy và cảm nghĩ của bạn trong đời sống mỗi ngày, tôi muốn bạn nhớ 
rằng tất cả những gì bạn đọc trong cuốn sách này đều Vô giá trị,... mọi 
cuốn sách khác bạn đọc hay băng casset bạn nghe hay những cuộc 
thuyết trình bạn dự đều vô giá trị... nếu bạn không quyết định sử dụng 
nó. Bạn hãy nhớ là một quyết định với quyết tâm thực hiện là một sức 
mạnh làm thay đổi đời bạn. Nó là sức mạnh luôn có sẵn nơi bạn bất cứ 
lúc nào bạn quyết định dùng đến nó. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 83 


“Đời người gồm những khoảnh khắc của lú trí, xen lẫn những khoảnh khắc của 
khôi hài 0à đam mê”. -SIR THOMAS BROWNE 


Cô ấy vừa đi tản bộ được chừng nửa giò thì tai họa ập tới. Bất ngờ 
khoảng một chục thanh thiếu niên chạy xấn xổ về phía cô. Chưa kịp 
hiểu có chuyện gì, cô đã thấy tụi trẻ nhảy bổ vào cô, lôi xốc cô vào bụi 
rậm gần đấy rồi dùng ống sắt đập vào người cô. Một đứa liên tiếp đạp 
vào mặt cô cho tới khi máu chảy xối xả. Rồi chúng thay nhau hãm hiếp 
và bỏ cô lại đấy nữa sống nữa chết. 


Câu chuyện ghê tởm và man rợ này xảy ra ở Central Park cách đây mấy 
năm. Lúc đó tôi đang ở New York. Tôi kinh sợ vì cuộc tấn công man rợ 
đã đành, nhưng nhất là vì những kẻ tấn công còn đang ở lứa tuổi vị 
thành niên. Tất cả chỉ từ 14 đến 17 tuổi. Không như bình thường, chúng 
không phải những con nhà nghèo khổ hay có gia đình rắc rối, nhưng là 
những học sinh trung học và là thành viên của câu lạc bộ kèn đồng 
Little League. Chúng không nghiện ma túy, cũng không có những động 
cơ phân biệt chủng tộc. Chúng đã tấn công vì một lý do độc nhất: trò 
đùa, chúng còn cho việc chơi đùa này một cái tên: hung bạo”. 


Cách xa thủ đô không đầy 300 km, một chiếc phản lực đã nổ khi vừa cất 
cánh ở sân bay Quốc gia trong một cơn bão tuyết. Máy bay đâm vào cầu 
Potomac đúng vào giờ cao điểm. Giao thông bị tắc nghẽn, trong khi việc 
cứu cấp nạn nhân được tiến hành cấp tốc và quang cảnh khu vực cầu là 
cả một cơn ác mộng. Nhân viên chữa cháy và cứu thương phải hết sức 
vất vả cứu các nạn nhân. 


Có một người đàn ông liên tục chuyền bình khí oxy cho những người 
khác. Anh đã cứu được nhiều người, chỉ trừ mạng sống của anh. Rốt 
cuộc khi máy bay trực thăng cứu nạn đáp xuống chỗ anh ta, anh đã 
trượt hắn xuống bên dưới lớp tuyết lạnh cóng. Anh đã hy sinh mạng 
sống mình để cứu sống những người hoàn toàn xa lạ với anh. Điều gì đã 
thúc đẩy anh coi trọng sinh mạng của những con người mà anh ta 
không hề quen biết thế? Và anh ta đã hy sinh tính mạng mình vì những 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthon Robbins 


Chương 3 Trang 37 
người ấy? 


Điều gì làm cho một người xuất thân từ những hoàn cảnh tốt đẹp lại 
hành động một cách man rợ mà không hề hối hận, đang khi một người 
khác lại dám hi sinh tính mạng mình vì những người hoàn toàn xa lạ? 
Điều gì tạo nên một anh hùng, một tên đê tiện, một tội phạm, hay một 
con người cống hiến? Điều gì tạo khác biệt giữa các hành động của con 
người? Suốt đời tôi không ngừng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi 
này. Tôi thấy rõ một điều này: Con người không phải những tạo vật 
ngẫu nhiên; mọi việc chúng ta làm, chúng ta đều làm vì một lý do nào 
đó. Có thể chúng ta không ý thức về lý do đó, nhưng chắc chắn luôn 
luôn có động cơ nào đó thúc đẩy hành động của chúng ta. Sức mạnh 
này ảnh hưởng đến mọi lãnh vực của đời sống chúng ta từ những mối 
quan hệ cho tới lãnh vực tài chánh, thể chất và trí khôn của chúng ta. 
Sức mạnh nào đang chi phối đời sống của bạn lúc này và còn tiếp tục 
chỉ phối đời sống của bạn trong suốt cuộc đời? SƯỚNG và KHỔI Tất cả 
những gì chúng ta làm, chúng ta làm với mục đích tránh xa đau khổ và 
đạt niềm vui sướng. 


Hiểu và sử dụng được những sức mạnh của khổ đau và vui sướng sẽ 
cho phép bạn mãi mãi tạo được những thay đổi vững bền và những sự 
tốt đẹp mà bạn ao ước, cho bạn và những người bạn thân thương. 
Không hiểu điều này sẽ dẫn đưa bạn tới một nếp sống phản động, 
hoang dã như câm thú hay máy móc. Điều này nghe ra có vẻ quá đơn 
giản, nhưng bạn hãy nghĩ đến nó. Sao bạn không làm những điều mà 
bạn biết mình phải làm? 


Lý do là ở tính dùng dằng không dứt khoát của bạn. Bạn biết bạn phải 
làm một việc gì đó, nhưng bạn vẫn chần chờ không làm. Tại sao? Là vì ở 
một mức độ nào đó, bạn nghĩ rằng hành động vào lúc này sẽ gây cho 
bạn nhiều đau khổ hơn là để chờ đó. Thế nhưng, bạn đã có bao giờ kinh 
nghiệm rằng một việc bạn cứ trì hoãn hết ngày này sang ngày khác, 
bỗng dưng bạn cảm thấy ép buộc phải làm, phải làm xong không? 
Chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó bạn đã thay đổi cách đánh giá của bạn về 
cái khổ và cái sướng. Bỗng dưng bạn thấy rằng không hành động lại còn 
đau khổ hơn là trì hoãn hành động. 


"Ai chịu đau khổ khi chưa cần phải chịu, 


người ấy chịu đau khổ quá mức cần thiết." 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trang 38 


-5ENECA 


Điều gì ngăn cản bạn đến gặp người đàn ông hay người đàn bà mà bạn 
mơ tưởng? Điều gì ngăn cản bạn bắt đầu một cuộc kinh doanh mà bạn 
đã có ý định trong đầu nhiều năm? Tại sao bạn không bắt đầu ăn kiêng? 
Tại sao bạn không làm xong luận án của bạn? Tại sao bạn không kiểm 
soát dự án đầu tư của bạn? Điều gì ngăn cản bạn làm những gì phải làm 
để thành đạt trong đời sống theo như bạn mong ước? 


Mặc dù bạn biết rõ tất cả những hành động này có lợi cho bạn, nhưng 
bạn đã không làm chỉ vì vào lúc đó bạn nghĩ làm những việc đó sẽ gây 
cho bạn nhiều đau khổ hơn là bỏ lỡ một cơ hội. Xét cho cùng, nếu tôi 
đến gặp người đó và họ từ chối tôi thì sao? Nếu tôi ăn kiêng, chịu đói, 
để rồi rốt cuộc vẫn lên cân thì sao? Nếu tôi bỏ tiền ra đầu tư để rồi mất 
sạch vốn liếng thì sao? Vậy thì thử để làm gì? 


Với nhiều người, nỗi sợ những mất mát thì mạnh hơn niềm ao ước được 
lợi. Điều gì thúc đẩy bạn mạnh hơn: tránh khỏi bị ai đó cướp mất của 
bạn 100,000 đô la bạn đang có trong tay, hay khả năng bạn có thể kiếm 
được 100,000 đô la khác trong năm tới? Sự thật là nhiều người ra sức giữ 
chắc được những gì họ đang có hơn là chịu liều để có được những gì họ 
thực sự muốn có cho đời họ. 


"Bí quyết thành công là học biết cách sử dụng niềm vui hay nỗi đau 
thay vì để niềm vui hay nỗi đau sử dụng mình. 

Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ làm chủ cuộc đời bạn. 

Không làm thế, bạn sẽ để cuộc đời làm chủ bạn." 

-ANTHONY ROBBINS 


Một câu hỏi thú vị thường được nêu lên trong các cuộc thảo luận về 
sướng hay khổ: Tại sao có người cứ chịu khổ mà không thể thay đổi? 
Họ chưa cảm nghiệm đau khổ cho đủ; họ chưa đi tới ngưỡng cảm xúc. 
Nếu bạn đã từng bị một cuộc tan vỡ gia đình và cuối cùng đi đến quyết 
định sử dụng mọi năng lực của bạn để hành động và thay đổi cuộc đời, 
có thể đó là vì bạn đã chạm tới mức đau khổ mà bạn không còn muốn 
chịu đựng nữa. Chúng ta ai cũng từng cảm nghiệm những lúc trong 
cuộc đời làm chúng ta phải thốt lên, "Tôi phải thay đối ngay". Đây chính 
là giây phút kỳ diệu mà đau khổ trở thành người bạn của chúng ta. Nó 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 3 Trang 39 


thúc đẩy chúng ta bắt tay hành động và làm ra những kết quả mới. 
Chúng ta còn được thúc đẩy hành động mãnh liệt hơn nếu cũng trong 
lúc đó, chúng ta dự kiến trước được rằng sự thay đổi sẽ làm cho đời 
sống chúng ta sung sướng hơn nhiều. 


Điều này xảy ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. có thể bạn 
cảm thấy đã chạm tới ngưỡng cửa của tình trạng thể lý của mình: bạn 
mập quá rồi, không còn ngồi thoải mái trong xe taxi, không mặc vừa bộ 
quần áo mới may cách đây mấy tháng, đi lên xuống cần thang vất vả. 
Cuối cùng bạn thốt lên, "thế là quá đủ rồi!" và bạn có quyết định. Động 
cơ của quyết định đó là gì? Là ước muốn loại bỏ đau khổ trong cuộc 
sống của mình và lập lại niềm vui sướng: vui sướng vì hãnh diện, vui 
sướng vì thoải mái đễ chịu, vui sướng vì tự tin, vui sướng vì được sống 
theo đúng ý định của mình. 


Cuộc đời là bài học quan trọng nhất 


Cả Donald Trump lẫn mẹ Teresa đều được thúc đẩy bởi cùng một động 
lực. Có thể bạn sẽ nói,"Anh có điên không, Tony? Hai người đó khác 
nhau như ngày và đêm vậy!" Rõ ràng những giá trị của họ nằm ở hai 
cực đối lập nhau, nhưng cả hai cùng được thúc đẩy bởi cái sướng và cái 
khổ. Đời sống của họ đã hình thành từ những gì họ biết là đem lại niềm 
vui và những gì họ biết là đem lại đau khổ. Bài học quan trọng nhất 
chúng, ta học được nơi đời sống là cái gì đem lại niềm vui và cái gì đem 
đến nỗi đau. Bài học này nơi mỗi người mỗi khác và vì thế lối ứng xử 
của chúng ta cũng khác nhau. 


Với Donald Trump, suốt cuộc đời ông đã học biết cách đạt tới niềm vui 
sướng bằng cách có những chiếc du thuyền lớn nhất và mắc tiền nhất, 
tậu được những tòa nhà nguy nga xa xỉ nhất và có những thương vụ 
xuất sắc nhất. Tóm lại, tích lũy những món đồ chơi lớn nhất và mắc 
nhất. Ông coi điều gì gây đau khổ nhất cho mình? Trong các cuộc phỏng 
vấn, ông tiết lộ là nỗi đau khổ lớn nhất trong đời là phải chịu xếp hàng 
thứ 2 trong bất cứ cái gì, ông coi đó là thất bại. Nhiều đối thủ của ông đã 
vô cùng vui mừng khi thấy ông chịu đau khổ vì phần lớn tài sản của 
ông bị tiêu tán, Nêu ví dụ này không phải để phán đoán ông, nhưng là 
để chúng ta hiểu được động cơ nào đã thúc đẩy ông và để thông cảm 
phần nào nỗi đau khổ rõ ràng của ông. 


Mẹ Teresa thì ngược lại. Đây là một phụ nữ có mối quan tâm sâu sắc 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 3 Trang 40 


đến con người, khiến mỗi khi nhìn thấy ai đau khổ, mẹ cũng cảm thấy 
đau khổ. Mẹ bị tổn thương trước sự bất công của hệ thống đẳng cấp xã 
hội. Mẹ khám phá ra rằng mỗi khi mẹ hành động để cứu giúp những 
người này, sự đau khổ của họ tan biến và sự đau khổ của mẹ cũng ta 
biến theo. Với Mẹ Teresa, ý nghĩa tối hậu của cuộc đời có thể tìm thấy 
nơi những khu phố nghèo khổ nhất ở Calcutta, Thành phố của Niềm 
vui, với hàng triệu con người đói ăn, bệnh tật. Với Mẹ, niềm vui là ở chổ 
đi rảo qua các ngõ ngách tối tăm và tanh hôi trong thành phố để đến 
những túp lều tôi tàn và phục vụ những trẻ em thiếu ăn, với những thân 
xác bị tàn phá bởi dịch tả và kiết lị. Mẹ được thúc đẩy mãnh liệt với cảm 
giác rằng khi giúp được những người khác thoát khỏi cảnh cùng cực là 
mẹ vơi nhẹ được nỗi khổ nơi mình và giúp họ cảm nghiệm được niềm 
vui của cuộc sống là Chính mẹ cảm nghiệm được niềm vui. Mẹ học biết 
được rằng hiến mình làm việc cho tha nhân chính là điều thiện tột đỉnh; 
nó cho mẹ cảm nghiệm rằng đời mẹ có một ý nghĩa đích thực. 


Định mệnh của ta hình thành 
theo cách ta quan niệm 
thế nào là sướng và thế nào là khổ, 


Một quyết định đã thay đối triệt để chất lượng đời sống của tôi, đó là từ 
nhỏ tôi bắt đầu coi kiến thức là niềm vui sướng vô bờ. Tôi đã nhận ra 
rằng nếu khám phá ra được nhũng ý tưởng và chiến lược để hình thành 
cách ứng xử và cảm xúc của mình, thì mình sẽ có hầu như tất cả những 
gì mình muốn có trên đời. Nó có thể giải phóng tôi khỏi đau khổ và 
đem đến cho tôi niềm vui. Biết cách mở tung những bí ẩn đẳng sau các 
hành động của chúng ta có thể giúp tôi có sức khoẻ tốt hơn, quan hệ tốt 
hơn với những người tôi thân thương. Kiến thức giúp tôi có cái gì để 
cống hiến, cơ hội để tôi có thể thực sự cống hiến cho mọi người quanh 
tôi. 


Đâu là những kinh nghiệm về đau khổ hay sung sướng đã hình thành 
đời bạn? Chăng hạn, nếu bạn coi ma túy đem lại niềm vui hay sự đau 
khổ, thì nó đều ảnh hưởng tới định mệnh của bạn. Những quan niệm về 
thuốc lá, rượu, các mối quan hệ và ngay cả quan niệm về sự cống hiến 
và tin tưởng cũng đem lại những hiệu quả như thế cho định mệnh của 
bạn. 


Nếu bạn là bác sĩ, hắn bạn thấy rõ là quyết định học làm bác sĩ trước 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trang 41 


đây của bạn đã được thúc đẩy bởi niềm tin của bạn rằng nó sẽ đem lại 
niềm vui cho bạn. Hầu hết các bác sĩ tôi có dịp nói chuyện đều thú nhận 
họ cảm thấy hạnh phúc to lớn khi giúp đở người khác: làm giảm đau, 
chữa bệnh và cứu sống. Nhiều khi niềm vinh dự được trọng nể trong xã 
hội cũng là một động cơ. 


Bạn hãy nghĩ đến những quan niệm hạn chế về đau khổ và hạnh phúc 
của John Belushi, Freddie Prinze, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis 
Joplin và Jim Morrison. Họ coi ma túy như một lối thoát, một giải pháp 
nhanh, một con đường giải phóng họ khỏi đau khổ và đem hạnh phúc 
đến với họ, rốt cuộc thái độ này đã hủy diệt họ. Họ phải trả cái giá cuối 
cùng vì đã không điều khiến đúng trí khôn và cảm xúc của họ. Bạn thử 
nghĩ đến gương mẫu họ đã nêu ra cho hàng triệu người hâm mộ họ. Tôi 
chưa bao giờ thử rượu hay thuốc phiện. Không phải vì tôi khôn, mà vì 
tôi thật may mắn. Một lý do khiến tôi không bao giờ uống rượu, đó là vì 
hồi nhỏ, trong gia đình tôi có hai người mỗi khi say rượu đều gây ra 
toàn những chuyện tệ hại, khiến cho tôi gắn liền việc uống rượu với sự 
đau khổ tột bực. Đặc biệt tôi còn nhớ như ïn trong óc hình ảnh người mẹ 
của một bạn thân nhất của tôi. Bà béo phì, nặng gần 150 kg và bà uống 
rượu liên tục. Mỗi khi uống rượu, bà thường thích ôm lấy tôi trong lòng 
bà. Cho tới tận hôm nay, tôi luôn luôn bưồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi 
rượu trong hơi thở của người ta. 


Về uống bia thì lại có một chuyện khác. Hồi tôi khoảng 11, 12 tuổi, tôi 
không hề coi đó là một thứ rượu. Thực ra, cha tôi cũng uống bia và 
không hề gây ra chuyện tệ hại nào cả. Ngược lại, uống vài ly bia vào 
thường làm cha tôi vui vẻ hơn đôi chút. Hơn nữa, tôi coi uống bia tạo ra 
niềm vui, vì tôi muốn trở nên giống cha tôi. Thực ra uống bia có làm tôi 
nên giống cha tôi không? Không đâu, Nhưng chúng ta thường có những 
liên tưởng sai lạc trong hệ thần kinh như khi chúng ta quan niệm thế 
nào là sướng, khổ trong cuộc đời. 


Một hôm tôi xin mẹ tôi cho uống "thử ít bia". Mẹ giải thích là uống bia 
không tốt cho tôi. Nhưng những lời giài thích của mẹ chỉ là vô ích khi ý 
tôi đã quyết và nhất là khi tôi nhận thấy rõ là cha tôi đâu có làm gì như 
mẹ tôi nói. Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn. Thế là tôi nhất định tin 
rằng các nhận định của tôi thì chính xác hơn những lời giải thích của mẹ 
và ngày hôm đó tôi tin chắc rằng uống bia đối với tôi là dấu hiệu của sự 
trưởng thành. Còn mẹ tôi thì nghĩ nếu không cho tôi uống bia tại nhà, 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trang 42 


chắc chắn tôi sẽ đi uống thử ở một nơi nào khác. Rốt cuộc mẹ tôi 
bảo,"OK, con muốn uống bia giống như cha con à? Thế thì con phải 
uống hoàn toàn theo kiểu cha con uống”. Tôi hỏi, "Thế là sao hả mẹ?" Bà 
trả lời, "Con phải uống hết sáu lon". Tôi nói, "Không có vấn đề". 


Mẹ tôi nói, "Con phải ngồi uống ngay tại đây". Khi tôi nhâm nhi ngụm 
bia đầu tiên, tôi thấy mùi vị đở quá, không như tôi đã tưởng trước đó. 
Thế nhưng tự ái của tôi không cho phép tôi thừa nhận điều này. Và tôi 
uống thêm mấy hớp nữa. Khi uống hết một lon, tôi nói với mẹ, "Con đủ 
rồi, Mẹ". Mẹ nói, "Không, còn lon nữa đây” và bà mở ngay ra. Sau khi 
uống đến lon thứ ba hay thứ tư gì đó, tôi thấy dạ dày lồng lộn cả lên. Và 
bạn cũng có thể biết điều gì xảy ra sau đó. Tôi nôn thóc nôn tháo mọi sự 
ra người và đây bàn ăn. Thật là khủng khiếp và lại còn phải lau chùi 
sạch cả bàn ăn nữa. Từ đó cứ nghĩ đến mùi bia là tôi buồn nôn và có 
những cảm giác ghê tởm. Thế là tôi không còn liên tưởng bằng trí óc 
giữa uống bia và ý nghĩa của nó nữa, mà tôi đã bắt đầu liên tưởng bằng 
cảm xúc nơi hệ thần kinh của tôi, đó là sự liên tưởng thần kinh hệ. Từ 
đó trở đi, tôi không bao giờ nếm dù chỉ một ngụm bia. 


Tôi cũng không bao giờ sử dụng ma túy vì tôi cũng có một kinh nghiệm 
tương tự: Khi tôi đang học lớp tám hay chín, một đội của sở cảnh sát 
đến trường tôi và chiếu cho chúng tôi xem những phim về hậu quả của 
ma túy. Tôi thấy những cảnh bắn giết, chết chóc, đau đớn và tự vẫn. Là 
một thiếu niên, tôi liên kết ma túy với những sự xấu xa và chết chóc, vì 
thế bản thân tôi không bao giờ thử. Tôi thực may mắn là được cảnh sát 
đã giúp hình thành mối liên tưởng thần kinh hệ về sự đau đớn ngay cả 
khi chỉ cần nghĩ tới ma túy. Vì thế tôi đã không bao giờ nghĩ đến chuyện 
thử dùng ma túy. 


Chúng ta học được điều gì qua những thí dụ trên đây? Đơn giản là điều 
này:Nếu chúng ta liên kết sự đau đớn to lớn với bất kỳ mẫu ứng xử hay 
cảm xúc này, chúng ta sẽ tránh chiều theo nó bằng bất cứ giá nào. 
Chúng ta có thể dùng sự hiểu biết này để trang bị cho mình nguồn sức 
mạnh của đau khổ và sung sướng để thay đổi hầu như mọi cái trong đời 
mình, từ thái độ lừng khừng cho tới việc sử dụng ma túy. Ví dụ, nếu 
chúng ta muốn ngăn ngừa con cái sa vào ma túy, chúng ta phải dạy 
chúng trước khi chúng thử nghiệm và trước khi có ai dạy chúng liên kết 
ma túy với niềm vui sướng. 


"Nếu bạn bị đau khổ vì một điều gì ở bên ngoài, bạn khổ không phải bởi 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trang 43 


chính điều đó, mà bởi cách bạn đánh giá nó; nhưng bạn luôn luôn có 
khả năng thay đổi cách đánh giá của bạn bất cứ lúc nào”. 


-MARCUS AURELIUS 


Loài người là loài duy nhất trên trái đất có khả năng đời sống tâm linh, 
giúp chúng ta không bị lệ thuộc hoàn cảnh, mà ngược lại, chính chúng 
ta tạo cho hoàn cảnh ý nghĩa của nó và chúng ta tự xác định cho mình 
cảm nghĩ về mình cũng như lề lối ứng xử của mình trong tương lai. Một 
trong những khả năng khiến chúng ta là một tạo vật đặc biệt, đó là khả 
năng thích ứng, biến đổi, sử dụng sự vật hay ý tưởng để tạo ra những 
cái hữu ích hay thích thú hơn cho chúng ta. Chỉ có lòai người có khả 
năng biến đổi những liên tưởng của mình, để biến đau khổ thành niềm 
vui hay ngược lại. 


Ta hãy nghĩ đến người tuyệt thực để đình công và phải ngồi tù. Tuyệt 
thực vì một chính nghĩa, anh vẫn sống suốt ba mươi ngày không ăn. Sự 
đau đớn thể xác của anh rất lớn, nhưng nó được bù đắp bằng niềm vui 
và giá trị vì đã thu hút được sự chú ý của dư luận quần chúng đối với 
chính nghĩa của anh. 


Thế nên, nhờ sức mạnh của ý chí, chúng ta có thể chọn lựa sự đau khổ 
thể xác do việc nhịn ăn với sự đau khổ tâm linh do việc buông xuôi lý 
tưởng của mình. Chúng ta có thể tạo ra những ý nghĩa cao cả hơn. 
Nhưng nếu chúng ta không điều khiển những liên tưởng của mình về 
đau khổ hay vui sướng, thì cuộc đời của chúng ta không hơn gì loài vật 
hay máy móc, luôn luôn bị chi phối của hoàn cảnh, để mặc cho sự vật 
tác động trên chúng ta và xác định chất lượng đời sống của chúng ta. 
Chúng ta trở nên giống một chiếc máy tính công cộng, để mặc cho đủ 
loại lập trình viên nghiệp dư ai muốn truy cập cũng được. 


"Người ta, nam cũng như nữ, thường nghe theo 
tiếng gọi của con tim hơn là của lý trí”. 
-LORD CHESTEREIELD 


Tuy chúng ta không muốn nhìn nhận điều này, nhưng sự thật vẫn là 
chúng ta hành động do sự phản ứng của bản năng đối với đau khổ và 
vui sướng, hơn là do những tính toán của lý trí. Tuy chúng ta luôn 
muốn tin rằng mình hành động là do lý trí, nhưng trong phần lớn tình 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trang 44 


huống, chúng ta để cho các cảm xúc thúc đẩy chúng ta hành động. 


Thực ra chúng ta có thể học cách điều khiến tâm trí, thể xác và cảm xúc 
của mình để liên kết sự sướng khổ với bất kỳ điều gì chúng ta lựa chọn. 
Khi Thay đổi cách chúng ta quan niệm về sướng và khổ, chúng ta sẽ lập 
tức thay đối thái độ ứng xử của mình. Thí dụ bạn muốn bỏ hút thuốc lá. 
Điều đơn giản bạn phải làm là liên kết đau khổ với việc hút thuốc và 
niềm vui với việc bỏ hút. Bạn có khả năng làm chuyện này ngay bây giờ, 
nhưng sở đĩ bạn không sử dụng khả năng này là vì bạn đã quen liên kết 
sự vui sướng của thể xác với việc hút thuốc, hay vì bạn sợ rằng bỏ hút sẽ 
gây ra cho bạn sự đau khổ. Thế nhưng, nếu bạn gặp một người đã bỏ 
hút thuốc, bạn sẽ thấy rằng có một ngày họ đã thay đổi thái độ ấy: Ngày 
họ thực sự thay đổi ý nghĩa của việc hút thuốc đối với họ. 


Nếu bạn không có một kế họach cho đời mình, thì một người khác sẽ 
làm điều đó. 


Các nhà quảng cáo hiểu rất rõ rằng điều thúc đẩy chúng ta không phải 
là trí óc mà là những cảm giác của chúng ta đối với các sản phẩm của 
họ. Kết quả là họ đã trở thành những chuyên gia trong việc sử dụng 
những âm nhạc kích động hay êm dịu, những hình ảnh gây ấn tượng 
hay thanh lịch, những màu sắc chói chang hay dịu mắt và đủ những yếu 
tố khác để đưa chúng ta vào những trạng thái cảm xúc nào đó; sau đó, 
khi cảm xúc của chúng ta đã lên tới tột đỉnh, khi những cảm giác của 
chúng ta đạt tới mức mãnh liệt nhất, họ cho vụt loé lên liên tục một hình 
ảnh về sản phẩm của họ cho tới khi chúng ta liên kết no với những cảm 
giác thõa mãn nhất của mình. 


Pepsi đã sử dụng chiến lược này một cách xuất sắc để chia thị phần sản 
phẩm nước giải khát đầy lợi nhuận của họ công ty cạnh tranh là Coca- 
cola. Pepsi quan sát hiện tượng thành công của Michael Jackson, một 
thanh niên đã dành cả đời mình để nghiên cứu cách khơi dậy cảm xúc 
mạnh mẽ của qưần chúng bằng cách anh vận dụng giọng hát, cơ thể, nét 
mặt và điệu bộ của mình. Michael hát và múa hiệu quả đến nỗi anh kích 
thích được hàng triệu khán giả say mê và cảm thấy hài lòng, thậm chí 
họ bỏ tiền ra mua những albums của anh để tái tạo lại cảm giác. Pepsi tự 
hỏi, chúng ta có cách nào chuyển những cảm giác ấy sang sản phẩm của 
chúng ta không? Họ lý luận rằng nếu ngưới ta liên kết những cảm giác 
vui sướng với Pepsi cũng giống như với Michael Jackson, chắc chắn họ 
sẽ mua Pepsi cũng giống như họ mua các albums của anh. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trang 45 


Có thể bạn đã từng nghe nói nhà khoa học Nga Iva Pavlov, người đã 
thực hiện vào cuối thế kỷ 19 những thí nghiệm về phản xạ có điều kiện. 
Thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông là thí nghiệm lắc chuông mỗi khi cho 
chó ăn, nhờ đó kích thích nước bọt của con chó và liên kết những cảm 
giác của con chó với tiếng chuông. Sau khi lập đi lập lại đủ số lần thí 
nghiệm phản xạ có điều kiện, Pavlov nhận thấy rằng chỉ cần lắc chuông 
là con chó sẽ chảy nước bọt, cả khi không đem thức ăn cho con chó. 


Thí nghiệm Pavlov có liên quan gì đến Pepsi? Trước hết, Pepsi dùng 
Michael Jackson để đưa chúng ta lên những cảm xúc tột đỉnh. Thế rồi 
vào đúng lúc đó, họ chiếu loé lên sản phẩm của họ. Cứ lặp đi lặp lại liên 
tục như thế đã tạo ra một sự liên kết cảm xúc đối với hàng triệu người 
hâm mộ Jackson. Thực ra Michael Jackson chẳng hề uống Pepsi. Anh 
thậm chí chẳng hề cầm một lon Pepsi rỗng trước ống kính camera! Bạn 
ngạc nhiên ư? "Hãng Pepsi này điên chắc? Họ bỏ ra 15 triệu đô la thuê 
anh chàng này giới thiệu sản phẩm của họ mà không hề đụng đến sản 
phẩm ấy, lại còn bảo mọi người là anh ta không đụng vào! Người đại 
diện gì mà lạ lùng vậy? Ý tưởng điên khùng thật!". Trong thực tế, đây là 
một ý tưởng tuyệt vời. Doanh số lên vọt tới mức L.A Gear đã thuê 
Michael với giá 20 triệu đô la để giới thiệu sản phẩm cho họ. Và ngày 
nay, vì anh ta có khả năng thay đổi lối cảm nghĩ của dâm chúng, anh và 
hãng Sony/CBS vừa ký một hợp đồng 10 năm trị giá trên 1 tỷ đô la. Khả 
năng thay đổi tâm trạng của quần chúng đã biến anh thành vô giá. 


Sự thật chúng ta phải nhận ra là tất cả điều này đều dựa trên cách liên 
kết cảm giác sung sướng với những thái độ nào đó. Ý tưởng là nếu 
chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình. 
Các nhà quảng cáo đã dạy tất cả chúng ta là nếu bạn lái một chiếc BMW, 
bạn sẽ là con người tuyệt vời và sành điệu. Nếu bạn lái Hyundai, bạn là 
người thông minh và bình đị. Nếu bạn lái chiếc Pontiac, bạn sẽ hưởng 
những pha gây cấn. Nếu bạn lái chiếc Toyota, bạn sẽ có một cảm giác 
không tả nổi! Và nếu bạn dùng nước hoa Obsession, bạn sẽ là trung tâm 
cuốn hút của các buổi dạ tiệc. Vân vân và vân vân. 


Cái sức mạnh chi phối công luận của thế giới và thói quen mua sắm của 
người tiêu thụ cũng chính là cái sức mạnh dệt nên tất cả hành động của 
chúng ta. Phần còn lại là tùy bạn và tôi, chúng ta kiểm soát sức mạnh 
này và quyết định hành động một cách có ý thức, bởi vì nếu chúng ta 
không điều khiến tư tưởng của mình, chúng ta sẽ rơi vào ảnh hưởng của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trane 46 


những người muốn lèo lái chúng ta để hành động theo ý muốn của họ. 


“Tôi quan niệm là phải tránh sự thỏa mãn nếu nó đem đến những đau 
khổ lớn hơn và phải khao khát đau khổ nếu nó mang lại sự thỏa mãn 
lớn hơn." 


-MICHEL DE MONTAIGNE 


Vấn đề là ở chỗ đa số chúng ta khi quyết định làm hay không làm việc 
gì đều cân nhắc xem việc đó đem lại đau khổ hay thỏa mãn trước mắt 
thay vì lâu dài. Thế nhưng, để thành công, chúng ta phải biết vượt qua 
cái lợi trước mắt để nhắm tới cái hậu quả về lâu về dài. Bạn phải biết gạt 
sang một bên những giấy phút kinh hoàng và thử thách nhất thời, để 
tập trung vào những gì quan trọng nhất về lâu về dài: những giá trị và 
những tiêu chuẩn bản thân của bạn. Bạn cũng nên nhớ: không phải cái 
đau khổ nhất thời kích động chúng ta, mà là nỗi sợ rằng một điều gì đó 
sẽ dẫn tới đau khổ. Cũng vậy, không phải sự thỏa mãn nhất thời kích 
động chúng ta, mà là niềm tin của chúng ta, cảm giác chắc chắn của 
chúng ta, rằng làm một hành động nào đó sẽ dẫn tới thỏa mãn. Không 
phải chính thực tại thúc đẩy chúng ta, mà là nhận thức của chúng ta về 
thực tại. 


Nhiều người chỉ tìm cách tránh đau khổ và tìm thỏa mãn tức thời và vì 
thế tạo đau khổ lâu dài cho bản thân mình. Chúng ta hãy lấy một ví dụ: 
một người nào đó muốn giảm vài kg. Một mặt, người này tìm hết lý do 
này đến lý do khác mà họ coi là tốt nhất để giảm cân: họ sẽ khỏe mạnh 
hơn và dẻo dai hơn; quần áo họ mặc sẽ vừa vặn hơn; họ sẽ cảm thấy tự 
tin hơn trước mặt những người khác phái. Nhưng mặt khác, cũng có đủ 
những lý do để tránh giảm cân: họ phải kiêng ăn uống; họ sẽ luôn cảm 
thấy đói; họ sẽ phải kiêng đồ ăn có nhiều chất béo; hơn nữa, sao không 
đợi đến sau kỳ nghỉ hãy tính tới chuyện này? 


Cứ suy ởi tính lại như thế, rốt cuộc họ sẽ chiều theo khuynh hướng trì 
hoãn quyết định, sự thỏa mãn có được một thân hình cân đối không 
mạnh bằng cái khổ trước mắt là phải nhịn ăn. 


Đau khổ và thỏa mãn cũng là cái hậu trường của những thảm kịch toàn 
cầu. Nhiều năm chúng ta phải sống giữa sự leo thang trong cuộc chạy 
đua vũ khí giữa các cường quốc. Các quốc gia này không ngừng chế tạo 
thêm vũ khí để làm dụng cụ đe dọa: "Nếu anh tấn công tôi, tôi sẽ trả đũa 
và sự thiệt hại của anh sẽ tôi tệ hơn nhiều”. Cuộc chạy đua vũ khí này 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trang 47 


đã buộc nước Mỹ phải chi ra mỗi giây 15,000 đô la cho việc chế tạo khí 
giới. 


Chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ 


Trước hết, bạn hãy viết ra bốn hành động mà bạn cần thực hiện nhưng 
bạn đã trì hoãn trước đây. Chẳng hạn cần giảm cân. hay cần bỏ hút 
thuốc. hay cần nối lại quan hệ với người nào đó mà bạn đã lơ là, hay 
liên lạc lại với một người mà bạn thấy là quan trọng đối với bạn. 


Thứ hai, bên cạnh mỗi hành động này, bạn hãy viết ra câu trả lời cho 
những câu hỏi sau: Tại sao tôi đã không hành động? Trước đây, tôi đã 
nghĩ những hành động này kèm theo những đau khổ nào? Trả lời cho 
những câu hỏi này sẽ giúp bạn tìm ra lý do tại sao bạn đã trì hoãn 
không hành động trước đây. 


Thứ ba, hãy viết ra tất cả những sự thỏa mãn bạn đã nhận được trước 
đây khi bạn trì hoãn không hành động. Ví dụ, nếu bạn nghĩ phải giảm 
cân, tại sao bạn vẫn tiếp tục ăn nhiều chất ngọt và chất béo? Bạn tránh 
được đau khổ vì không phải nhịn an và đồng thời bạn hưởng được sự 
vui khoái trong lúc đó. Nhưng bạn cũng phải chịu những hậu quả đau 
đớn về sau. Khi xác định rõ những thỏa mãn bạn đã nhận được, bạn sẽ 
nhận ra đâu là mục tiêu thực sự của mình. 


Thứ tư, hãy viết ra những gì bạn phải trả giá nếu bạn không thay đổi 
ngay bây giò. Chuyện gì sẽ xãy ra nếu bạn không ngừng ăn nhiều chất 
ngọt và chất béo? Nếu bạn không bỏ hút thuốc? Nếu bạn không gọi điện 
thoại cho người mà bạn muốn gọi? Nếu bạn không bắt đầu lao động 
một cách trung thực mỗi ngày? Bạn phải trả giá thế nào trong hai, ba, 
bốn, hay năm năm nữa? Bạn phải trả giá gì cho đời sống thể chất và tình 
cảm, tài chánh và cho niềm tự tin của bạn? 


Sau cùng, hãy viết ra tất cả những niềm thỏa mãn bạn sẽ nhận được nếu 
bạn bắt tay hành động ngay lúc này. Bạn hãy liệt kê một danh sách thật 
đài những niềm thỏa mãn sẽ kích động cảm xúc của bạn:”Tôi sẽ cảm 
thấy mình làm chủ đời sống mình. Tôi sẽ thêm tự tin. Tôi sẽ khoẻ mạnh 
và đầy nghị lực. Tôi sẽ tăng cường các mối quan hệ. Tôi sẽ tăng thêm 
sức mạnh ý chí để sử dụng trong mọi lãnh vực của đời mình. Cuộc đời 
tôi sẽ tết đẹp hơn, trong vòng hai, ba, bốn, hay năm năm nữa. hành 
động ngay lúc này, tôi sẽ làm cho giấc mơ của đời mình thành hiện 
thực. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 3 Trang 48 


Chương này đã chỉ cho bạn hiểu rõ rằng, quan niệm của bạn về sướng 
và khổ chính là cái đệt nên mọi khía cạnh của đời bạn và bạn có khả 
năng để thay đổi những quan niệm đó và nhờ vậy, thay đổi các hành 
động và định mệnh của bạn. Nhưng để làm điều này, chúng ta phải 
hiểu... 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG +4 


“Suy nshĩ của chúng ta nhị thể bức tràn che của tính thần, nó chứa đựng tất 
cả niềm tin mà chúns ta điển tả trong cuộc sống”. -ANTONIO MACHADO 


Anh ta cay đắng và tàn bạo, một tay nghiện rượu và ma túy, đã mấy lần 
tự tử nhưng không chết. Hôm nay anh ta lãnh cái án tù chung thân vì 
tội cố sát một nhân viên thâu ngân cửa hàng rượu vì đã dám "cản 
đường” anh ta. Anh ta có hai đứa con trai. Chỉ cách nhau mười một 
tháng. Một đứa lớn lên giống hệt cha nó: một con nghiện ma túy chỉ biết 
sống bằng cướp giật và trộm cắp cho tới khi chính nó cũng phải vào tù 
vì tôi mưu sát. Nhưng đứa kia thì khác hẳn: nó lớn lên và trở thành cha 
của ba đứa nhỏ, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nay anh làm giám đốc của 
một công ty lớn cấp quốc gia và anh vui thích với công việc đầy thách 
đố nhưng cũng đem lại sự thỏa mãn cho anh. Thân hình cân đối, không 
nghiện rượu hay ma túy. Làm sao hai người thanh niên sinh ra và lớn 
lên trong cùng một môi trường lại có thể khác biệt nhau đến thế? Người 
ta đã hỏi riêng từng người, "Tại sao đời anh trở nên như thế?" lạ thay, cả 
hai đưa ra cùng một câu trả lời:"Tôi có thể nào trở nên khác hơn được 
khi tôi được lớn lên với một người cha như thế?". 


Chúng ta thường bị cám dỗ cho rằng các hoàn cảnh điều khiển cuộc 
sống chúng ta và môi trường đã dệt nên con người chúng ta hôm nay. 
Không có gì sai lạc bằng. Không phải hoàn cảnh dệt nên đời sống chúng 
ta, mà chính những niềm tin của chúng ta tạo ý nghĩa cho hoàn cảnh. 


Hai Phụ nữ vừa mừng thọ 70, nhưng mỗi người nhìn biến cố này một 
cách khác. Một bà"biết" rằng đời mình đã xế bóng. Đối với bà, 70 năm 
sống đã làm tàn tạ cơ thể bà và bà nên nghĩ tới cái chết. Bà kia thì lại tin 
rằng con người làm được gì là tùy ở niềm tin của mình và vì thế bà đã 
đề ra một lý tưởng cao hơn cho mình. Bà tin rằng leo núi là một loại thể 
thao thích hợp ở tuổi của bà. Suốt 25 năm sau đó bà đã dấn mình vào 
cuộc mạo hiểm mới này và đã chinh phục được một số đỉnh núi cao 
nhất thế giới và cho tới nay, khi ở tuồi 90, Hulda Crooks đã trở thành 
người phụ nữ già nhất thế giới leo tới đỉnh núi Phú Sĩ. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 4 Trang 50 


Bạn thấy đấy, cái dệt nên cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày mai 
không phải là hoàn cảnh, mà là ý nghĩa mà chúng ta gán cho các hoàn 
cảnh mình sống. Niềm tin là cái tạo sự khác biệt giữa một cuộc đời vui 
tươi cống hiến và một cuộc đời khốn khổ hủy diệt. Niềm tin biến một số 
người thành anh hùng, đang khi một số khác thành những con người 
cam phận. 


“Thuốc không phải luôn luôn cần thiết, 
nhưng niềm tin chắc khỏi bệnh là điều luôn luôn cần." 
-NORMAN COUSINS 


Tôi may mắn được quen biết Norman Cousins từ gần 7 năm nay và tôi 
cũng may mắn thu băng được cuộc phỏng vấn với ông một tháng trước 
khi ông qua đời. Trong cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ với tôi một câu 
chuyện chứng tỏ niềm tin của chúng ta ảnh hưởng mạnh mẽ trên thân 
xác chúng ta như thế nào. Tại một trận đấu banh ở Monterey Park, 
ngoại ô Los Angeles, nhiều người có những triệu chứng bị ngộ đôc thức 
ăn. Bác sĩ khám nghiệm kết luận nguyên nhân là tại loại nước giải khát 
ở máy bán nước tự động, vì tất cả những người bị ngộ độc đều đã mua 
nước giải khát ở đó. Một thông báo được phóng thanh trên loa cảnh cáo 
không mua nước ở máy bán nước tự động vì đã có người bị ngộ độc và 
mô tả các triệu chứng ngộ độc. Thế là một bầu không khí hốt hoảng tràn 
ngập các khán đài và hàng loạt người ngất xỉu khi nghe tin này. Thậm 
chí có những người chưa từng đứng gần chiếc máy bán nước cũng bị 
bệnh! Các xe cứu thương tới tấp chạy đến đưa các người bị bệnh đi bệnh 
viện. Đến khi người ta khám phá ra lỗi không phải ở chiếc máy bán 
nước giải khát, lập tức những người đã bị bệnh cảm thấy được khỏi 
bệnh một cách lạ lùng. 


Chúng ta cần hiểu rằng niềm tin của chúng ta có khả năng làm chúng ta 
bị bệnh hay làm chúng ta khoẻ mạnh ngay tức thì. Người ta đã chứng 
minh rằng niềm tin ảnh hưởng đến hệ miễn nhiễm của chúng ta. Quan 
trọng hơn cả, niềm tin có thể cho chúng sự dứt khóat hành động, hay có 
thể làm suy yếu và hủy diệt động lực của chúng ta. 


Thế nên, nếu muốn điều khiển đời mình, chúng ta phải ý thức kiểm soát 
các niềm tin của mình. Và để làm điều này, trước hết chúng ta phải hiểu 
rõ niềm tin là gì và nó được hình thành như thế nào. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 4 Trang 51 
Niềm Tin là Gì? 


Nhiều người coi niềm tin như một sự vật, nhưng thật ra nó là một cảm 
giác chắc chắn về một điều gì đó. Nếu bạn nói rằng bạn thông minh, có 
nghĩa là bạn nói, "Tôi cảm thấy chắc chẵn tôi thông minh". Cảm giác chắc 
chắn này cho phép bạn khai thông những ngưồn năng lực giúp bạn tạo 
được những kết quả thông minh. Tất cả chúng ta đều có sẵn nơi mình 
câu trả lời cho hâu hết mọi chuyện hay ít ra chúng ta có thể tìm những 
câu trả lời cần thiết nhờ những người khác. Nhưng chúng ta thường 
thiếu niềm tin, thiếu sự chắc chắn, khiến chúng ta không sử dụng được 
khả năng có sẵn nơi mình. 


Ví dụ đơn sơ giúp bạn dễ hiểu niềm tin là gì. Bạn hãy nghĩ ra một ý 
tưởng. Bạn có thể nghĩ ra vô số ý tưởng, nhưng bạn không thực sự tin. 
Chẳng hạn bạn có ý tưởng bạn là một cô gái hấp dẫn. Bạn hãy ngưng lại 
giây lát và nói trong lòng, "Tôi là một cô gái hấp dẫn". Câu nói này là 
một ý tưởng hay là một niềm tin còn tùy ở mức độ bạn cảm thấy chắc 
chắn bao nhiêu khi nói lên câu đó. Nếu bạn nghĩ, "Thực ra tôi không 
hấp dẫn", thì điều bạn thực sự muốn nói sẽ là, "Tôi không cảm thấy chắc 
chắn mình hấp dẫn hay không". 


Làm thế nào đổi một ý tưởng thành niềm tin? Tôi xin cống hiến bạn một 
ẩn dụ cho dễ hiểu. Giả sử bạn có thể nghĩ đến một cái mặt bàn không có 
chân. Nó giúp bạn hiểu tại sao một số ý tưởng không chắc chắn bằng 
một niềm tin. Không có chân, mặt bàn không thể đứng được. Ngược lại, 
niềm tin thì có chân. Nếu bạn thật sự tin rằng, "Tôi hấp dẫn", làm thế 
nào bạn biết là bạn hấp dẫn? Chắc chắn là bạn có những chứng cớ để 
bênh vực cho ý tưởng của bạn, những kinh nghiệm trong cuộc sống để 
hổ trợ ý tưởng đó. Những kinh nghiệm đó là những cái chân làm cho 
mặt bàn của bạn đứng vững, làm cho niềm tin của bạn chắc chắn. 


Một khi bạn hiểu được niềm tin là gì, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu xem 
niềm tin của bạn hình thành như thế nào, cũng như bạn có thể thay đổi 
nó ra sao. 


Trước hết chúng ta có thể phát triển niềm tin của mình về bất kỳ điều gì, 
chỉ cần chúng ta tìm ra đủ những chân, những kinh nghiệm minh chứng 
để xây dựng niềm tin ấy. Giả sử bạn có khá nhiều kinh nghiệm trong 
đời sống, hay bạn quen biết những người đã gặp chua xót trong quan hệ 
với người khác, bạn có thể hình thành niềm tin rằng con người là xấu xa 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 4 Trang 52 


và nếu có dịp, người ta sẽ lợi dụng bạn. Hay ngược lại, nếu bạn có 
những kinh nghiệm trong đời để chứng minh cho ý tưởng rằng nếu bạn 
thực sự quan tâm tới người khác và cư xử tốt với mọi người, thì bạn sẽ 
có niềm tin này: Con người vốn có tính tốt và sẵn sàng giúp đỡ bạn. 


Tất cả những người thành đạt xuất sắc mà tôi có dịp phỏng vấn đều có 
khả năng làm cho mình cảm thấy chắc chắn sẽ thành công, cho dù trước 
họ chưa có ai làm được. Họ có khả năng tự tạo ra kinh nghiệm qui chiếu 
cho mình mà những kinh nghiệm này trước đó chưa từng có hoặc được 
coi là không thể thực hiện. 


Bất cứ ai sử dụng máy tính cá nhân đều biết đến cái tên "Microsoft". 
Nhưng điều ít người biết đến Bill Gates, người đồng sáng lập công ty 
này, không chỉ là một thiên tài gặp may, mà là một con người đã biết tự 
tạo ra kinh nghiệm để hỗ trợ niềm tin của mình. Khi biết rằng công ty 
Albuquerque đang khai triển một thứ gọi là "máy tính cá nhân" cần đến 
phần mềm BASIC, Bill Gates đến gặp họ và hứa bán cho họ phần mềm, 
mặc dù vào lúc đó ông chưa hề có thứ phần mềm này. Đã hứa, ông phải 
kiếm cách thực hiện. Thiên tài đích thực của ông là ở khả năng tự tạo ra 
niềm tin chắc chắn. Có rất nhiều người cũng thông minh như ông, 
nhưng ông biết sử dụng niềm tin để khai thông nguồn năng lực của 
mình và chỉ trong ít tuần lễ, ông cùng một đối tác đã viết ra một ngôn 
ngữ để biến máy tính cá nhân thành hiện thực. Bằng việc quyết tâm và 
tìm ra lối đi, Bill Gates đã khởi động ngày hôm đó một chuỗi những sự 
kiện sẽ làm thay đổi toàn diện lề lối kinh doanh của người ta và đã trở 
thành tỷ phú khi mới 30 tuổi. Niềm tin mang lại sức mạnh! 


Bạn có biết câu chuyện chạy một dặm trong 4 phút không? Từ trước tới 
nay, người ta vẫn tin là không ai có thể chạy một dặm mà chỉ mất 4 phút 
thôi. Thế mà vào năm 1954, Roger Bannister đã phá vỡ sự tin tưởng 
vững chắc ấy. Anh quyết tâm thực hiện bằng được "điều không thể" ấy, 
không những bằng việc luyện tập thể dục, mà còn bằng việc không 
ngừng lặp lại trong trí mình rằng mình có thể làm được việc này, khiến 
hệ thần kinh của anh đã hình thành một mệnh lệnh bắt buộc anh đạt 
cho bằng được kết quả. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra khía 
cạnh vĩ đại nhất của thành công này lại chính là những gì anh đạt được 
cho người khác. Hầu như không ai dám nghĩ là có thể đạt kỷ lục chạy 4 
phút một dặm, thế mà chỉ trong vòng một năm sau khi Roger phá kỷ 
lục, 37 vận động viên khác cũng đã phá kỷ lục này. Kinh nghiệm của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 4 Trang 53 


anh đã cống hiến cho họ mẫu gương đủ vững vàng để tạo nên nơi họ 
niềm tin chắc chắn rằng chính họ cũng có khả năng làm"điều không 
thể”. Và một năm sau đó nữa, 300 vận động viên khác đã đạt cùng một 
thành tích như thết 


"Niềm tin nào trở thành chân lý cho tôi... 

là niềm tin cho phép tôi sử dụng hết sức lực của mình, 
đồn hết năng lực của mình vào hành động" 

-ANDRE GIDE 


Những người từng gặp những thất bại trong quá khứ thường đễ tin 
rằng họ sẽ không thể thành công trong tương lai. Vì thế, do sợ thất bại, 
họ bắt đầu liên tục suy nghĩ sao cho thật "thực tế". Nhiều người khi phát 
biểu, "chúng ta phải tỏ ra thực tế”, thực ra là họ đang sợ hãi, sợ lại thất 
bại lần nữa. Vì sợ, họ có những niềm tin làm cho họ do dự, không dám 
dấn thân và vì thế họ chỉ đạt những kết quả hạn chế. 


Các lãnh tụ vĩ đại thường ít khi "thực tế". Họ thông minh và họ chính 
xác, nhưng họ không thực tế theo tiêu chuẩn của người thường. Gandhi 
tin rằng ông có thể giành độc lập cho Ấn Độ mà không cần dùng bạo lực 
để đối chọi với nước Anh, một chuyện chưa từng xảy ra trước đó. Ông 
không thực tế, nhưng ông chứng tỏ ông chính xác. Cũng thế, một người 
tin rằng mình có thể tạo niềm vui cho dân chúng bằng việc xây dựng 
một công viên giải trí giữa một khu rừng cam và ai muốn vào cửa cũng 
phải mua vé. Hồi đó, chưa hề có loại công viên nào như thế trên thế 
giới. Thế mà Walt Disney đã có một niềm tin chắc mà ít người có được 
và niềm tin lạc quan của ông đã biến đổi hoàn cảnh. 


"Chỉ trong trí tưởng tượng của con người, 

chân lý mới tìm được sự tôn tại hiểu quả và chắc chắn. 
Trí tưởng tượng, chứ không phải sự phát minh, 

mới là ông chủ tuyệt đối của nghệ thuật và của đời sống" 
-JOSEPH CONRAD 


Một thách đố lớn nhất trong đời sống môi người là quan niệm thế nào 
XA^ TỊ 


về "thất bại". Cách chúng ta đối phó với những thất bại của đời sống và 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 4 Trang 54 


cách chúng ta xác định nguyên nhân của thất bại sẽ hình thành định 
mệnh của chúng ta. Đôi khi chúng ta gặp quá nhiều thất bại đau đớn 
khiến chúng ta bắt đầu tiêm nhiễm xác tín rằng chúng ta chắng có thể 
làm gì để cải thiện tình thế được. Chúng ta cảm thấy mọi cố gắng của 
chúng ta chỉ là uổng công và chúng ta rơi vào tình trạng vô vọng. 


Nguyên nhân của tình trạng vô vọng này là do chúng ta nghĩ sự thất bại 
của chúng ta là cái gì vĩnh viên, toàn diện và cá nhân. 


Nhiều danh nhân trên thế giới đã thành đạt vang dội mặc dù họ cũng 
gặp vô số những vấn đề và trở ngại to lớn. Họ khác với những người dễ 
đầu hàng ở chổ họ không coi những khó khăn hay thất bại của họ là 
vĩnh viễn. Tám năm về trước, Khi tôi đã rơi xuống tận cùng của cuộc 
đời mình và hoàn toàn thất vọng với mọi chuyện, tôi đã tin chắc vấn đề 
của tôi là vĩnh viễn không thể cứu vãn. Có thể coi như đời sống cảm xúc 
của tôi đã chết. Thế nhưng tôi đã tỉnh ngộ. Tôi thấy rằng niềm tin ấy của 
tôi đã gây ra biết bao đau khổ, thế là tôi quyết định hủy diệt niềm tin ấy 
và không bao giờ còn chiều theo nó nữa. Bất kỳ điều gì xảy đến cho 
cuộc đời bạn, bạn phải có khả năng tin rằng, "chuyện gì cũng sẽ qua đi 
thôi". 


Yếu tố thứ hai tạo khác biệt giũa người thành đạt và người thất bại, đó 
là người thành đạt thì lạc quan, còn người thất bại thì bi quan và tin 
rằng vấn đề của mình là toàn diện. Người thành đạt không bao giờ coi 
một vấn đề là toàn diện, không cho rằng vấn đề đó chi phối toàn diện 
cuộc sống họ. Họ luôn luôn coi nó như chỉ là "một chút thay đổi trong 
nếp sống mà thôi". Vì thế dù có gặp vấn đề gì đi nữa, họ vẫn tin chắc 
rằng mình có thể làm chủ đời sống mình. 


Loại tin tưởng thứ ba thuộc về cá tính. Nếu chúng ta không coi những 
thất bại như một đòn bẩy để thay đổi phương pháp của mình, mà coi nó 
như một vấn đề cá nhân, một khuyết điểm thuộc cá tính của mình, thì 
chúng ta sẽ bị nản lòng ngay. 

Những loại tin tưởng tiêu cực đó có thể là những liều thuốc độc giết 
chết cuộc sống bạn từ từ. Vì thế bạn phải tránh với bất cứ giá nào. 

Thay đổi niềm tin thế nào? 

Mọi sự phá vỡ bế tắc nơi con người đều bắt đầu với một sự thay đổi 
niềm tin. Vậy chúng ta thay đổi thế nào? Phương pháp hiệu quả nhất là 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 4 Trang 55 


làm cho tâm trí bạn coi niềm tin cũ như là nguyên nhân của những đau 
khổ lớn. Bạn phải làm sao tin chắc rằng niềm tin đó không chỉ gây đau 
khổ cho bạn trong quá khứ, mà cả trong hiện tại và có thể trong tương 
lai nữa. Rồi bạn phải làm cho tâm trí bạn cảm thấy vui sướng với ý nghĩ 
có một niềm tin mới mãnh liệt. Nên nhớ rằng chúng ta làm bất cứ điều 
øì cũng nhằm tránh đau khổ hay đạt niềm vui sướng, vì thế, nếu chúng 
ta tin là điều gì đó gây đau khổ khá lớn, chúng ta sẽ thay đổi được. 


Kế đến, hãy tạo sự hoài nghi. Nếu bạn thành thật với chính mình, bạn có 
nghĩ là có những niềm tin trước kia bạn dùng để tự biện hộ suốt nhiều 
năm qua, nhưng nay bạn phải bối rối khi nhìn nhận nó? Điều gì xảy ra 
vậy? Có gì đó làm bạn nghi ngờ: Có thể là một kinh nghiệm mới, có thể 
là một khuôn mẫu đối lập với niềm tin cũ của bạn. Chúng ta có những 
kinh nghiệm mới và những kinh nghiệm này khiến chúng ta đặt câu 
hỏi, cắt đứt những khuôn mẫu niềm tin cũ và bắt đầu làm chúng lung 
lay. 


Kinh nghiệm mới tự nó không tạo nên thay đổi. Kinh nghiệm mới chỉ 
kích thích sự thay đổi nếu nó làm chúng ta chất vấn các niêm tin của 
mình. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta đã tin điều gì, chúng ta hoàn toàn 
không chất vấn nó nữa. Nên nếu chúng ta thành thật chất vấn niềm tin 
của mình là chúng ta không còn cảm thấy tuyệt đối chắc chắn về nó 
nữa. Nếu chúng ta xem xét kỹ, chúng ta có thể phát hiện ra rằng điều 
mà chúng ta đã nhiều năm tin tưởng một cách vô thức, chúng ta đã dựa 
trên những giả định sai lầm. 


Nếu bạn chất vấn một điều gì đủ mức, rốt cuộc bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ 
điều ấy, Nhiều năm trước, tôi đã có cơ hội hiếm hoi với quân lực Mỹ và 
những thành công to lớn của tôi đã đưa tôi tới làm việc với cơ quan CA. 
Trong khi làm việc, tôi đã có cơ hội học hỏi từ một viên chức cấp cao 
CIA. Phải thừa nhận rằng những kỹ năng mà ông và nhiều người khác 
như ông đã sử dụng để làm lay chuyển những niềm tin xác tín của 
người khác và thay đổi các niềm tin của họ quả là vô cùng kỳ diệu. Họ 
tạo một bầu không khí khiến cho người ta nghỉ ngờ những gì mình vẫn 
tin tưởng từ trước đến giờ, rồi họ cung cấp cho người ta những ý tưởng 
và kinh nghiệm mới để củng cố việc đón nhận các niềm tin mới. Tôi đã 
đem áp dụng những kỹ năng này vào chính mình để loại bỏ những 
niềm tin vô ích và thay thế bằng những niềm tin mạnh mẽ. 


Cách để tiến bộ trong đời sống là học hỏi gương mâu đời sống của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 4 Trane 56 


những người đã thành đạt. Đó là những động lực mạnh, thích thú và 
những con người này luôn có quanh ta. Hãy hỏi họ những câu như sau:” 
Niềm tin nào đã khiến bạn thành công? Niềm tin nào đã khiến bạn vượt 
trội hơn những người khác?" 


Những cải thiện nho nhỏ thì đễ tin, 
nên có thể đạt được. 


Pat Riley là huấn luyện viên bóng rổ thành công nhất đrong lịc sử của 
NBA. Có người cho rằng ông may mắn vì có những cầu thủ siêu sao. 
Thực tình ông có trong tay những cầu thủ siêu sao, nhưng nhiều người 
khác cũng có những nguồn lực mạnh để thành công mà đã không được 
như Pat. Pat có khả năng làm việc này là dựa trên niềm tin và sự quyết 
tâm. ông kể là vào mùa bóng đầu năm 1986 ông gặp một thách đố nặng 
nề. Nhiều cầu thủ của ông đã cố gắng hết sức trong năm ngoái nhưng 
đã thua đội Boston Celtics. Để tìm ra một kế họach có thể tin tưởng 
được nhằm kích thích các cầu thủ tiến lên, ông đã chủ trương nhắm vào 
chủ đề “Những cải thiện nhỏ". Ông đã thuyết phục các cầu thủ mình tin 
rằng mỗi người chỉ cần tăng thêm 1 phần trăm chất lượng của mình sẽ 
làm cho chất lượng của trận đấu thay đổi hắn. Nghe ra thì có vẻ quá nhỏ 
nhoi vô nghĩa, nhưng nếu bạn nghĩ đến 12 cầu thủ mỗi người tăng thêm 
1 phần trăm khả năng của mình trong 5 lãnh vực, thì nỗ lực phối hợp 
của họ sẽ tạo ra một đội bóng với hệu quả tăng lên 60 phần trăm. vậy 
mà chỉ cần tăng 10 phần trăm đã đủ để chiến thắng. Tuy nhiên, giá trị 
của triết lý này là mọi người đều tin rằng điều đó có thể đạt được. Mọi 
người cảm thấy chắc chắn mình có thể cải thiện ít nhất là 1 phần trăm 
khả năng tối đa của mình trong năm lĩnh vực lớn của trò chơi và niềm 
tin chắc theo đuổi mục tiêu đã khiến họ đạt tới những tiềm lực còn cao 
hơn thế nữa. Kết quả ra sao? Hầu hết các cầu thủ đã tăng từ 5 phần trăm 
năng lực trở lên, nhiều người tăng đến 50 phần trăm. Theo Pat Riley, 
mùa bóng 1987 đã trở thành mùa chiến thắng dễ dàng nhất. Niềm tin có 
tác dụng nếu bạn quyết tâm gắn bó vào nó. 

Chúng ta đã khám phá ra được nhiều điều về niềm tin, nhưng để thực 
sự làm chủ đời mình, chúng ta phải biết chúng ta đã dùng những niềm 
tin nào để hướng dẫn cuộc đời mình. 

Vậy thì ngay bây giờ, bạn hãy ngưng mọi công việc bạn đang làm và 
đành cho tâm trí bạn chừng 10 phút sảng khoái. Bạn hãy nghĩ đến tất cả 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 4 Trang 57 


những niềm tin bạn đang có, những niềm tin hiệu quả cũng như những 
niềm tin vô ích: Những niềm tin nho nhỏ tưởng chừng vô nghĩa lý và 
những niềm tin to lớn có vẻ tạo nên khác biệt quan trọng. 


Bạn hãy viết ra giấy tất cả những niềm tin ấy, rôi tìm cách củng cố 
những niềm tin hiệu quả và loại bỏ những niềm tin vô ích hay tiêu cực. 


Tài lãnh đạo và sức mạnh của niềm tin 


Các người lãnh đạo là những con người sống bằng niềm tin mạnh và 
dạy cho người khác khai mở những tiềm năng đồi dào của họ bằng cách 
thay đổi những niềm tin đã từng bóp nghẹt họ. Một lãnh đạo vĩ đại 
từng gây ấn tượng cho tôi là một giáo viên, tên bà là Marva Collins. Ba 
mươi năm trước đây, Marva đã sử dụng năng lực của mình và quyết 
định làm nên tương lai bằng cách thay đổi cuộc sống của những trẻ em. 
Bà gặp ngay một thách đố lớn: Khi vừa bắt tay vào công việc dạy học 
lần đầu tiên ở Chicago, đám học sinh hạng hai của bà đã quyết định là 
chúng không muốn học gì hết. Nhưng sứ mệnh của Marva là uốn nắn 
cuộc đời của chúng. Bà không chỉ có niềm tin là có thể ảnh hưởng đối 
với chúng, mà bà còn có một sự xác tín sâu sắc và đầy say mê là sẽ ảnh 
hưởng đến suốt cuộc đời chúng. Bà không chịu một giới hạn nào đặt ra 
cho mình. Đứng trước những học sinh bị đánh giá là mắc những khuyết 
tật về đọc chữ và đủ thứ rối loạn nhân cách khác, bà đã quan niệm rằng 
vấn đề không phải là ở các trẻ em, mà là ở cách thức người ta dạy đỗ 
chúng. Chưa có ai thách thức khả năng chúng và vì thế chúng không có 
niềm tự tin. Chúng không có kinh nghiệm nào để đo lường đúng thực 
lực của mình. Theo bà, con người đáp ứng lại thách đố và những trẻ em 
này cần có thách đố hơn bất cứ điều gì khác. 


Vì vậy bà loại bỏ tất cả những sách soạn riêng cho hạng trẻ em học chậm 
và thay vào đó, bà dạy các em những tác phẩm của Shakespeare, 
Sophocles và Tolstoy. Tất cả các giáo viên khác điều lắc đầu, "Bà ta điên 
chắc! Lũ trẻ làm sao hiểu nổi những sách ấy?" Và nhiều đồng nghiệp chỉ 
trích cá nhân bà, cho rằng bà đang làm hại cuộc đời những đứa trẻ. 
Nhưng những học sinh của Marva không những hiểu được những tác 
phẩm đó mà còn ham thích nữa. Tại sao? Vì bà tin mãnh liệt vào phẩm 
chất độc đáo của tâm trí mỗi đứa trẻ, cũng như khả năng học tập của 
mỗi đứa. Bà truyền đạt với chúng bằng tất cả sự hợp lý và tình thương 
khiến bà tạo được cho chúng niềm tự tin một số em cảm nghiệm điều 
này lần đầu tiên trong đời. Những kết quả bà đã tạo ra được trong 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 4 Trang 58 
nhiều thập niên quả là kỳ điệu. 

Lần đầu tiên tôi gặp Marva và phỏng vấn bà ở Westside Preparatory 
School, một trường tư bà đã lập bên ngoài hệ thống học đường của 
thành phố Chicago. Sau khi gặp gỡ với bà, tôi yêu câu phỏng vấn một 
vài học sinh của bà. Học sinh đầu tiên tôi gặp là một cậu bé bốn tuôi, với 
một nụ cười làm bạn say mê. Tôi bắt tay cậu bé. 

"Chào, chú là Tony Robbins'. 


"Chào chú Robbins, tên cháu là Talmadge E. Griffin. Cháu bốn tuổi, chú 
muối hỏi gì cháu?" 


"Tốt lắm, Talmadge. Cháu nói cho chú biết mấy hôm nay cháu đang học 
Cái gì?" 


"Cháu học nhiều thứ lắm!" 
"Được, vậy cháu đã đọc những sách gì?” 
"Cháu vừa đọc xong cuốn Mèo và Người, của John steinbeck". 


Rõ ràng là tôi bị ấn tượng trước câu trả lời này. Tôi hỏi cậu bé cuốn sách 
nói gì và tôi nghĩ bụng thăng bé sẽ nói tâm phào bất kể điều gì. 


Nó kể, "Vâng, vai chính của câu chuyện là..." 


Lúc này thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Rồi tôi hỏi em học được bài 
học gì từ cuốn sách. 


“Thưa chú Robbins, cháu không chỉ học ở cuốn sách. Cuốn sách đã thấm 
vào tâm hồn cháu". 


Tôi cười lớn tiếng và hỏi, "Cháu nói "thấm" nghĩa là sao?" 
"Là tràn vào khắp người” và nó cho tôi một định nghĩa đầy đủ hơn là tôi 
có thể mô tả cho bạn. 


"Cái gì làm cháu cảm động nhiều đến thế trong cuốn sách này, hả 
Talmadge?” 


"Chú Robbins, trong câu chuyện cháu nhận thấy trẻ con không bao giờ 
đánh giá người khác băng màu da của họ. Chỉ có người lớn làm thế. 
Điều cháu học được ở cuốn sách này là dù sau này có trở thành người 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 4 Trang 59 


lớn, cháu cũng sẽ không bao giờ quên những bài học thời thơ ấu". 


Tôi bắt đầu muốn khóc vì thấy rằng Marva Collins đang cung cấp cho 
cậu bé này và biết bao đứa trẻ khác những niềm tin mãnh liệt để tiếp tục 
hình thành những quyết định của các em không chỉ hôm nay mà cho 
suốt cuộc đời. Marva nâng cao phẩm chất đời sống các học sinh của bà 
bằng việc sử dụng ba nguyên tắc tổ chức tôi đã nói đến ở đầu cuốn sách: 
bà tạo được cho các em khả năng đề ra cho mình những tiêu chuẩn cao 
hơn, bà giúp đỡ để các em có những niềm tin mới và hiệu quả giúp các 
em vượt qua những niềm tin tiêu cực cũ và bà hỗ trợ tất cả điều này 
bằng những kỹ năng đặc biệt và những chiến lược cần thiết để thành 
công trong suốt cuộc đời. Kết quả ư? Những học sinh của bà không chỉ 
trở nên tự tin hơn, mà còn giàu khả năng. Những kết quả trước mắt về 
học hành của các em thật là kỳ diệu và những kết quả về lâu dài cho 
cuộc sống các em thật là sâu xa. 


Cuối cùng, tôi hỏi Tamadge, "Bà Collins đã dạy cháu điều gì là quan 
trọng nhất?" 


"Điều quan trọng nhất bà Collins dạy cháu là xã hội có thể dự báo, 
nhưng chỉ có cá nhân cháu sẽ xác định số phận cho mình!" 


Có lẽ tất cả chúng ta cân nhớ những bài học của một đứa trẻ. Với những 
niềm tin mà Tamadge đã diễn tả đẹp như thế, tôi bảo đảm em cũng như 
nhiều đứa trẻ khác trong lớp sẽ có những cơ hội để tiếp tục điễn đạt đời 
sống của mình bằng cách xây dựng tương lai như chúng mong ước, hơn 
là cái tương lai mà nhiều người lo sợ. 


Chúng ta tóm lược những điều chúng ta vừa mới học được. Chúng ta 
thấy rõ nơi con người mình có một sức mạnh cần được chúng ta đánh 
thức. Sức mạnh ấy bắt đầu bằng khả năng làm những quyết định có ý 
thức để dệt nên cuộc đời chúng ta. Nhưng có một niềm tin cơ bản mà 
chúng ta phải khai thác và giải quyết và niềm tin này có thể tìm thấy khi 
bạn trả lời cho câu hỏi ở chương tiếp theo sau đây... 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


CHƯƠNG 5 


“Đâu, tôi chỉ cho anh em một điều bí nhiệm: Tất cả chúng ta sẽ không chết, 
nhưng chúng ta sẽ được biến đổi, trong chốc lát, trong nháy mắt...” 
-CORINTHIANS 15:51 


Tôi còn nhớ rất rõ mình luôn mơ ước có khả năng giúp người khác thay 
đổi hầu như mọi sự trong đời họ. Ngay từ nhỏ, bản năng đã mách bảo 
tôi rằng, muốn giúp người khác thay đổi, chính mình phải có khả năng 
thay đổi trước đã. Ngay từ hồi học cấp 2 trung học, tôi đã bắt đầu truy 
tìm kiến thức trong sách vỡ và băng từ để học những điều cơ bản về 
cách thay đổi cảm xúc và ứng xử của con người. 


Hiển nhiên tôi muốn cải thiện một số lãnh vực trong đời sống của chính 
mình: có động lực rõ rệt; kiên trì và hành động, học nghệ thuật vui sống 
và học cách giao tiếp và gắn bó với người khác. Tôi không hiểu tại sao, 
nhưng một cách nào đó tôi cảm thấy mình sẽ hạnh phúc nếu có kiến 
thức và chia sẽ những gì có thể làm nâng cao phẩm chất đời sống người 
ta và giúp họ quí mến và yêu thương tôi. Vì vậy mà ngay từ hồi học 
trung học, tôi đã được mệnh danh là "Anh chàng giải pháp". Nếu bạn 
gặp một vấn đề gì là tôi có mặt và tôi thấy rất hãnh diện được các bạn 
gọi như thế. 


Càng học tôi càng say mê học thêm nhiều hơn nữa. Hiểu được cách nào 
ảnh hưởng trên cảm xúc và ứng xử của con người đã trở thành mối đam 
mê của tôi. Tôi theo học một khóa học đọc sách nhanh và tôi đã ngấu 
nghiến gần 700 cuốn sách chỉ trong vòng mấy năm, hầu hết là sách nhân 
văn, tâm lý, ảnh hưởng và phát triển sinh lý học. Tôi muốn biết mọi 
điều về cách tăng phẩm chất đời sống con người và tôi cố gắng đem áp 
dụng ngay những điều học được vào chính bản thân cũng như chia sẽ 
cho người khác. 

Ngay sau khi tôi tròn 21 tuổi, tôi gặp được một số kỹ thuật hiện đại có 
khả năng tạo những thay đổi nơi đời sống con người với tốc độ gần như 
của ánh sáng: Các kỹ thuật đơn sơ như Gestalt trị liệu pháp và các công 
cụ gây ảnh hưởng như thuật thôi miên của Erickson và lập trình hóa 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 5 Trang 61 
Thần Kinh-Ngôn ngữ. 


Tôi không bao giờ quên tuần lễ đầu tiên tôi học Lập trình hóa Thần 
Kinh Ngôn ngữ. Chúng tôi đã học những nội dung như cách loại bỏ một 
mối ám ảnh cả đời chỉ trong không đầy một giờ là điều mà trước đây 
theo cách chữa trị truyền thống phải mất từ 5 năm trở lên. Học được 
đến ngày thứ năm, tôi bỗng quay sang các nhà tâm lý và tâm bệnh trong 
lớp và nói: "Này, các bạn, chúng mình kiếm lấy mấy người mắc chứng 
ám ảnh rồi chữa thử coil". Mọi người nhìn tôi và nghĩ tôi điên. Họ còn 
nói rõ tôi không đủ trình độ và chúng tôi phải đợi sáu tháng để mãn 
khóa, có chứng nhận tốt nghiệp, qua một cuộc sát hạch và nếu thành 
công, lúc đó chúng tôi mới được sử dụng những chất liệu này. 


Tôi không muốn chờ đợi. Thế là tôi bắt đầu sự nghiệp bằng cách xuất 
hiện trên các chương trình truyền thanh và truyền hình khắp nước 
Canada và sau đó ở nước Mỹ. Trong các chương trình này, tôi nói 
chuyện với mọi người về kỹ thuật tạo nên thay đối trong đời sống và 
khẳng định rõ là nếu chúng ta muốn thay đổi đời sống, dù là một thói 
quen xấu hay một nỗi ám ảnh đã từng gây khốn đốn chúng ta nhiều 
năm, chúng ta có thể thay đổi chúng chỉ trong ít phút, dù trước đó 
người ta cố gắng thay đổi nhiều năm không kết quả. 


Một bác sĩ tâm thần gọi tôi là lang băm và bịp bợm và tố cáo tôi có 
những tuyên bố sai lầm. Tôi đã thách đố bác sĩ này để ông bỏ đi thái độ 
bi quan và cho tôi cơ hội điều trị một bệnh nhân của ông mà ông đã 
điều trị nhiều năm không thành công. Kể cũng táo bạo thật và ban đầu 
ông không chấp nhận đề nghị của tôi. Nhưng sau cùng ông cũng đồng 
ý. Ông để cho một bệnh nhân của ông tự mình đến phòng điều trị của 
tôi và tôi bắt đầu điều trị cho cô ta. Sau 15 phút, tôi đã quét sạch mọi nỗi 
ám ảnh về rắn mà người phụ nữ này mắc phải và bác sĩ tâm thần kia đã 
điều trị cho cô ta suốt 7 năm không thành công. Ông bác sĩ hết sức kinh 
ngạc. Và cũng nhờ đó tôi nổi tiếng, tôi đi khắp mọi miền trên đất nước 
chứng minh cho mọi người thấy rằng họ có thể thực hiện những thay 
đổi mau chóng đến thế nào. Ở đâu cũng vậy, lúc đầu người ta còn bán 
tin bán nghi. Nhưng khi thấy những kết quả rõ ràng trước mắt, họ 
không chỉ chú ý và quan tâm mà còn sẵn lòng đón nhận những điều tôi 
nói với họ và áp dụng vào đời sống của chính họ. 


"Sự vật không thay đối; chính chúng ta thay đổi" 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 5 Trang 62 


-HENRY DAVID THOREAU 


Hai sự thay đổi mà mọi người đều muốn có trong cuộc đời đó là gì? 
Phải chăng tất cả chúng ta đều muốn thay đổi hoặc: 


1) Cách chúng ta cảm nhận sự vật 
Hay 
2) Hành vi cư xử của chúng ta? 


Nếu một người trải qua một thảm kịch-bị lạm dụng hồi còn bé, bị hãm 
hiếp, bị mất người thân, thiếu lòng tự tin-rõ ràng người này sẽ tiếp tục 
chịu đau khổ cho tới khi những cảm giác mà họ gắng liền với những sự 
kiện bi thương kia thay đổi. Cũng vậy, nếu một người ăn uống quá 
nhiều, nghiện rượu, hay nghiện ma túy, họ có một chuối những hành vi 
cư xử cần phải thay đổi. Cách duy nhất để thực hiện sự thay đổi này là 
liên kết sự đau khổ với lối ứng xử cũ và niềm vui với một lối ứng xử 
mới. 


Điều này nghe đơn giản, nhưng để thực hiện sự thay đổi đích thực và 
lâu bền, chúng ta cần có phương pháp. 


Ở chương 1 tôi đã nói một trong những yếu tố cơ bản để tạo sự thay đổi 
lâu bên là thay đổi niềm tin. Niềm tin thứ nhất chúng ta phải có để thay 
đổi nhanh, là chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ. Chúng ta phải có 
niềm tin là chúng ta có thể thực hiện sự thay đổi chỉ trong giây lát. Thực 
vậy, nếu bạn có thể tạo ra vấn đề chỉ trong giây lát, bạn cũng có thể tạo 
ra giải pháp chỉ trong giây lát! Bạn hãy làm cho giây lát đó hiện diện 
ngay bây giờ. 


Niềm tin thứ hai chúng ta phải có nếu muốn sự thay đối lâu dài là 
chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự thay đổi của mình. Niềm tin này 
được thực hiện theo 3 bước sau đây: 


1) Thứ nhất, chúng ta phải tin, "Phải thay đối điều gì đó". 


Không phải là nên thay đối, có thể thay đổi, hay cần thay đổi, mà là phải 
tuyệt đối thay đối. 


2) Thứ hai, không những chúng ta phải tin là điều gì đó phải thay đổi, 
mà chúng ta phải 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 5 Trang 63 
tin, "Tôi phải thay đối điều đó". 


Chúng ta phải coi mình là nguồn gốc của sự thay đổi. Nếu không chúng 
ta sẽ luôn 


trông chờ vào một ai khác để thay đổi cho chúng ta và chúng ta sẽ trách 
cứ người đó 


khi sự thay đổi không kết quả. 
3) Thứ ba, chúng ta phải tin, "Tôi có thể thay đổi". 


Nếu không tin mình có khả năng thay đổi, chúng ta sẽ không có cơ hội 
đi đến tận cùng quyết định của mình. 


Sức mạnh của khối óc 


Chúng ta được Tạo Hóa phú bẩm một món quà kỳ diệu biết bao! Chúng 
ta biết rằng bộ não của chúng ta có thể giúp chúng ta thể hiện hầu như 
mọi điều chúng ta muốn. Khả năng của bộ não thực là vô hạn. Hầu hết 
chúng ta biết rất ít về cách mà não hoạt động, nên chúng ta sẽ tóm lược 
tập trung về nguồn năng lực vô song này và xem chúng ta có thể điều 
khiển nó như thế nào để tạo ra những kết quả mong muốn cho cuộc đời 
chúng ta. 


Bạn hãy nhớ là não luôn ở tình trạng chờ mọi mệnh lệnh của bạn và sẵn 
sàng thi hành mọi điều bạn yêu cầu nó. Chỉ cần một chút nhiên liệu: 
Oxy trong máu của bạn và một ít Glucose. Về tính chất phức tạp và sức 
mạnh của não, nó vượt xa mọi kỹ thuật vi tính hiện đại nhất của chúng 
ta. Nó có khả năng xử lý tới 30 tỷ bit dữ liệu thông tin mỗi giây và có 
sức chứa tương đương với 6,000 dặm dây cáp và dây điện. Trung bình 
hệ thân kinh của con người gồm 28 tỷ noron (Tế bào thần kinh với chức 
năng dẫn truyền kích thích). Không có noron, hệ thần kinh của chúng ta 
không giải mã những thông tin chúng ta nhận được từ các giác quan, 
không thể truyền những thông tin này đến não và không thể đưa những 
chỉ dẫn từ não để biết phải làm gì. Mỗi noron là một máy vi tính nhỏ xíu 
và tự lập có khả năng xử lý khoảng một triệu bit thông tin. 

Những noron này hoạt động độc lập với nhau, nhưng chúng cũng liên 
lạc với nhau qua một mạng lưới kỳ diệu gồm 100,000 dặm những sợi 
thần kinh. Khả năng xử lý thông tin của não làm chúng ta choáng váng, 
nếu chúng ta biết rằng một máy tính-dù là máy tính nhanh nhất-chỉ có 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 5 Trang 64 


thể xử lý từng thông tin một mà thôi. Ngược lại, một phản xạ trong một 
noron có thể truyền đi thành hàng trăm ngàn phản xạ khác trong 
khoảng thời gian dưới 20 phần ngàn giây. Để dễ hình dung, đó là tốc độ 
nhanh gấp mười lần cái nháy mắt của bạn. 


Vậy thì, với cả một sức mạnh vô bờ này trong tay, tại sao chúng ta 
không thể làm cho mình luôn luôn cảm thấy hạnh phúc? Tại sao chúng 
ta không thể thay đối một thói quen như uống rượu, hút thuốc, ăn quá 
nhiều, hay tính chân chừ? Tại sao chúng ta không giũ bỏ ngay tâm trạng 
chán nản, thất vọng, để cảm thấy sung sướng mỗi ngày trong đời sống? 
Chúng ta có thể chứ! điều cần là chúng ta biết sử dụng bộ não của 
chúng ta. 


"Có trí thông minh mà thôi không đủ; 
điều cần là biết dùng trí thông minh của mình". 
-RENE DESCARTES 


Khoa điều khiển liên tưởng não bộ cho chúng ta sáu bước thực hiện để 
thay đổi lối cư xử của mình bằng cách phá vỡ những khuôn mẫu vô 
hiệu hóa chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu hoạt động liên 
tưởng của não bộ đã. Mỗi khi chúng ta cảm nghiệm một lượng lớn sự 
đau khổ hay sung sướng, não của chúng ta lập tức truy tìm nguyên 
nhân của cảm nghiệm này. Nó sử dụng ba tiêu chuẩn sau: 


1. não tìm xem có hiện diện điều gì khác thường không 


Để thu hẹp lại số lượng những nguyên nhân có thể có, não cố gắng phân 
biệt ra những gì lạ thường trong hoàn cảnh. Điều xem ra hợp lý là nếu 
bạn đang có những cảm giác lạ thường, chắc chắn phải có một nguyên 
nhân lạ thường. 


2. Não tìm xem có gì hiện diện cùng một lúc không 


Điều xảy ra cùng một lúc với tình trạng đau khổ hay vui sướng sâu đậm 
rất có thể là nguyên nhân của cảm giác ấy. 


3. Não tìm kiếm sự thuần nhất 


Nếu bạn đang cảm thấy đau khổ hay sung sướng, não của bạn bắt đầu 
nhận ra ngay những gì là khác thường và xảy ra đồng thời. Nếu điều đó 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 5 Trang 65 


lại xảy ra luôn luôn giống nhau mỗi khi bạn cảm thấy đau khổ hay sung 
sướng, thì bạn có thể chắc chắn là não của bạn sẽ xác định đó là nguyên 
nhân của cảm giác. 


Vì ba tiêu chuẩn liên tưởng này rất thiếu chính xác, nên rất dễ cắt nghĩa 
sai và có những liên tưởng sai lạc. Vì vậy chúng ta phải đánh giá những 
liên tưởng đó trước khi bắt đầu tiến trình làm quyết định trong tiềm 
thức. Chúng ta rất thường hay đổ lỗi cho những nguyên nhân sai và vì 
thế chúng ta không có những giải pháp thích hợp. 


Tôi biết một phụ nữ rất thành công trong nghệ thuật, chị đã cắt đứt 
quan hệ suốt 12 năm với một người đàn ông mà chị yêu say đắm. Chị là 
một con người rất đam mê trong tất cả những gì chị làm; điều này đã 
khiến chị trở thành một nghệ sĩ tài ba. Thế nhưng sau khi chị cắt đứt 
mối tình của mình, chị luôn luôn cảm thấy đau đớn sâu sắc và trí óc chị 
ngay lập tức tìm kiếm nguyên nhân của sự đau đớn này-nó cố tìm xem 
có gì khác thường trong mối quan hệ này. 


Trí óc của chị nhận ra rằng mối tình của chị là một mối tình đặc biệt say 
đắm. Thay vì coi đó là một yếu tố tuyệt vời của mối quan hệ, chị bắt đầu 
nghĩ rằng đó là lý do khiến cho mối tình đó kết thúc. trí óc chị cũng đi 
tìm xem có gì hiện điện đồng thời với sự đau đớn của chị không; và nó 
cũng nhận ra rằng chị đã có một sự đắm say tột độ ngay trước khi mối 
tình kết thúc. Khi chị tìm xem có gì luôn luôn thuần nhất, thì sự say đắm 
bao gồm đủ 3 yếu tố, nên trí óc của chị đã kết luận rằng nó phải là 
nguyên nhân của mối tình tan vỡ trong đau khổ. 


Vì đã qui gán nguyên nhân của mối tình tan vỡ cho sự say đắm, nên chị 
đã quyết định sẽ không bao giờ cảm nghiệm mức độ say đắm như thế 
trong các mối quan hệ nữa. Đây là một trường hợp tiêu biểu về sự liên 
tưởng sai. Chị đã liên tưởng tới một nguyên nhân sai lạc và nguyên 
nhân này giờ đây trở thành người dẫn đường cho chị trong các cư xử 
của mình và do đó nó đã làm thui chột mọi tiềm năng của chị để có một 
mối quan hệ tốt đẹp hơn trong tương lai. Nguyên nhân thực sự của sự 
tan vỡ quan hệ chính là chị và người yêu có những giá trị và nguyên tắc 
khác hẳn nhau. Nhưng chị qui lỗi cho sự say đắm của mình, nên chị đã 
tránh nó bằng bất kỳ giá nào, không chỉ trong các mối quan hệ, mà cả 
trong nghệ thuật của chị. Thế là chất lượng đời sống của chị càng ngày 
càng xuống dốc. Đây là một ví dụ điển hình về những cách thức kỳ lạ 
mà đôi khi chúng ta bị vướng mắc vào; chúng ta phải hiểu rõ cách thức 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 5 Trane 66 


mà bộ óc của chúng ta thực hiện các liên tưởng và phải chất vấn những 
mối liên tưởng mà chúng ta vừa chấp nhận vì chúng có thể làm hại đời 
sống chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thất vọng và 
không cảm thấy hài lòng trong đời sống bản thân cũng như trong nghề 
nghiệp. 


Một ngưồn gốc của sự tự hủy hoại 


Các liên tưởng lẫn lộn còn nguy hiểm và tai hại hơn nhiều, chúng được 
coi là nguồn gốc của sự tự hủy hoại. Nếu bạn cảm thấy mình sắp bắt 
đầu hoàn thành một việc gì, nhưng rồi lại hủy bỏ nó, bạn có thể quy lỗi 
cho các liên tưởng lẫn lộn. Có thể công việc kinh doanh của bạn bắt đầu 
tốt đẹp, đang tiến triển khả quan, nhưng rồi lại suy sụp ngay sau đó, 
bạn có thể tìm ra nguyên nhân là chính sự liên tưởng lẫn lộn giữa đau 
khổ và sung sướng trong cùng một hoàn cảnh. 


Một ví dụ mà nhiều người chúng ta có thể gặp là về tiền bạc. Trong nên 
văn hóa của chúng ta, người ta có những liên tưởng vô cùng lẫn lộn về 
của cải. Không thể chối cãi là người ta ai ai cũng thích tiền. Tiền có thể 
cho người ta tự do hơn, an toàn hơn, cơ hội để cống hiến, đi đây đó, học 
hỏi, phát triển và tạo sự thay đổi. Nhưng đồng thời, nhiều người không 
bao giờ vượt quá giới hạn của sự giàu sang "thái quá" là nguồn gốc của 
nhiều điều tiêu cực. Họ coi giàu sang thái quá làm cho người ta tham 
lam, bị chê trách, bị stress, trở thành thiếu đạo đức hay thiếu đời sống 
tâm lĩnh. 


Một trong những bài luyện tập đầu tiên tôi yêu cầu trong các cuộc hội 
thảo về đời sống tài chánh là động não để nghĩ ra những liên tưởng tích 
cực cũng như những liên tưởng tiêu cực người ta có về của cải. Phía tích 
cực, người ta sẽ viết những thứ như: tự do, sành điệu, cống hiến, hạnh 
phúc, an toàn, đi đây đó, cơ hội và tạo khác biệt. Phía tiêu cực (thường 
nhiều hơn) người ta sẽ viết: Vợ chồng cãi vã, stress, cảm giác tội lỗi, mất 
ngủ, căng thắng, tham lam, nông cạn, tự mãn, bị chê trách và đóng thuế. 
Bạn có tìm ra sự khác biệt về mức độ giữa hai danh sách liên tưởng này 
không? Bạn nghĩ phía nào ảnh hưởng mạnh hơn trong cuộc đời bạn? 

Khi bạn đang quyết định làm một điều gì, nếu não của bạn không cho 
bạn thấy rõ cái gì gây đau khổ, cái gì tạo sung sướng, thì nó sẽ bị hỗn 
độn và hoang mang. Hậu quả là bạn mất động lực và sức mạnh để 
quyết định những hành động mang lại cho bạn điều bạn muốn. Khi bạn 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 5 Trang 67 


cung cấp cho não mình những liên tưởng lẫn lộn, bạn sẽ nhận được 
những kết quả lẫn lộn. Bạn nên nhớ rằng điều quan trọng không phải số 
lượng bên nào nhiều bên nào ít, mà là sức nặng vượt trội của bên nào. 
Có thể bạn có nhiều liên tưởng sung sướng hơn đau khổ về tiền bạc, 
nhưng chỉ cần một liên tưởng tiêu cực rất mạnh cũng có thể làm bạn 
mất khả năng thành công về mặt tài chánh. 


Rào cản đau khổ-đau khổ 


Điều gì xảy ra khi bạn rơi vào tình trạng dù làm bất cứ gì bạn cũng gặp 
đau khổ? Tôi gọi tình trạng này là rào cản đau khổ-đau khổ. Thường khi 
gặp hoàn cảnh này, chúng ta trở nên hoàn toàn tê liệt-không biết mình 
phải làm gì. Thông thường chúng ta chọn làm điều gì mà chúng ta tin là 
ít đau khổ hơn. Nhưng cũng có người hoàn toàn chịu khuất phục đau 
khổ và rơi vào tình trạng vô vọng. 


Dùng phương pháp điều khiển liên tưởng theo sáu bước sẽ giúp bạn 
khắc phục những khuôn mẫu tiêu cực này. Bạn sẽ xây dựng được 
những lối đi để thực sự tái vũ trang cho mình để cảm thấy và hành 
động nhất quán với những chọn lựa mới của mình. nếu không thay đổi 
được những liên tưởng về đau khổ và vui sướng trong hệ thần kinh của 
bạn, thì không có sự thay đổi nào lâu bền được. 


Giờ đây, ngay lúc này, bạn hãy chọn lấy một điều gì mà bạn muốn thay 
đổi trong cuộc đời bạn. Hãy có hành động và tuân theo đây đủ từng 
bước mà bạn sẽ học, rôi bạn sẽ tạo được những thay đổi như bạn mong 
muốn. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


CHƯƠNG 6 


“Một thói quen bắt đầu giống như một sợi chỉ uô hình, nhưng mỗi lần chúng 
ta lặp lại hành động là chúns ta làm cho sợi chỉ dàu lên, thêm một sợi uào 
trước, rồi thành một cuộn dâu thừng cột chặt tư tưởng uà hành động của 
chúng ta mà không thể nào tháo sỡ”. -ORISON SWETT MARDEN 


Nếu chúng ta muốn thay đổi một thói quen, chỉ có một cách duy nhất 
đem lại hiệu quả: chúng ta phải liên tưởng tới những đau đớn tột độ và 
trực tiếp mà thói quen cũ gây ra cho chúng ta và những cảm giác vui 
sướng khôn tả mà một thói quen mới có thể mang lại. Ta hãy suy nghĩ 
thế này: nhờ kinh nghiệm, tất cả chúng ta học được một số lề lối suy 
nghĩ và cư xử để tránh đau khổ và có niềm vui. Chúng ta có những cảm 
giác như nhàm chán, thất vọng, tức giận, hay nặng nề và chúng ta tìm 
cách để chấm dứt những cảm giác này. Một số người đi mua sắm; một 
số thì đi nhậu nhẹt, số khác chơi bời; số khác sử dụng ma túy; số khác 
rầy la con cái. Ý thức hay không, họ biết rằng những hành động này sẽ 
làm địu cơn đau khổ và cho họ một mức độ thỏa mãn tức thời nào đó. 


Dù chọn cách nào, nếu chúng ta muốn thay đổi nó, chúng ta vẫn phải đi 
qua 6 bước đơn giản nhưng mang lại một kết quả trực tiếp và lâu bền để 
giải thoát ta khỏi đau khổ và mang lại niềm vui một cách hiệu quả và 
thanh tao hơn. Đó là 6 bước sau đây: 


Bước thứ nhất: QUYẾT ĐỊNH XEM BẠN THỰC SỰ MUỐN GÌ VÀ 
ĐIÊU GÌ NGĂN CẢN BẠN ĐẠT ĐƯỢC NÓ 


Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi có nhiều người tới xin tôi điều trị và khi tôi 
hỏi họ muốn gì, họ phải mất hai mươi phút để kể cho tôi nghe những gì 
họ không muốn hay những gì họ không còn muốn chịu đựng nữa. 
Chúng ta nên nhớ rằng mình chú tâm vào điều gì thì sẽ đạt được nó 
trong đời. Nếu chúng ta chú tâm vào những gì chúng ta không muốn, 
chúng ta sẽ lại càng có thêm nó. Bước thứ nhất để tạo sự thay đổi là 
quyết định xem bạn thực sự muốn gì để bạn nhắm vào nó mà tiến tới. 


Chúng ta cũng phải tìm xem điều gì ngăn cản chúng ta đạt được điều 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 6 Trang 69 


mình muốn. Thường là do chúng ta sợ những đau khổ do sự thay đổi 
gây ra. Chúng ta thường suy nghĩ "Nếu tôi thay đối, tôi sẽ phải chịu 
khổ", hay chúng ta có một nỗi sợ mơ hồ mà sự thay đổi có thể gây ra cho 
chúng ta. 


Bước thứ hai: TÌM ĐỘNG LỰC: LIÊN KẾT ĐAU KHỔ LỚN VỚI VIỆC 
KHÔNG THAY ĐỔI BÂY GIỜ VÀ NIỀM VUI LỚN VỚI VIỆC THAY 
ĐỔI BÂY GIỜ 


Nhiều người biết họ thực sự muốn thay đối, thế mà họ không thể bắt 
đầu hành động! Không phải vì họ không có khả năng, mà vì họ không 
có động lực. Nếu có ai đó gí súng vào đầu chúng ta và nói, "Mày phải bỏ 
tình trạng ủ rũ này và bắt đầu cảm thấy vui vẻ ngay bây giờ", chắc hắn 
không ai là không tìm hết cách để thay đổi tâm trạng của mình lúc đó. 


Nhưng vấn đề là ở chổ chúng ta không tin chắc sự thay đổi là phải làm, 
mà chỉ là nên làm. Hoặc cũng có thể là phải làm, nhưng tới "ngày nào 
đó" thôi. Cách duy nhất để chúng ta thực hiện thay đổi ngay bây giờ là 
chúng ta tạo ra một sự khẩn trương tột độ khiến chúng ta buộc phải làm 
đến cùng. 


Một trong những điều thúc đẩy hầu như mọi người phải thay đổi đó 
chính là tình trạng một người chạm tới ngưỡng đau khổ. Nghĩa là cảm 
nghiệm đau khổ sâu đậm tới mức bạn thấy mình phải thay đổi ngay bây 
giờ. 

"Cho tôi một đòn bẩy đủ dài và một điểm tựa đủ mạnh, 

tôi có thể một tay nâng nổi trái đất". 

-ARCHIMEDES 

Đòn bẩy mạnh nhất bạn có thể làm cho chính mình là sự đau khổ đến từ 
trong con người bạn, không phải từ bên ngoài. Mối đau khổ sâu xa nhất 
là bạn biết rằng mình đã không sống xứng đáng với những tiêu chuẩn 
đời sống của chính mình. 

Vậy tại sao có người không chịu thay đổi mặc dù họ cảm thấy và biết 
rằng họ cần thay đổi. Là vì họ coi việc thay đổi sẽ đem đến đau khổ 
nhiều hơn là không thay đổi. Để thay đổi một ai và thay đổi chính mình, 
chúng ta phải đảo ngược quan điểm này, để tin rắng không thay đổi sẽ 
đem lại đau khổ to lớn và thay đổi mang lại kết quả đây hấp dân và 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 6 Trang 70 


thích thú. 


Để có đòn bẩy mạnh, bạn hãy nêu cho mình những câu hỏi nhắm vào 
đau khổ: "Tôi sẽ phải trả giá thế nào nếu không thay đối?". Phần lớn 
chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho việc thay đổi, mà ít 
cân nhắc những cái giá phải trả nếu không thay đổi. Bạn hãy làm sao 
cho mình cảm nhận thật sâu sắc sự đau đớn nếu không thay đổi, khiến 
cho bạn không thể nào do dự hành động. 


Kế đến bạn hãy nêu những câu hỏi nhắm vào sự thỏa mãn để giúp bạn 
liên kết những cảm giác vui sướng với việc thay đổi: "Nếu tôi thay đổi, 
tôi sẽ cảm nhận thế nào về bản thân? Tôi có thể tạo được động lực lớn 
thế nào nếu tôi thay đổi trong cuộc đời? Gia đình và bạn bè sẽ cảm thấy 
thế nào? Bấy giờ tôi sẽ hạnh phúc hơn bao nhiêu?. 


Chủ yếu là bạn hãy tìm ra thật nhiều lý do, những lý do đủ mạnh để 
thúc đẩy bạn hành động ngay lập tức, chứ không phải đợi một ngày nào 
đó trong tương lai. Nếu bạn không cảm thấy được thúc đẩy thực hiện sự 
thay đổi ngay bây giò, có nghĩa là bạn thực sự không có động lực làm 
đòn bẩy. 


Bước thứ ba: ĐOẠN TUYỆT THÓI QUEN TIÊU CỰC 


Để mình cảm thấy luôn ở trong trạng thái ổn định, chúng ta phát triển 
những thói quen suy nghĩ, tập trung vào cùng những hình ảnh và ý 
tưởng, tự đặt ra cho mình cùng những câu hỏi. Vấn đề là ở chổ đa số 
chúng ta muốn có một kết quả mới, nhưng lại luôn hành động theo kiểu 
cũ. Có lần tôi đã được nghe một câu nói rằng định nghĩa của sự điên 
khùng là "Cứ làm đi làm lại cùng một việc mà lại mong đạt kết quả 
mỚI. 


Xin bạn đừng hiểu lầm tôi. Bạn không có gì sai cả; Bạn không phải con 
người "cố định". Ngưồn lực của bạn đã có sẵn trong bạn ngay lúc này 
rồi. Chỉ có điều là bạn cũng có những liên tưởng cố định thường ngăn 
cản bạn sử dụng khả năng ấy mà thôi. Điều bạn cần làm là tổ chức lại hệ 
liên tưởng của mình để nó ổn định hướng dẫn bạn theo hướng những 
ước muốn của bạn chứ không phải theo hướng những nỗi thất vọng và 
sợ hãi của bạn. 


Chắc bạn từng nhìn thấy một con rưồi bị nhốt trong một căn phòng 
chứ? Nó lập tức tìm chổ có ánh sáng, vì thế nó lao về phía cửa số, đập 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 6 Trang 71 


mình vào cửa kính, có khi hàng giờ liền. Chắc bạn cũng từng nhận thấy 
có người làm y như vậy chứ? Họ rất muốn thay đổi; họ có đòn bẩy 
mạnh. Nhưng đòn bẩy dù mạnh đến đâu cũng không thể giúp bạn thoát 
ra được một cánh cửa đóng chặt. Bạn phải thay đổi phương pháp. Con 
ruôi chỉ có cơ hội thoát ra khỏi phòng nếu nó bay ngược lại và tìm xem 
có lối ra nào khác không? 


Nếu bạn và tôi cứ theo cùng nê nếp cũ, thì chúng ta sẽ chỉ đạt được 
những kết quả cũ mà thôi. Mới đây, tôi có tạo ra một phương pháp khá 
thú vị để cắt đứt lề thói cũ, trong một đọt hội thảo 3 ngày tôi tổ chức ở 
chicago. Một người nói rằng anh ta thực sự muốn bỏ thói quen ăn quá 
nhiều chocolate, nhưng tôi thấy rõ là anh ta cảm thấy rất sung sướng khi 
nhận mình là một "tay ghiền chocolate". Thực vậy, anh ta còn mặc một 
chiếc áo thun mang hàng chữ "Tôi muốn cả thế giới, nhưng tôi sẽ nhân 
nhượng chocolate". Điều này cho thấy rõ người đàn ông này tuy có thể 
muốn bỏ ăn chocolate, nhưng vẫn cảm thấy có "cái lợi nào đó" trong 
việc duy trì thói quen này. Chính vì thế, anh ta không thể bỏ được nó. 
Anh ta chỉ có thể có lực bẩy nếu biết gán cho những liên tưởng đau khổ 
cho việc ăn chocolate. Lúc đó, anh ta sẽ tìm hết cách gỡ mình khỏi 
những đau khổ đó và tìm niềm vui sướng khác cho mình. và tôi đã giúp 
anh ta làm được điều này bằng cách tạo những liên tưởng đau khổ 
trong việc ăn chocolate và giúp anh tạo nên những thói quen mới mang 
lại cho anh niềm vui sướng. 


Một trong những bí quyết hiệu quả để cắt đứt thói quen xấu là bạn phải 
thực hiện vào đúng lúc thói quen này tái diễn. Bạn hãy nhớ rằng, nếu 
chúng ta muốn có sự thay đổi mới, ta phải quyết tâm cắt đứt thói quen 
cũ. Phải tẩy sạch mọi dấu vết của thói quen cũ và tìm ra một thói quen 
mới, rồi tập đi tập lại thói quen này cho đến khi nhuần nhuyễn. 


Làm thế nào cắt đứt những thói quen tiêu cực về cảm giác và hành động 


Quả đúng là nếu chúng ta dành đủ thời gian để cắt đứt một thói quen, 
chúng ta sẽ có sự đổi mới. Một cách đơn giản để cắt đứt một thói quen 
là gạt bỏ những cảm giác gắn liền với thói quen đó trong tâm trí chúng 
ta. Lý do duy nhất khiến chúng ta bưồn phiền là vì chúng ta diễn lại sự 
việc một cách nào đó trong tâm trí mình. Vì dụ, nếu giám đốc của bạn la 
rầy bạn và bạn cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện ấy suốt cả ngày, liên tục nghĩ 
đến việc bạn bị chửi mắng, thì bạn sẽ càng cảm thấy tệ hại hơn mãi. Sao 
bạn không gạt phăng cái cảm giác đó đi ngay từ đầu? Sao bạn không 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 6 Trang 72 
xóa sạch cảm giác đó đi một lần cho xong? 


Bạn hãy làm thử thí nghiệm này. Hãy nghĩ ra một tình huống làm bạn 
cảm thấy buồn, thất vọng, hay tức bực. Bây giờ, bạn hãy thực hiện hai 
bước đầu tiên chúng ta đã học trên kia. Nếu bạn đang cảm thấy buốn vì 
tình trạng của bạn bây giò, bạn muốn mình sẽ cảm thấy như thế nào? 
Tại sao bạn muốn cảm thấy như thế? Điều gì đang ngăn cản bạn không 
cảm thấy như bạn muốn? Nếu bạn có thể cảm thấy khác đi, điều đó sẽ 
tuyệt vời biết bao? Bây giờ, bạn hãy tìm một đòn bẩy. Nếu bạn không 
thay đổi cảm giác hiện có, bạn sẽ tiếp tục cảm thấy thế nào? Chắc chắn 
là tồi tệ lắm! Bạn có muốn phải trả cái giá đó và tiếp tục mang những 
cảm giác tiêu cực này đến người khác hay tình huống khác không? Nếu 
bạn có thể thay đổi bây giờ, bạn sẽ cảm thấy khoan khoái hơn chứ. 


Bước thứ tư: TẠO MỘT SỰ CHỌN LỰA MỚI TÍCH CỰC 


Bước thứ tư này có tính quyết định tuyệt đối cho việc thiết lập một sự 
thay đổi lâu bên. Thực vậy, nhiều người thất bại trong việc tìm ra một 
con đường để ra khỏi tình trạng đau khổ và bước sang tình trạng sung 
sướng, lý do lớn là vì người ta chỉ nhằm thay đổi nhất thời. Nhiều người 
đã đạt tới cực điểm của đau khổ buộc họ phải có thay đổi và họ thậm 
chí cũng đã cắt đứt được thói quen tiêu cực cũ. Nhưng sau đó, họ không 
có gì mới để thay thế cho kiểu mẫu cũ. 


Nếu bạn không chắc chắn có thể tìm ra cách gỡ mình khỏi đau khổ và 
tìm ra niềm vui cho việc bỏ hút thuốc, uống rượu, hay các cảm xúc và 
thái độ khác, bạn có thể tìm ra câu trả lời bằng cách noi gương những 
người đã thành công trong việc thay đổi của họ liên quan đến các loại 
tập quán đó. Hãy tìm ra những mẫu gương đã đạt được những thay đổi 
lâu đài; tôi cam đoan là những người này đã có những lựa chọn để thay 
thế cho những lối ứng xử cũ. 


Tôi xin kể cho bạn một ví dụ liên quan đến một bạn của tôi. Tên anh là 
Eran Tarkenton. Khi Fran và tôi cùng cộng tác với nhau trong chương 
trình sức mạnh bản thân trên tivi, anh ta có một thói quen làm tôi ngạc 
nhiên thật sự. Anh ta luôn luôn nhai thuốc lá. Cả khi chúng tôi đang 
ngồi trong một cuộc hội nghị, Fran cũng thường quay ra phía sau và 
nhổ nước miếng. Hành động này tạo một hình ảnh không đẹp về một 
con người có sức mạnh và thanh lịch. Thế mà anh ta đã mắc thói quen 
đó suốt 20 năm. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 6 Trang 73 


Sau này Fran cho tôi biết là anh cảm thấy nhai thuốc lá là một thú vui 
lớn nhất trong đời anh. Nó là người bạn thân nhất của anh. 


Nhưng điều gì đã khiến anh bỏ được thói quen đó? Anh đã tìm ra đòn 
bẩy mạnh cho mình. Một hôm, nhờ một chút giúp đở của một người 
bạn, anh ta bắt đầu nhận ra việc nhai thuốc lá hoàn toàn không phù hợp 
với phẩm chất con người anh. Nó cho thấy anh không làm chủ được đời 
mình và vì đối với Fran, làm chủ cuộc đời là điều có giá trị cao nhất và 
là tiêu chuẩn tuyệt đối mà anh không thể hủy bỏ. Thật vô cùng đau đớn 
cho anh khi đang ở trong tình huống này. Anh bắt đầu làm cho trí óc 
của mình tập trung vào khả năng có thể bị ung thư miệng. Và anh gợi ra 
những hình ảnh tưởng tượng thật sinh động khiến chẳng bao lâu anh đã 
thành công loại bỏ ý tưởng nhai thuốc lá. Mùi vị của thuốc bắt đầu làm 
anh bưồn nôn. Những hình ảnh này tạo cho anh một đòn bẩy mạnh 
giúp anh cắt đứt được sự liên tưởng giữa thuốc lá và niềm vui. 


Bí quyết quan trọng nhất tiếp theo là Fran đã tìm ra những phương 
pháp mới để đạt những niềm vui còn hiệu quả hơn là thuốc lá. Anh 
miệt mài trong công việc làm ăn của mình với tất cả sức lực và bắt đầu 
đạt những kết quả lớn khiến cho công ty Knowledge ware của anh trở 
thành một trong những công ty phần mềm vi tính thành công nhất ở 
Wall street. 


Thông thường, nếu chúng ta cắt đứt được những thói quen cũ đi, trí óc 
của chúng ta sẽ tự động tìm những thói quen mới để thay vào nhằm 
cung cấp cho chúng ta những cảm giác chúng ta mong ước. Thế nên 
những người bỏ hút thuốc thường lên cân: trí óc họ tìm ra cách thức mới 
để tạo niềm những cảm giác thích thú và giò đây họ ăn được nhiều hơn 
để lên cân. Vì vậy, bí quyết ở đây chính là chúng ta cần ý thức chọn lựa 
những thái độ hay cảm giác mới để đưa vào thay thế cho những cảm 
giác cũ. 


Bước thứ năm: ĐIỀU KHIỂN THÓI QUEN MỚI CHO TỚI KHI ỔN 
ĐỊNH 


Điều khiến là cách bảo đảm rằng một sự thay đổi mà bạn tạo ra sẽ trở 
nên ổn định và lâu dài. Cách đơn sơ nhất để điều khiến một điều gì là 
lặp đi lặp lại nó cho tới khi trở thành một thói quen. Nếu bạn tìm thấy 
một chọn lựa nào tích cực, hãy luyện tập cho tới khi nó giúp bạn thoát 
khỏi sự đau khổ và đạt được sự thỏa mãn mau chóng. Trí óc của bạn sẽ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 6 Trang 74 


bắt đầu liên tưởng đến điều này như một phương thế để đạt một kết 
quả ổn định. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ lại rơi vào thói quen 
KH. 


Nếu bạn lặp đi lặp lại sự chọn lựa tích cực mới mẻ này với một mức độ 
cảm xúc mãnh liệt, bạn sẽ tạo được một con đường mới và nó sẽ tiếp tục 
trở thành một đại lộ đưa bạn tới kết quả rồi trở thành một phần của lối 
ứng xử thường xuyên của bạn. Hãy nhớ rằng, trí óc của bạn không thể 
phân biệt được điều gì bạn tưởng tưởng mãnh liệt với điều bạn thực sự 
cảm nghiệm. Việc điều khiến bảo đảm rằng bạn sẽ tự động ởđi trên con 
đường mới này, khiến cho thói quen cũ của bạn bị vượt qua và nó thực 
khó mà quay trở lại. Và thật đễ hiểu sức mạnh củng cố thói quen mới 
này sẽ làm cho tiến trình điều khiển nó đạt được một cách nhanh chóng. 


"Không có gì mà việc luyện tập không thể làm. 

Không có gì vượt quá tâm với của nó. 

Nó có thể biến đổi thái độ xấu thành tốt. 

Nó có thể tiêu diệt những nguyên tắc xấu 

và tái tạo những nguyên tắc mới; 

Nó có thể nâng con người lên bậc thiên thần". 

-MARK TWAIN 

Nguyên tắc tổ chức đầu tiên của mọi việc "Điều khiển thành công" là 
sức mạnh củng cố. Để ổn định trong việc tạo được một thái độ hay cảm 
xúc ổn định, chúng ta phải tạo được một thói quen điều khiển. Một thói 
quen điều khiến là kết quả của việc củng cố, cách riêng, bí quyết của 


việc tạo nên sự ổn định trong cảm xúc và thái độ của chúng ta là sự điều 
khiển chúng. 


Quy luật củng cố 


Mọi khuôn mâu cảm xúc hay ứng xử mà được củng cố liên tục sẽ trở 
thành một phản ứng tự động và được điều khiển. Mọi khuôn mẫu mà 
chúng ta không củng cố được đều sẽ biến mất. 


Chúng ta có thể củng cố thái độ của chúng ta hay của người khác bằng 
việc củng cố tích cực, nghĩa là môi khi chúng ta tạo ra được một thái độ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 6 Trang 75 


mong muốn, chúng ta được tưởng thưởng có thể là một lời khen ngợi, 
một món quà, một sự tự do mới.v.v...Hoặc chúng ta có thể dùng sự 
củng cố tiêu cực. Nó có thể là một sự khó chịu, một sự âm ÿ, thậm chí có 
thể là một hình phạt thể xác. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng 
sự củng cố này không đồng nghĩa với hình phạt hay phần thưởng. Củng 
cố là đáp ứng một thái độ ngay sau khi nó xảy ra, trong khi phần 
thưởng hay hình phạt có thể xảy ra rất lâu sau đó. 


Tuyệt đối phải định thời điểm 


Định thời điểm thích hợp là điều sẽ quyết định tuyệt đối tính hiệu quả 
của việc điều khiển. Nếu một huấn luyện viên la to "Tuyệt vời!" ngay 
khi đội bóng của ông vừa có một cú banh đẹp, lời khen ngợi này có ảnh 
hưởng lớn hơn rất nhiều so với việc ông chờ cho xong trận đấu mới 
khen ngợi. Tại sao? Vì chúng ta luôn luôn muốn liên kết cảm giác của 
việc củng cố với mẫu hành động đang xảy ra. 


Một vấn đề mà nền tư pháp của chúng ta mắc phải là khi người ta phạm 
một trọng tội nào, họ thường không bị phạt ngay lập tức. Trí óc họ có 
thể biết rõ lý do của hình phạt, nhưng mẫu hành động xấu này không 
hề hấn gì-nó không bị ngăn chặn, cũng không có sự đau khổ gắn liền 
với nó ngay lúc ấy. Chúng ta phải luyện tập trí óc mình để hành động 
hiệu quả, không phải bằng lý luận mà bằng cảm xúc. Khó khăn là ở chỗ 
hầu hết chúng ta không nhận ra rằng chúng ta không ngừng điều khiển 
lẫn nhau và uốn nắn thái độ của nhau. Thường chúng ta điểu khiển 
người khác một cách tiêu cực chứ không tích cực. 


Câu chuyện sau đây xảy ra với một bạn trai cũ của con gái tôi, Jolie. Jolie 
đang rất bận bịu với việc học hành, khiêu vũ và một vỡ kịch nó sắp 
diễn. Bạn trai của nó muốn nó gọi điện cho cậu ta hằng ngày và nếu hai 
ba ngày nó không gọi, cậu ta làm cho nó chịu khổ sở ghê gớm. Hiến 
nhiên, cậu ta muốn nó gọi điện thường xuyên hơn, nhưng cách hành 
động của cậu ta làm con bé bị phiền toái và buồn bực mỗi khi gọi điện. 


Bạn có bao giờ cảm thấy có lỗi về chuyện này không? Nếu bạn muốn 
bạn gái, bạn trai, chồng, vợ, hay một người nào thân thiết với bạn gọi 
điện thường xuyên cho bạn, bạn thử nghĩ bạn này ép họ gọi điện cho 
bạn có hiệu quả không? Và khi họ gọi, bạn có chào họ với lời lẽ như sau 
"Ồ, thế là cuối cùng em đã gọi. Sẽ cứ tiếp tục như thế chứ? Tại sao cứ 
luôn luôn là anh phải gọi cho em?” 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 6 Trang 76 


Hành động của bạn đang thực sự dần dần làm cho người kia không gọi 
cho bạn! Bạn đang tạo cho người ấy đau khổ ngay sau khi người ấy cố 
làm mọi cách để vừa lòng bạn. Kết quả là người ấy sẽ coi việc gọi điện 
cho bạn không phải là điều hứng thú nữa, mà là một cực hình. Và như 
bạn có thể đoán được, kiểu củng cố tiêu cực như thế sẽ thấm vào mọi 
khía cạnh của mối quan hệ và có thể dẫn tới chỗ kết thúc quan hệ. 


Nếu bạn thực sự muốn ai đó gọi cho bạn, thì mỗi khi họ họi tới, bạn 
phải đáp lại với sự thích thú hân hoan. Nếu bạn nói với họ, bạn nhớ họ 
biết bao, bạn yêu họ biết bao, bạn biết ơn họ vì được nói chuyện với họ, 
chắc chắn họ sẽ sắn sàng gọi lại cho bạn. Bạn hãy nhớ liên kết sự thích 
thú với thái độ nào mà bạn muốn người khác lặp lại. 


Hãy định thời biểu cho việc cũng cố để sự đổi mới có thể lâu dài 


Khi bạn đang bắt đầu thiết lập một mẫu ứng xử mới hay cảm xúc mới, 
điều tối quan trọng là bạn phải củng cố chính bạn hay người có liên 
quan. Ban đầu, mỗi lần bạn muốn thực hiện mẫu ứng xử mong muốn 
(ví dụ, đẩy một cái khay còn đầy thức ăn trên đó), bạn cần phải có ý 
thức về việc củng cố sự thỏa mãn gắn liền với hành động đó. Tuy nhiên, 
nếu từ đó trở đi, mỗi lần bạn hành động, bạn đều củng cố nó, thì hành 
động đó sẽ không còn hiệu quả như trước. 


Vì tôi đã tự hứa với mình sẽ luôn luôn giúp đỡ những người thiếu thốn, 
nên mỗi khi tôi đi qua các sân bay, tôi đều cho tiền những người ăn xin. 
Tôi sẽ không bao giờ quên được một người đàn ông kia luôn đứng ăn 
xin ở một chổ cố định tại một sân bay mà tôi thường đi. Lần nào đi qua 
chổ đó, tôi đều cho anh ta tiền. Có một buổi sáng, tôi rất vội và không có 
sẵn tiền trong túi. Khi đi qua mặt anh ta, tôi mỉm cười nói: "Chào anh! 
rất tiếc hôm nay tôi không có đồng nào trong túi!". Anh ta nổi giận vì tôi 
không còn cho anh ta tiền như tôi đã từng cho anh và anh đã từng cảm 
thấy rất vui sướng mỗi khi tôi cho. 


Chúng ta cần nhớ rằng yếu tố bất ngờ thích thú là một cảm nghiệm rất 
sung sướng mà con người có thể có. Nó quan trọng hơn chúng ta nghĩ 
rất nhiều. Chính vì thế mà, nếu bạn muốn có một lối ứng xử lâu đài, bạn 
cần hiểu và sử dụng phương pháp gọi là định thời biểu cho việc củng cố 
một thói quen. 


Chúng ta xem một ví dụ về việc huấn luyện cá heo. Ban đầu, để tập cho 
cá heo nhảy, người ta chờ cho cá heo tự động nhảy lên. Họ quan sát một 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 6 Trang 77 


hành động đúng của con vật và thưởng cho nó một con cá. Và cứ môi 
lần con cá heo tự ý nhảy lên, nó đều được thưởng một con cá, dần đần 
nó hiểu là nếu nó nhảy lên, nó sẽ được một con cá. 


Tuy nhiên, về sau người huấn luyện chỉ thưởng cho cá heo nếu nó nhảy 
cao hơn. Bằng cách nâng tiêu chuẩn lên, người huấn luyện có thể hình 
thành thái độ của con cá heo. Trọng tâm là chổ này: Nếu lần nào con cá 
heo nhảy lên, nó đều được thưởng, nó sẽ quá quen và sẽ không đạt hiệu 
quả 100 phần trăm. Vì thế trong tương lai, con cá heo có khi nhảy lên lần 
đầu thì được thưởng, có khi phải tới lần thứ hai, có khi tới lần thứ năm. 
Nó sẽ không chắc cú nhảy nào được thưởng. Điều này khiến nó lúc nào 
cũng phải cố gắng hết sức. Phần thưởng không bao giờ được coi là 
đương nhiên. 


Tình trạng này cũng tương tự với những người đánh bạc. Một lần họ 
đánh bạc được sẽ làm họ vui sướng và liên kết sự vui sướng này với sự 
thắng bạc của họ và nó kích thích họ để luôn luôn đánh bạc với mong 
đợi có được sự vui sướng ấy. Và phấn thưởng luôn luôn như miếng mồi 
nhử họ tiếp tục mãi. Ngược lại, một người chơi bạc mà không bao giờ 
được tiền, dần đần họ sẽ bỏ chơi. 


Điều này cũng giống phản ứng của các nhân viên khi nhận tiền lương 
đều đặn mỗi tháng. Nếu tháng nào họ cũng nhận được cùng một số tiền 
lương cố định, họ sẽ cố gắng tối thiểu chỉ đủ để nhận tiền lương mà 
không có điều gì bất ngờ. Ngược lại nếu ngoài tiền lương, thỉnh thoảng 
họ còn được hưởng các điều bất ngò khác, như tiên thưởng, lời khen, 
thăng bậc, thì họ sẽ đồn sức lực tối đa cho công việc để có thể được 
hưởng những điều bất ngờ thích thú đó. Điều quan trọng là những dịp 
bất ngờ này phải là bất ngờ thật, không thể đoán trước, nếu không nó sẽ 
lại trở nên quen thuộc và vô hiệu. 


Bước thứ sáu: HÃY TRẮC NGHIỆM 


Chúng ta đã học năm bước hình thành và điều khiển thói quen mới. Chỉ 
còn một bước thứ sáu là trắc nghiệm để xem nó có tác dụng trong tương 
lai hay không. Sau đây là một bảng trắc nghiệm đơn giản để giúp bạn 
bảo đảm rằng kiểu mẫu hành động mới của bạn hiệu quả, thích hợp và 
sẽ tôn tại lâu dài trong tương lai. 


TRẮC NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 6 Trang 78 


1. Bảo đảm hoàn toàn liên kết sự đau khổ với khuôn mâu cũ. 


Khi bạn nghĩ đến thái độ hay những cảm xúc cũ của bạn, bạn có hình 
dung ra và cảm thấy bây giò chúng đang gây đau khổ cho bạn thay vì 
sung sướng không? 


2. Bảo đảm hoàn toàn liên kết sự thỏa mãn với khuôn mâu mới. 


Khi bạn nghĩ đến thái độ hay những cảm xúc mới, bạn có hình dung ra 
và cảm thấy đó là những điều bây giờ đang đem lại sự sung sướng thay 
vì đau khổ không? 


3. Đối chiếu với các giá trị, niềm tin và qui luật của bạn. 


Thái độ hay những cảm xúc mới có phù hợp với những giá trị, niềm tin 
và qui luật của bạn bạn trong đời sống không? (Chúng ta sẽ bàn tới vấn 
đề này trong một chương sau). 


4. Bảo đảm duy trì được những lợi ích của thái độ cũ. 


Thái độ hay nhũng cảm xúc mới có còn cho phép bạn hưởng những lợi 
ích và cảm giác sung sướng mà bạn từng có trong khuôn mâu cũ 
không? 


5. Sự tiến bộ trong tương lai. Hãy hình dung bạn đang thể hiện thái độ 
mới trong tương lai. 


Hãy hình dung ra điều có thể thúc đẩy bạn chấp nhận khuôn mẫu cũ. 
Hãy cảm thấy chắc chẳn rắng bạn có thể dùng khuôn mẫu mới thay vì 
khuôn mâu cũ. 


Sáu bước thực hiện việc điều khiến liên tưởng có thể dùng cho bất cứ 
điều gì: những thách đố trong các mối quan hệ, các vấn đề trong kinh 
doanh, dễ cáu giận và la mắng con cái.v.v...Ví dụ, bạn quá lo âu về 
những chuyện mà bạn không kiểm soát nổi. Bạn có thể sử dụng sáu 
bước điều khiển trên đây để thay đổi khuôn mẫu tiêu cực này như thế 
nào? 


1) Hãy tự hỏi "Tôi muốn làm gì thay vì lo lắng?" 


2) Tìm cho bạn đòn bẩy và nhận ra những gì mà sự lo lắng phá hoại 
trong cuộc đời bạn. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 6 Trang 79 


3) Cắt đứt khuôn mẫu tiêu cực đó! Mỗi khi bạn lo lắng, hãy cắt đứt 
khuôn mâu ấy ngay. 


4) Tìm ra một chọn lựa tích cực. bạn sẽ làm øì thay vì lo lắng? hãy mở 
nhật ký của bạn và viết ra kế họach bạn sẽ thực hiện ngay lập tức. 


5) Điều khiển khuôn mẫu mới. Tưởng tượng một cách sinh động và tập 
luyện khuôn mẫu mới này với sự cảm xúc mãnh liệt cho tới khi tư 
tưởng, thái độ và cảm xúc mới này trở thành tự động. Củng cố thói 
quen này bằng cách thực hiện bước thứ nhất: Kiểm tra để thấy bạn liên 
tục thành công. 


6) Trắc nghiệm xem nó có tác dụng lâu dài không. Hãy nghĩ đến tình 
huống từng làm bạn lo lắng và tìm cách gạt bỏ sự lo lắng trong tình 
huống ấy. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG Z 


“Cảm xúc nào tập hợp toàn thể con người bạn 0uà nâng cao bạn lên là cm xúc 
tính tuyền; Cảm xúc nào chỉ xâm chiếm một phần con người bạn uà bóp tréo 
bạn là cảm xúc thô thiển ”. -RAINER MARIA RILKE 


"Lấy cho tôi cú phê đầu tiên". Elvis Presley luôn luôn ra lệnh như thế để 
người ta đem đến cho mình liều thuốc đầu tiên đưa mình vào giấc ngủ, 
sau mỗi buổi tối trình diễn với tất cả sức lực. Người trợ lý của Elvis sẽ 
mở gói thứ nhất và cho anh uống "Liều thường ngày": các viên thuốc an 
thần màu cầu vồng (Amytal, Carbrital, Nembutal hay Seconal) các viên 
Quaaludes, Valium và Placidyl, rôi ba mũi chích Demerol ngay phía 
dưới vai. 


Trước khi anh đi ngủ, ban hậu cần của anh gồm những người đứng trực 
ngày đêm bắt tay vào công việc. Thực là một cuộc chạy đua để xem Ông 
Vua có thể tiêu thụ được bao nhiêu thức ăn trước khi thiếp ngủ. Bình 
thường anh ăn hết ba ổ bánh mì kẹp phó mát và thịt và sáu hay bảy trái 
chuối trước khi thiếp ngủ. Nhiều khi các người giúp việc phải moi thức 
ăn từ cổ họng anh ra để anh khỏi chết ngạt. Thế là Elvis bắt đầu ngủ 
khoảng 4 giờ. 


Anh ta đi đứng chệnh choạng đến nỗi người ta phải khênh xốc vô 
phòng tắm và đây là lúc anh kêu cú phê thứ hai của mình bằng cách yếu 
ớt níu lấy áo người trợ lý. Elvis không thể tự mình uống thuốc, vì thế 
người giúp việc phải bỏ thuốc vô miệng anh ta, rồi từ từ đổ nước vào để 
cho viên thuốc trôi xuống. 


Ít khi Elvis còn đủ sức để gọi cú phê thứ ba. Nhưng theo lệ thường, 
người trợ lý sẽ cho anh ta uống đủ liều và để anh ngủ tiếp cho tới trưa, 
là lúc Ông Vua bừng dậy và cơ thể đòi dộng thêm dexedrine và tẩm 
cocain vào đầu bông gòn rồi hít trước khi lên sàn điễn trở lại. 


Vào ngày anh ta chết, Elvis vân còn tỉnh táo và đã để dành đủ ba liều 
thường dùng để kết liêu đời mình. Làm sao một con người nổi tiếng đến 
thế, được hàng triệu con người ngưỡng mộ và gần như có đủ mọi thứ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 7 Trang 81 


trên đời, lại truyền miên lạm dụng thân thể mình và tự kết liểu đời 
mình một cách ghê sợ đến thế? Theo David Stanley, người anh em cùng 
mẹ khác cha với Elvis, lý do là anh ta thích ghiền thuốc và sống trong 
mơ màng hơn là ý thức và cảm thấy khổ sở. 


Tiếc thay, cũng không hiếm những nhân vật nổi tiếng-những danh nhân 
trong sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh- cũng tự hủy hoại đời mình, 
trực tiếp hay gián tiếp. Chúng ta có thể kể các văn sĩ như Ernest 
Hemingway và Sylvia Plath, các diễn viên như William Holden và 
Ereddie prinze, các ca sĩ như Mama cass Elliot và Janis Joplin. Họ có 
điểm gì chung? Trước hết, họ không còn tôn tại và tất cả chúng ta đã 
mất họ. Thứ hai, họ đã mua được một hóa đơn viết rằng, "Ngày nào đó, 
ai đó, cách nào đó, cái gì đó...và rồi tôi sẽ hạnh phúc". Nhưng khi họ 
thành đạt, khi họ đạt tới đỉnh cao danh vọng và chạm được tới Thiên 
Đàng của Mộng Tưởng, họ khám phá ra rằng hạnh phúc vẫn còn ở xa. 
Vì thế họ tiếp tục theo đuổi, kéo dài sự đau khổ của cuộc sống bằng 
rượu, thuốc lá, ma túy, nhậu nhẹt, cho tới khi rốt cuộc họ chìm vào sự 
quên lãng mà họ khao khát. Họ không bao giờ khám phá ra nguồn hạnh 
phúc đích thực. 


Ngược lại, ta hãy đối chiếu những câu chuyện trên đây với một lá thư 
mà tôi mới nhận được từ một người phụ nữ đã sử dụng những bài học 
tôi cống hiến để thay đổi hoàn toàn phẩm chất đời sống của chị. Lá thư 
viết như sau: 


Ông Tony thân mến, 


Tôi đã từng bị hành hạ nặng nề trong đời, từ tuổi ấu thơ cho đến khi 
người chồng thứ hai của tôi qua đời. Hậu quả của sự hành hạ và của 
những chấn thương trầm trọng là tôi mắc bệnh tâm thần được gọi là rối 
loạn đa nhân cách (MPD). Nơi tôi có 49 nhân cách khác nhau, không 
nhân cách nào biết đến nhân cách khác hay những gì xảy ra cho nhân 
cách khác. 


Điều thoải mái duy nhất tôi có được là trong suốt 49 năm trong tình 
trạng đa nhân cách là thái độ tự hủy hoại của mình. Nghe có vẻ kỳ quặc, 
nhưng sự tự hủy hoại thường đem lại cho mình sự thoải mái. Tôi đã thử 
tự sát nhiều lần không thành công và sau một lần thất bại, tôi được đưa 
vào bệnh viện và được một bác sĩ săn sóc. Để thống nhất các nhân cách, 
tôi phải đi ngược trở về chấn thương đầu tiên đã tạo nên mỗi nhân cách. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 7 Trang 82 


Tôi phải nhớ lại, sống và cảm nghiệm lại chấn thương đó. Mỗi nhân 
cách khác nhau của tôi đều xử lý một chức năng đặc biệt, một khả năng 
gợi nhớ riêng và một điệu cảm xúc duy nhất. Tôi đã làm việc với một 
chuyên gia trong lãnh vực MPD và ông này đã giúp tôi thống nhất tất cả 
49 nhân cách trong tôi thành một. Động cơ khiến tôi kiên trì đi theo suốt 
những tiến trình khác nhau này là cảm giác rằng tất cả những con người 
có trong tôi đều rất bất hạnh và cuộc đời tôi đã trở nên vô cùng hốn độn 
(nhân cách này không hề biết những nhân cách khác đang làm gì và 
chúng tôi thấy mình rơi vào đủ các tình huống và địa điểm khác nhau 
mà khi kết thúc tôi không còn nhớ lại được điều gì.) Chúng tôi đã tưởng 
là khi thống nhất thành một con người chúng tôi có thể hạnh phúc-mục 
tiêu tối hậu của mình. 


Đó chính là quan niệm sai lạc của tôi. Tôi chóang váng! Tôi đã sống một 
năm như trong địa ngục. Tôi thấy mình vô cùng bất hạnh và đau buồn 
vì từng nhân cách của mình. Tôi thương nhớ từng người và mong muốn 
họ trở lại trong tôi như trước kia. Điều này quá khó và năm ấy nhiều lần 
tôi đã tự sát, rồi tôi lại được đưa vào bệnh viện. 


Năm ngoái, tình cờ tôi xem chương trình của ông trên tivi và tôi đã đạt 
mua loạt băng ghi âm 30 ngày luyện tập Sức Mạnh bản thân. Tôi nghe 
đi nghe lại, áp dụng tất cả những điều tôi học được trong băng. Tôi 
thoát ra được thế bí khi tôi bắt đầu nghe chương trình đối thoại hàng 
tháng của ông mang tựa đề ĐỐI THOẠI VỀ SỨC MẠẠNH. Tôi học được 
những điều ông hướng dẫn trong tình trạng một nhân cách duy nhất 
đang khi trước đây tôi luôn luôn sống trong tình trạng đa nhân cách. 
Lần đầu tiên trong suốt 50 năm cuộc đời tôi đã học biết rằng hạnh phúc 
xuất phát từ nội tâm. Tôi đã trở thành một con người duy nhất và bây 
giờ tôi có thể nhớ lại những điều kinh khủng mà mỗi nhân cách trong 49 
nhân cách của tôi trước đây từng trải qua. Khi những ký ức này xuất 
hiện, tôi có thể nhìn thấy chúng và nếu chúng trở nên không thể chịu 
đựng nổi, bây giờ tôi có thể thay đổi mục tiêu chú ý của mình một cách 
thống nhất chứ không rời rạc như trước. Tôi không còn phải đưa mình 
vào tình trạng hôn mê mất trí nhớ và nhảy sang một nhân cách khác 
nữa. 


Tôi đang ngày càng học được nhiều điều hơn về bản thân mình và tôi 
đang học được cách sống đời sống của một con người thống nhất. Tôi 
biết mình còn nhiều điều để làm và nhiều điều để khám phá. Tôi đang 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 7 Trang 83 


đề ra cho mình những mục tiêu và dự trù kế họach để đạt được chúng. 
Hiện nay tôi đã bắt đầu giảm cân và nhắm tới mức cân lý tưởng của 
mình vào dịp lễ Chúa Giáng Sinh (một món quà quý báu đối với tôi). 
Tôi cũng biết rằng mình mong muốn có một mối quan hệ lành mạnh, 
không lạm dụng với một người đàn ông. Trước thời gian tôi nằm viện, 
tôi đã làm việc trọn giờ cho IBM và tôi từng có 4 doanh nghiệp. Ngày 
nay, tôi đang điều hành một doanh nghiệp mới và đang hưởng được 
những kết quả tốt đẹp về việc tăng doanh số mà tôi đã thực hiện được 
kể từ khi tôi rời bệnh viện. Tôi đang đần đần biết các con, các cháu của 
mình, nhưng quan trọng hơn cả, tôi đang biết chính mình. 


Kính thư, 
Elizabeth PIetrzak 
Bạn mong muốn gì? 


Bạn hãy tự hỏi mình thật sự muốn gì trong đời. Bạn muốn một cuộc hôn 
nhân hạnh phúc, muốn được con cái kính trọng? Bạn muốn có thật 
nhiều tiền, xe hơi đời mới, làm ăn phát đạt, một ngôi nhà nguy nga? Bạn 
muốn đi du lịch khắp thế giới, viếng thăm những cảng xa lạ, những di 
tích lịch sử quí báu? Bạn muốn được hàng triệu người ngưỡng mộ bạn 
như một nhạc sĩ rock hay một danh nhân với ngôi sao của bạn trên đại 
lộ Hollywood? Bạn muốn để tiếng lại cho hậu thế như một nhà phát 
minh ra máy ởi trở ngược lại thời gian? Bạn muốn làm việc với mẹ 
Teresa để cứu vớt thế giới, hay đóng một vai trò chủ động trong việc 
thăng tiến môi trường sống của con người? 


Dù bạn muốn hay khao khát điều gì, có lẽ bạn phải tự hỏi mình, "Tại sao 
tôi muốn những điều ấy?" Rốt cuộc bạn sẽ đi đến kết luận rằng sở dĩ 
bạn muốn những điều ấy hay những kết quả ấy là vì bạn coi chúng như 
những cảm giác nào đó, những cảm xúc hay những tâm trạng mà bạn 
mong muốn. 


Mọi cảm xúc của chúng ta không là gì khác hơn một chuỗi những cơn 
bão sinh học trong bộ não của chúng ta và chúng ta có thể để nó bộc 
phát bất cứ lúc nào. Nhưng trước tiên chúng ta phải học cách kêm chế 
chúng một cách có ý thức thay vì chỉ sống bằng phản xạ. Hầu hết phản 
xạ cảm xúc của chúng ta là những phản xạ đối với môi trường mà 
chúng ta học được. Chúng ta hình thành một số bằng ý thức của mình, 
số khác đến với chúng ta một cách vô thức. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 7 Trang 84 


Chỉ cần ý thức rõ những yếu tố này cũng cho chúng ta cơ sở để hiểu rõ 
sức mạnh của trạng thái. Hiển nhiên chúng ta làm bất cứ điều gì cũng là 
để tránh đau khổ và đạt sự thõa mãn, nhưng chúng ta có thể tức khắc 
thay đổi những gì chúng ta tin là sẽ dẫn đến sướng hay khổ bằng cách 
định hướng lại tiêu điểm chú ý của mình và thay đổi các trạng thái tâm 
sinh lý của mình. 


Hành động xấu hay tốt khác nhau không phải vì khả năng của chúng ta 
mà vì trạng thái tâm hồn hay thể lý của chúng ta vào một lúc nào đó. Để 
thay đổi khả năng của bạn, hãy thay đổi trạng thái. Để khơi mở nguồn 
tiềm năng đồi dào trong bạn, hãy đưa mình vào một trạng thái bén nhạy 
và mong chờ và điều kỳ diệu sẽ xảy ral 


Vậy chúng ta có thể thay đổi các trạng thái cảm xúc của mình như thế 
nào? Bạn hãy coi các trạng thái của mình hoạt động giống như chiếc 
máy TV. Để có màu sắc rực rỡ, sống động với âm thanh tuyệt vời, bạn 
cần cắm dây điện và bật công tắc. Bật công tắc chức năng sinh lý của 
bạn thì cũng giống như cung cấp điện cho máy TV hoạt động. Bạn cần 
phải khởi động chức năng sinh lý của bạn, nghĩa là cả cơ thể bạn, để 
đưa nó vào hoạt động. Bạn có khi nào thức dậy rồi đi thơ thấn quanh 
nhà không biết làm gì, không thể suy nghĩ được điều gì cho tới khi bạn 
vận động cơ thể để cho máu lưu thông đều khắp người bạn không? Sau 
khi đã rời khỏi tình trạng "ù lỳ", máy được bật lên, thế là các ý tưởng lập 
tức đến với bạn. Nếu bạn ở trong tình trạng xấu, bạn sẽ không nhận 
được điều gì, dù bạn có những ý tưởng hay. 


Có vô số cảm giác, vô số cách nhìn về hầu như mọi khía cạnh trong cuộc 
đời. Bạn luôn có sẵn mọi cảm giác mà bạn mong muốn và bạn chỉ cần 
tìm đúng chúng. Và có hai cách đơn giản để tìm chúng và để thay đổi 
tâm trạng của bạn: thay đổi cách bạn vận dụng chức năng sinh lý của 
mình, hay thay đổi tiêu điểm của mình. 


Sinh Lý: SỨC MẠNH VẬN ĐỘNG 


Một trong những sự phân biệt có tác dụng mạnh là: cảm xúc là do sự 
vận động tạo nên. Mọi cảm giác của chúng ta đều là kết quả của cách 
chúng ta vận dụng thân thể. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất biểu hiện 
nơi khuôn mặt hay điệu bộ của chúng ta cũng làm thay đổi cảm xúc của 
mình vào lúc đó và vì thế cũng thay đối cách đánh giá đời sống chúng ta- 
cách chúng ta suy nghĩ và hành động. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 7 Trang 85 


Mỗi cảm xúc chúng ta có đều gắn liền với một đặc điểm sinh lý chuyên 
biệt: điệu bộ, nhịp thở, mỗi cử động, vẻ mặt. Nếu bạn biết cách sử dụng 
cơ thể khi ở trong những trạng thái cảm xúc nào đó, bạn có thể trở lại 
những trạng thái đó, hãy tránh nó, bằng cách đơn giản là thay đổi cử 
động cơ thể của bạn. Điều rắc rối là hầu hết chúng ta chỉ giới hạn mình 
vào một số mẫu tập quán sinh lý ít ỏi nào thôi. Chúng ta chấp nhận 
những mẫu này mà không nhận thức được tầm quan trọng to lớn của 
chúng trong việc hình thành cung cách ứng xử của chúng ta từng lúc. 


Nếu bạn thường sử dụng cơ thể bạn một cách yếu ớt, nếu bạn quen để 
lưng bạn khòm xuống, nếu bạn đi đứng như thể bạn đang mệt mỏi, bạn 
sẽ cảm thấy mệt mỏi thật. Không thể khác hơn được, vì cơ thể của bạn 
hướng dẫn cảm xúc của bạn. Tình trạng cảm xúc bạn đang có lại ảnh 
hưởng ngược lại trên cơ thể bạn và thế là bắt đầu một cái vòng lặp vô 
tận. 


Bạn có thể làm gì để thay đối ngay lập tức trạng thái của bạn và nhờ đó 
thay đổi cảm giác và cung cách hành động của ban? Bạn hãy hít một hơi 
đài qua mũi rồi thở mạnh qua miệng. Hãy nhe răng hết cả hai bên hàm 
của bạn rồi cười to với vợ hay con cái bạn. Nếu bạn thực sự muốn thay 
đổi đời sống mình, bạn hãy dành 7 ngày tiếp theo luyện tập trước một 
tấm gương, mỗi ngày năm lần, mỗi lần một phút, nhớ cười banh hàm ra 
đến tận mang tai. Bạn sẽ cảm thấy rất ngớ ngẩn, nhưng chính cử động 
này của cơ thể bạn sẽ kích động não của bạn để khiến sự liên tưởng tới 
niềm vui trở thành tập quán nơi bạn. Bạn hãy làm đi và hưởng niềm vui 
của nói 


Có một tiêu điểm: SỨC MANH TẬP TRUNG 


Nếu bạn muốn, bạn có thể làm cho mình rơi vào tình trạng buồn sầu 
vào một thời điểm nào không? Chắc chắn là được, chỉ cần bạn tập trung 
nhớ lại một sự việc gì thật đau buồn trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều 
phải trải qua một số kinh nghiệm khá buôn trong quá khứ. Nếu bạn tập 
trung vào nó, hình dung ra nó và suy nghĩ về nó trong chốc lát, bạn sẽ 
mau chóng bắt đầu cảm nghiệm nó. 


Nếu bạn muốn cảm thấy mình đang ngất ngây vui sướng ngay lúc này, 
bạn có thể làm được không? Rất dễ. Bạn chỉ cần tập trung nhớ lại một 
giây phút nào đó trong quá khứ bạn đã từng sung sướng ngất ngây vì 
một điều gì đó. Hoặc bạn có thể tập trung nghĩ về những điều bạn đang 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 7 Trans 86 


ngây ngất say mê trong đời ngay bây giờ, những gì bạn cảm thấy là 
tuyệt vời trong cuộc đời. Hơn nữa, bạn còn có thể tập trung suy nghĩ về 
những chuyện chưa từng xảy ra, mà bạn vân có thể cảm thấy ngất ngây. 


Sức mạnh tập trung vào một tiêu điểm là thế! Chúng ta tập trung vào 
bất cứ tiêu điểm nào, thì tiêu điểm ấy sẽ trở thành ý tưởng thực tại của 
chúng ta. 


Muốn thay đối đời sống, 
hãy thay đổi trạng thái của mình 


Giờ đây bạn đã có thể thay đổi trạng thái của mình bằng nhiều cách và 
tất cả đều hết sức đơn giản. Bạn có thể thay đổi cử động cơ thể của mình 
ngay tức khắc bằng cách chỉ cần thay đổi nhịp thở. Bạn có thể thay đổi 
tiêu điểm tập trung của mình bằng cách chọn lựa những gì phải tập 
trung vào, hay thứ tự những điều phải tập trung, hay cách làm những 
điều ấy. Bạn có thể thay đổi các khuôn mẫu của mình. Nếu bạn từng 
quen tập trung vào những điều xấu nhất có thể xảy ra, bạn hãy chấm 
dứt tình trạng này. Ngay bây giờ, bạn hãy bắt đầu tập trung vào những 
điều tốt nhất. 


Điều cơ bản trong đời sống là có vô số đường lối khác nhau để hướng 
dẫn đời sống mình, khiến cho đời sống trở thành một nghệ thuật. Tiếc 
thay, nhiều người chỉ áp dụng rất ít đường lối để thay đối trạng thái của 
mình: Họ ăn uống quá nhiều, uống rượu quá đáng, ngủ quá nhiều, mua 
săm quá nhiều, hút thuốc, hay sử dụng ma túy- chẳng điều nào ích lợi 
cho chúng ta, nhưng chúng lại có thể mang đến những tai họa khốc hại. 
Vấn đề trầm trọng nhất là nhiều hậu quả tai hại này chồng chất lên 
nhau, khiến chúng ta không nhận ra chúng và khi nhận ra thì đã quá 
muộn. Đó là điều đã xãy ra cho Presley và tiếc thay, cũng đã xãy ra 
hàng ngày cho nhiều người khác. 


Nếu bạn thấy có những điều bạn cần phải làm nhưng bạn không có 
động lực để làm, bạn nên biết là mình đang không ở trong tình trạng 
thích hợp. Bạn phải coi đó là một mệnh lệnh, mệnh lệnh bắt buộc bạn 
làm bất cứ điều gì để thay đổi tình trạng của bạn, bằng cách thay đổi 
vận động sinh lý hay thay đổi tiêu điểm tập trung của mình. Bạn phải có 
một trạng thái quyết tâm thì mới thành công được. 


"Mọi giây phút vĩ đại và quyết định trong lịch sử thế giới 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 7 Trang 87 


đều là chiến thắng của một nhiệt tình nào đó" 
-RALPH WALDO EMERSON 
Bạn có biết cách làm cho mình cảm thấy đễ chịu không? 


Trong một chuyến đi công tác ở Toronto, tôi cảm thấy cơ thể khó chịu vì 
bị đau lưng rất nặng. Khi máy bay vừa hạ cánh, tôi đã bắt đầu nghĩ 
mình cần phải làm gì khi đến khách sạn. Lúc đó đã 10:30 tối, mà tôi lại 
phải dậy sớm sáng hôm sau để điều hành cuộc hội thảo. Tôi có thể ăn 
cái gì đó-cả ngày tôi đã nhịn đói-nhưng đã khuya quá rồi. Tôi có thể 
soạn lại giấy tờ và xem tin tức. Lúc đó tôi nhận ra rằng tất cả những 
hành động này chỉ là những chiến thuật để tôi tránh cơn đau lưng và có 
một trạng thái dễ chịu nào đó. Thế nhưng tất cả những hành động đó 
đều không có vẻ thúc bách tôi. Vì thế tôi đã phải nghĩ ra thật nhiều cách 
khác nữa để có thể cảm thấy dễ chịu, bất kể là về thời giò hay nơi chốn. 


Bạn có biết cách nào làm cho mình cảm thấy đễ chịu không? Một câu hỏi 
nghe có vẻ ngốc nghếch phải không? Thế nhưng, thực sự bạn có một 
danh sách những phương cách mạnh và đặc biệt để làm cho bạn cảm 
thấy đễ chịu vào một lúc nào đó không? Bạn có thể đạt được điều này 
mà không cân thức ăn, rượu, thuốc lá, ma túy, hay các ngưồn gây 
nghiện khác không? Chắc chắn bạn có một số phương sách rồi, nhưng 
chúng ta nên mở rộng phương sách đó. Ngay bây giờ, bạn hãy ngồi 
xuống và viết ra một danh sách những điều bạn vẫn quen làm để thay 
đổi trạng thái cảm giác của bạn. Đang khi viết, bạn hãy thêm vào danh 
sách những điều bạn chưa hề làm nhưng có thể có tác dụng tích cực để 
thay đổi trạng thái của mình. 


Bạn chớ ngừng bút khi bạn chưa viết ra được ít nhất là 15 cách khác 
nhau để giúp bạn cảm thấy khoan khoái. Bài luyện tập này bạn có thể 
làm đi làm lại mãi cho tới khi bạn có được một danh sách dài gồm cả 
trăm phương cách khác nhau. 


Khi tôi viết danh sách đó cho mình, tôi nhận ra việc chơi nhạc là một 
trong những cách mạnh nhất giúp tôi thay đối trạng thái của mình. Đọc 
sách cũng là một cách để tôi cảm thấy khoan khoái vì nó thay đổi tiêu 
điểm của tôi và tôi thích học hỏi- nhất là đọc những sách mang lại kiến 
thức và thông tin và có những điều tôi có thể đem áp dụng vào đời sống 
mình. Thay đổi tư thế vận động thân thể cũng là một cách tôi áp dụng 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 7 Trang 88 


để cắt đứt một trạng thái tiêu cực và đi vào một trạng thái phong phú. 
Nếu bạn không có kế họach cho niềm vui, bạn sẽ có chổ cho sự đau khổ 


Tất cả bí quyết ở đây là tạo ra một danh sách vô tận những cách thức 
chúng ta có thể làm để giúp mình cảm thấy đễ chịu và nhờ đó không rơi 
vào những cách thức khác có tác dụng tiêu cực. Hãy làm cho danh sách 
này trở thành một thực tại, khai triển một kế họach cho niềm vui từng 
ngày và mọi ngày. Đừng chờ niềm vui tình cờ đến với bạn; hãy ấn định 
cho niềm vui đến: hãy dọn chỗ cho nó! 


Tất cả những điều chúng ta đang nói là về việc điều khiển hệ thần kinh, 
thân thể và tiêu điểm tâm trí của bạn để nó liên tục tìm kiếm cách nào 
mà mọi điều ở trên đời này mang lại lợi ích cho bạn. Bạn nên nhớ rằng 
nếu bạn còn đang có những khuôn mẫu cảm xúc tiêu cực, đó là vì bạn 
đang sử dụng thân thể bạn theo thói quen cũ, hay bạn vẫn đang tiếp tục 
tập trung vào một tiêu điểm tiêu cực nào đó. Nếu bạn cần thay đối tiêu 
điểm, thì có một công cụ hiệu quả tuyệt vời để giúp bạn thay đổi nó 
ngay tức khắc. Bạn cần biết rằng, "hỏi tức là trả lời", là tựa đề sẽ được 
khai triển trong chương tiếp theo. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG ® 


"Ai hỏi thì người ấy trả lời". -TỤC NGỮ CAMEROON 


Bọn chúng chẳng cần lý do gì cả. Chúng đến nhà anh ta chỉ vì anh là 
người gốc Do Thái. Quân Đức quốc xã xông vào nhà, lôi anh và cả gia 
đình anh đi. Ngay sau đó, chúng lùa họ như bầy gia súc và tống họ lên 
xe lửa rồi chở thẳng tới trại tập trung ở Krakow. Những cơn ác mộng 
khủng khiếp nhất cũng không thể làm anh ta quen được với cái cảnh cả 
gia đình mình bị bắn ngay trước mắt mình. Làm sao anh có thể sống nổi 
trước cảnh tượng hãi hùng phải nhìn thấy con mình nơi bộ quân áo của 
một đứa trẻ khác vì giờ đây con anh đã chết sau một cơn "mưa đạn”? 


Thế nhưng anh vẫn cứ phải sống. Một hôm anh nhìn cơn ác mộng 
chung quanh mình và phải đối diện với một sự thật hiển nhiên: nếu anh 
còn ở lại đây thêm một ngày, chắc chăn anh sẽ chết. Anh đã có một 
quyết định là trốn thoát ngay lập tức! Anh không biết cách nào, anh chỉ 
biết mình phải trốn. Hàng tuần liền anh hỏi các bạn tù, "Làm sao chúng 
ta có thể thóat được nơi kinh hoàng này?” Anh hầu như luôn luôn nhận 
được cùng câu trả lời, "Đừng đại đột”, họ trả lời, " không thể nào thoát 
nổi! Hỏi như thế chi dằn vặt tâm trí anh mà thôi. Cứ chịu khó làm việc 
và cầu nguyện cho mình được sống sót". Nhưng anh không chấp nhận 
điều này- anh nhất định sẽ không chấp nhận như thế. Anh bị ám ảnh vì 
chuyện trốn thóat và cho dù những câu trả lời của anh không có nghĩa 
gì, anh vẫn luôn hỏi đi hỏi lại, "Làm sao tôi có thể trốn thóat? Phải có 
cách nào đó. Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi nơi này mà vẫn khoẻ, vẫn 
sống, ngay hôm nay? 


Có lời nói rằng, bạn cứ xin thì sẽ được. Và không hiểu sao hôm ấy anh 
đã nhận được câu trả lời. Có thể vì anh đã hỏi hết sức mãnh liệt, có thể 
là anh đã ý thức rõ "bây giờ chính là thời điểm". Cũng có thể chỉ là vì 
anh liên tục tập trung vào một tiêu điểm là câu trả lời cho câu hỏi nóng 
bỏng của mình. Bất luận lý do gì, sức mạnh vĩ đại của tâm trí và tinh 
thần con người đã thức tỉnh nơi người đàn ông này. Câu trả lời đã đến 
với anh từ một nguồn gốc lạ thường: mùi lợm giọng của xác người thối 
rữa. Ở đó, chỉ vài bước cách chổ anh lao động, anh thấy một đống xác 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 8 Trang 90 


người đã bị xúc lên thùng xe tải- đàn ông, đàn bà, trẻ em, tất cả đã bị hít 
khí ngạt. Những chiếc răng vàng của họ đã bị gỡ ra, mọi đồ trang sức 
quý báu họ có, thậm chí quần áo họ mang trên người, đều bị lột sạch. 
Lúc đó thay vì hỏi, "Làm sao quân Đức quốc xã có thể ghê tỏm, mất 
nhân tính đến thế? Làm sao Thượng Đế có thể làm ra một điều tàn ác 
đến thế? Tại sao Thượng Đế đã để chuyện này xảy đến với tôi? 
Stanislavsky Lech đã hỏi một câu hỏi hoàn toàn khác. Anh hỏi, "Làm 
cách nào tôi có thể sử dụng điều này để trốn thoát? Và ngay lập tức anh 
đã có câu trả lời. 


Hoàng hôn đang sửa soạn kết thúc một ngày lao động, Lech chạy lại 
nấp sau chiếc xe tải. Chỉ trong nháy mắt, anh đã lột bỏ hết quần áo và 
lẻn mình trần truồng vào đống xác chết mà không ai để ý. Anh giả bộ 
như đã chết, không một chút cử động cựa quậy dù có lúc anh gần ngộp 
thở vì một số xác chết khác tiếp tục được xúc đè lên người anh. 


Mùi thối của thịt người bị rữa, những cái xác chết cứng đơ bao bọc anh 
tứ phía. Anh chờ đợi, hi vọng không ai để ý đến một người vẫn còn 
sống giữa đám xác chết này và hi vọng sớm muộn rồi chiếc xe tải cũng 
sẽ chạy ởi. 


Cuối cùng, anh nghe tiếng động cơ xe tải nổ. Anh cảm thấy chiếc xe 
rung lên. Và đúng lúc ấy anh cảm nghiệm được mối hy vọng của mình 
đang khi nằm im giữa đống xác chết. Rốt cuộc anh thấy xe dừng lại và 
rồi nó trút toàn bộ những thây ma xuống một chiếc hố rộng mênh mông 
bên ngoài trại. Lech cứ ở yên ở đó hàng giờ cho tới khi màn đêm buông 
xuống. Sau cùng, khi anh cảm thấy chắc chắn không có ai ở đó, anh rúc 
ra khỏi núi thây người và chạy trần truồng suốt 25 dặm cho tới khi tìm 
được tự do. 


Giữa Stanislavsky Lech và biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở trại tập 
trung, khác biệt là ở chổ nào? Tất nhiên có nhiều yếu tố, nhưng một sự 
khác biệt quyết định chính là anh đã đặt một câu hỏi khác với những 
người kia. Anh đã hỏi một cách đai đẳng, hỏi và mong chờ có câu trả lời 
và trong tâm trí anh đã nảy sinh một giải pháp cứu sống anh. Những 
câu hỏi anh đã tự đặt ra cho mình ngày hôm ấy ở Krakow đã khiến anh 
làm những quyết định chớp nhoáng ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của 
anh. Nhưng trước khi anh nhận được câu trả lời, trước khi làm quyết 
định và trước khi có những hành động ấy, anh đã phải hỏi mình những 
câu hỏi đúng. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 8 Trang 91 


Suốt cuốn sách này bạn đã biết được rằng các niềm tin của chúng ta ảnh 
hưởng thế nào đối với các quyết định, hành động, định hướng cuộc đời 
và vì thế ảnh hưởng tới số phận của chúng ta. Nhưng tất cả những ảnh 
hưởng này là một sản phẩm của suy tư-cách thức mà trí óc của chúng ta 
đánh giá và tạo ra ý nghĩa trong suốt cuộc đời của chúng ta. Vì thế để 
đạt tới nền tảng của cách chúng ta tạo ra thực tại đời sống mình từng 
ngày, chúng ta cần trả lời cho câu hỏi, "Đơn giản là chúng ta suy nghĩ 
thế nào?" 


Các câu hỏi của chúng ta xác định cách suy nghĩ của chúng ta 


Một hôm tôi đang suy nghĩ về những sự kiện quan trọng trong đời sống 
mình và đời sống của những người tôi đã gặp trong đời. Tôi đã từng 
gặp biết bao nhiêu người, may mắn và không may mắn, thành công và 
không thành công; tôi thực sự muốn biết cái gì đã cho phép những 
người thành công đạt được những thành tích vĩ đại, đang khi những 
người khác có hoàn cảnh tương tự hay khá hơn lại đã bị tiêu diệt. Tôi tự 
hỏi, "Điều gì thực sự tạo khác biệt lớn nhất trong cuộc đời tôi, nơi con 
người tôi, nơi nhân cách của tôi và nơi tương lai của tôi?" Tôi có câu trả 
lời mà tôi đã từng chia sẽ với bạn. "Không phải những biến cố dệt nên 
cuộc đời đã xác định cách cảm nghĩ và hành động của tôi, mà đúng hơn, 
chính là cách tôi cắt nghĩa và đánh giá các kinh nghiệm cuộc đời của 
tôi". Ý nghĩa mà tôi gán cho một biến cố sẽ xác định những quyết định 
tôi có, những hành động tôi làm và vì thế xác định số phận tối hậu của 
tôi. 

Nhưng tôi làm công việc đánh giá thế nào? Tôi nhận ra rằng đánh giá 
không phải công việc gì khác hơn là nêu lên những câu hỏi. Và tôi cũng 
bắt đầu nhận ra rằng việc suy nghĩ tự nó cũng không là gì khác hơn là 
tiến trình hỏi và trả lời những câu hỏi. Những câu hỏi sẽ giúp định 
hướng tiêu điểm chú ý của chúng ta và vì thế xác định cách chúng ta 
cảm nghĩ. 


Sức mạnh của những câu hỏi 
"Một số người nhìn những sự vật hiện có và hỏi, Tại sao? 


Còn tôi mơ mộng những sự vật không bao giờ có và hỏi, Tại sao không? 


t 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


Chương 8 Trang 92 


-GEOISGE BERNARD SHAW 


Đa số chúng ta khi thấy ai có khả năng kỳ diệu hay ai có thể đối phó với 
thách đố của cuộc đời một cách phi thường, đều nghĩ như sau, "Họ thật 
may mắn! Họ thật tài ba! Họ được trời phú cho như thế!" Nhưng trong 
thực tế, trí óc con người có khả năng cống hiến câu trả lời nhanh hơn 
chiếc máy vi tính "thông minh nhất" hiện nay, dù là loại máy có khả 
năng tính toán một phân tỷ giây. Phải có hai tòa nhà cỡ như Trung Tâm 
Thương Mại Thế Giới mới bằng sức chứa của bộ não chúng ta! Thế mà 
khối chất xám nặng khoảng một ký rưỡi này có thể cho bạn năng lượng 
tức khắc để tìm ra những giải pháp cho các thách đố và tạo những cảm 
xúc mãnh liệt hơn bất kỳ thứ gì trong kho công nghệ hiện đại của con 
người. 


Sức mạnh của khối óc con người kỳ diệu như thế, nhưng nó chỉ có tác 
dụng nếu bạn biết sử dụng nó, nghĩa là bạn biết đặt những câu hỏi. 


Tôi muốn nói cho bạn biết điều này, người ta khác nhau là ở sự khác 
biệt trong những câu hỏi mà người ta nêu lên một cách nhất quán. Có 
những người sống trong tình trạng chán nản thường xuyên. Tại sao? 
Một phần của vấn đề là ở những trạng thái tiêu cực của họ. Họ sống 
cuộc sống của mình với những hoạt động hạn chế và cơ thể yếu nhược, 
nhưng nhất là họ tập trung chú ý vào những điều họ cảm thấy nặng nề 
và ngột ngạt. Con người này có thể thay đổi cách cảm nghĩ của mình 
vào một lúc nào đó không? Chắc chắn là được- chỉ cần họ thay đổi tiêu 
điểm của tâm trí họ. 


Vậy đâu là cách để thay đối tiêu điểm? Đơn giản thôi, chỉ cần hỏi một 
câu hỏi mới. Khi người ta chán nản, lý do thường là vì họ cứ lặp đi lặp 
lại cùng những câu hỏi tiêu cực như, "Có ích gì? Cố gắng làm gì, rốt 
cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Trời, sao lại là tôi cơ chứ?" Bạn hãy 
nhớ lại câu nói, cứ xin thì sẽ được. Nếu bạn hỏi một câu hỏi khủng 
khiếp, bạn sẽ nhận được câu trả lời khủng khiếp. Bộ óc của bạn luôn sẵn 
sàng phục vụ bạn, nên bất kỳ bạn đưa ra câu hỏi nào, nó chắc chắn sẽ có 
một câu trả lời. Vì thế nếu bạn hỏi, "Tại sao tôi không bao giò thành 
công?" nó sẽ cho bạn câu trả lời đại khái như sau, "Vì bạn ngốc nghếch 
lắm", hay "Vì bạn không đáng để làm điều gì đến nơi đến chốn". 


Tôi cho bạn một ví dụ về những câu hỏi thông minh. Đó là câu chuyện 
về anh bạn W. Mitchell yêu quí của tôi. Bạn nghĩ làm sao anh ta có thể 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 8 Trang 935 


sống nổi với hai phần ba cơ thể của mình bị cháy và vẫn còn cảm thấy 
yêu đời? Làm sao anh ta có thể chịu đựng nổi một tai nạn máy bay ít 
năm sau đó, không còn sử dụng được đôi chân và phải dùng xe lăn - thế 
mà anh vẫn tìm ra cách để cống hiến cho người khác? Anh đã học biết 
cách kiểm soát tiêu điểm của mình bằng việc đặt ra những câu hỏi 
đúng. 


Khi anh phải nằm bệnh viện với thân thể phỏng nặng không còn nhận 
ra hình thù và quanh anh là những bệnh nhân khác luôn than vấn cho 
số phận của mình với các câu hỏi, "Tại sao lại là tôi? Sao Chúa bắt tôi 
phải chịu cảnh này? Sao cuộc đời lại bất công như thế? Sống què cụt thì 
có ích gì?" thì ngược lại, Mitchell chọn cho mình những câu hỏi này, 
"Tôi có thể lợi dụng hoàn cảnh này như thế nào? Bị cảnh này, tôi sẽ có 
thể có cách nào để cống hiến cho người khác không?” Những câu hỏi 
trên đây là điểm tạo khác biệt giữa các số phận con người. "Tại sao lại là 
tôi?" thường hiếm tạo nên những kết quả tích cực, trong khi "Tôi có thể 
lợi dụng hoàn cảnh này như thế nào?" thường dẫn đưa chúng ta đi theo 
hướng biến đổi những khó khăn của chúng ta thành những động lực để 
làm chúng ta và thế giới trở nên tốt hơn. Mitchell đã hiểu rằng bị tổn 
thương, tức giận và thất vọng sẽ không thay đổi được cuộc đời mình, vì 
thế thay vì để ý đến những gì anh không có, anh đã tự nói với mình, 
“Lôi còn có những gì? Tôi thực sự là ai? Tôi thực sự chỉ là thân xác tôi, 
hay tôi còn có gì hơn nữa? Tôi có thể làm gì bây giờ, thậm chí còn tốt 
hơn trước nữa?” 


Sau vụ tai nạn máy bay, khi nằm trong bệnh viện và liệt từ lưng trở 
xuống, anh đã gặp một phụ nữ thật hấp dẫn, một y tá tên là Annie. Mặt 
anh đã cháy đen hoàn toàn, thân thể liệt từ hông trở xuống, thế mà anh 
đã có can đảm hỏi: "Tôi có cách nào làm quen với cô ấy không?” Các bạn 
của anh trả lời, "Mày điên rồi, mày đang tự lừa dối mình". Nhưng một 
năm rưỡi sau, anh và Annie đã quen thân nhau và nay hai người đã trở 
thành vợ chồng. Đó là kết quả đẹp của những câu hỏi mãnh liệt: chúng 
đem đến cho chúng ta một nguồn năng lực không gì có thể thay thế: 
những câu trả lời và những giải pháp. 

"Điều quan trọng là đừng bao giờ ngưng đặt câu hỏi. Sự tò mò có lý do 
hiện hữu của nó. Ta không thể nào không kinh ngạc khi chiêm ngắm 
những bí nhiệm của vĩnh cữu, của sự sống, của cơ cấu lạ lùng của thực 
tại. Chỉ cần người ta thử lãnh hội một chút bí nhiệm mỗi ngày thôi đã 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 8 Trang 94 


đủ. Đừng bao giờ để mất sự tò mò lành thánh". 
-ALBERT EINSTEIN 


Bạn có ấn tượng gì khi nghe nói đến từ "thiên tài”? Với tôi, tôi nghĩ ngay 
đến hình ảnh của AlTbert Einstein. Nhưng làm sao Einstein, một học sinh 
không học hết trung học, lại đã trở thành một nhà tư tưởng thực sự vĩ 
đại của thế giới? Chắc chăn là vì ông đã hỏi những câu hỏi được hình 
thành một cách tuyệt vời. 


Khi Einstein lần đầu tiên khai thác ý tưởng về tính tương đối của thời 
gian và không gian, ông hỏi, "Có thể nào những sự vật xem ra là đồng 
thời lại thực sự không phải vậy không?” Chăng hạn, nếu bạn ở cách xa 
một vụ nổ một ít dặm, bạn có nghe thấy tiếng nổ vào đúng lúc vụ nổ 
xảy ra không? Einstein cho rằng không, điều bạn nghe thấy như đang 
xảy ra lúc đó thực ra không xảy ra lúc đó, mà xảy ra một lúc trước đó. 
Và ông lý luận trong cuộc sống hàng ngày, thời gian thì tương đối tùy 
theo cách suy nghĩ của bạn. 


Einstein có lần nói, "Khi một chàng thanh niên ngồi cạnh một cô gái đẹp 
một giờ đồng hồ, anh ta tưởng chừng như là một phút. Nhưng nếu để 
anh ta ngồi trên cái bếp lò nóng bỏng chỉ một phút thôi, anh ta sẽ thấy 
nó lâu hơn cả một giờ. Đó là tính tương đối". 


Những sự phân biệt vô cùng mãnh liệt mà Einstein đã làm là kết quả 
của một chuỗi những câu hỏi ông nêu lên. Chúng đơn sơ ư? Đúng thế. 
Chúng mạnh mẽ không? Tuyệt đối. Bạn có thể có được những câu hỏi 
nào vừa đơn sơ vừa mạnh mẽ như thế không? 


Kỹ năng tạo sức mạnh 


Học cách hỏi những câu hỏi mạnh trong những thời điểm nguy kịch là 
một kỹ năng quyết định đã kéo tôi ra khỏi những giờ phút khắc nghiệt 
nhất trong đời mình. Một trong những phương pháp tôi đã khám phá ra 
để nâng cao chất lượng cuộc đời mình là mô phỏng những câu hỏi quen 
thuộc của những người mà tôi ngưỡng mộ. Nếu bạn gặp một ai vô cùng 
sung sướng, tôi dám đoán chắc với bạn là có một lý do nào đó. Lý do là 
người này tập trung một cách nhất quán vào những điều làm cho họ 
sung sướng, nghĩa là họ biết hỏi những câu hỏi về thế nào là hạnh phúc. 
Bạn hãy tìm ra những câu hỏi của họ và bạn sẽ bắt đầu cảm nghiệm 
giống như họ từng cảm nghiệm. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 8 Trang 95 


Có những câu hỏi chúng ta sẽ không cân xét đến. Lấy ví dụ của Walt 
Disney. Ông không bao giờ để ý đến những câu hỏi xem các tổ chức của 
ông có thể thành công hay thất bại. Không có nghĩa là ông-nhà sáng tạo 
Vương Quốc Thần Kỳ không có những câu hỏi hiệu quả. Ông nội tôi, 
Charles Shows từng là người viết kịch bản cho Walt Disney trước khi cụ 
chuyển sang làm việc cho Hanna-Barbera để làm các phim hoạt hình với 
các nhân vật như Yogi và Huckleberry Hound. Cụ kể lại cho tôi rằng 
mỗi khi họ làm một chương trình mới hay một kịch bản mới, Disney có 
một cách độc đáo để yêu cầu năng suất. Ông vẽ trên cả một bức tường 
lớn kế họach, kịch bản, hay ý tưởng, rồi mọi người trong công ty sẽ đến 
xem và viết vào đó những câu trả lời cho câu hỏi: "Chúng ta có thể cải 
thiện điều này ra sao?" Mỗi người sẽ viết ra giải pháp của mình, viết đầy 
những gợi ý của họ trên bức tường. Rồi Disney duyệt qua từng câu trả 
lời cho câu hỏi của ông. Bằng cách này, Walt Disney sử dụng được 
nguồn tài năng của từng người trong công ty, để sản xuất ra những kết 
quả đáng với chất lượng mà công sức ông đã bỏ ra. 


Bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi hiệu quả cho mình ngay bây giờ. Bạn 
thực sự hạnh phúc về điều gì trong cuộc sống của bạn ngay lúc này? 
Điều gì thực sự tuyệt vời trong đời sống của bạn hôm nay? bạn thực sự 
phải biết ơn về điều gì? Hãy dành ít phút suy nghĩ đến câu trả lời và 
xem bạn thích thú thế nào khi biết rằng mình có những lý do chính 
đáng để cảm thấy tuyệt vời lúc này. 


Sức mạnh của giả thuyết 


Những câu hỏi có sức ảnh hưởng đến những điều chúng ta tin tưởng và 
vì thế ảnh hưởng đến những gì chúng ta nghĩ là có thể hay không thể. 
Đó là sức mạnh của giả thuyết, là điêu bạn phải hết sức lưu ý. 


Các giả thuyết chuẩn bị cho chúng ta chấp nhận những sự kiện có thể 
đúng hay không và có thể được người khác áp dụng cho chúng ta, hay 
chính chúng ta áp dụng cho mình trong tiềm thức. 


Một ví dụ xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1988, ngay sau 
khi George Bush công bố Dan Quayle đứng chung trong danh sách 
tranh cử chức Phó tổng thống. Một chương trình tin truyền hình đã tổ 
chức một cuộc thăm dò cấp quốc gia và xin dân chúng trả lời cho câu 
hỏi, "Bạn có đặt nặng vấn đề Dan Quayle đã sử dụng ảnh hưởng gia 
đình mình để gia nhập đội Vệ Binh Quốc Gia và nhờ đó tránh phục vụ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 8 Trane 96 


trong quân đội ở Việt Nam không?" Tất nhiên giả thuyết hàm ẩn trong 
câu hỏi này là quả thực Dan Quayle đã sử dụng ảnh hưởng gia đình 
mình để được một lợi thế không chính đáng - nhưng đây là chuyện 
chưa hề được chứng minh. Thế nhưng dân chúng trả lời như thể là mọi 
chuyện đã được chứng minh rồi. Họ không hề chất vấn nó, mà chỉ tự 
động chấp nhận nó. 


Tệ hơn nữa, nhiều người còn trả lời là họ vô cùng tức giận về sự kiện 
này. Không hề có bằng cớ nào trước đó cả! Tiếc thay, tiến trình này lại 
xảy ra quá thường xuyên; chúng ta áp dụng nó cho mình và cho người 
khác quá dễ dãi. Đừng để mình bị rơi vào cái bẫy làm ta chấp nhận 
những giả thuyết tiêu cực của người khác hay của chính mình. 


Các câu hỏi làm thay đổi các nguồn lực có sẵn nơi chúng ta. Trong lãnh 
vực kinh doanh, các câu hỏi mở ra những thế giới mới và cho chúng ta 
tiếp cận những nguồn lực mà trước đây chúng ta không biết là mình có. 
Ở công ty Ford Motor, Chủ tịch đã nghĩ hưu Donald Petersen nổi tiếng 
vì những câu hỏi lặp đi lặp lại: "Anh nghĩ gì? Công việc của anh có thể 
cải thiện ra sao?" Một lần, Petersen đã hỏi một câu hỏi làm tăng vọt lợi 
nhuận của công ty và dẫn đưa công ty đến chổ thành công lớn. Ông đã 
hỏi chuyên gia quốc tế Jack Telnack, "Anh có thích những chiếc xe anh 
đang thiết kế không?" Telnack đáp, "Không, thực tình tôi không thích". 
Rồi Petersen hỏi lại anh ta một câu hỏi quyết định, "Vậy tại sao anh 
không phớt lờ ban quản lý đi và thiết kế một chiếc xe đúng ý anh?" 


Nhà thiết kế thực hiện đúng từng lời nói của ông chủ tịch và đã thiết kế 
ra chiếc Ford Thunderbird 1983, là tiền thân cho những kiểu xe Taurus 
và Sable sau này. Vào năm 1987, dưới sự lãnh đạo của nhà vô địch đặt 
câu hỏi Petersen, Ford đã qua mặt General Motor về mức lợi nhuận và 
ngày nay Taurus là một trong những mẫu xe tuyệt vời nhất được chế 
tạo. 


Donald Petersen là một ví dụ tuyệt vời về người đã biết sử dụng thực sự 
khả năng đặt câu hỏi không thể tin được. Chỉ với một câu hỏi đơn sơ, 
ông đã hoàn toàn thay đổi số phận của Ford Motor Company. Bạn và tôi 
đều có cùng sức mạnh ấy nơi mình bất cứ lúc nào, các câu hỏi chúng ta 
đặt ra cho mình có thể hình thành quan niệm của chúng ta về bản thân 
mình, về khả năng của mình và về những gì chúng ta muốn làm để đạt 
được ước mơ của mình. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 8 Trang 97 


Một điều chúng ta cân nhớ là các niềm tin của chúng ta ảnh hưởng tới 
những câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra. Nhiều người có thể không bao 
giò nêu câu hỏi, "Bằng cách nào tôi có thể đảo ngược thế cờ?" Chỉ vì mọi 
người chung quanh họ đều bảo họ rằng đây là chuyện không thể. Họ sẽ 
cảm thấy làm chuyện này sẽ chỉ là công đã tràng mà thôi. Bạn hãy ý tứ 
tránh những câu hỏi tiêu cực, vì bạn sẽ nhận được những câu trả lời tiêu 
cực. Chỉ có một điều hạn chế các câu hỏi của bạn, đó là niềm tin của bạn 
về điều gì là có thể. Tôi có một niềm tin cơ bản đã giúp tôi hình thành 
định mệnh nhân bản và nghề nghiệp của mình, đó là nếu tôi cứ tiếp tục 
nêu những câu hỏi, tôi sẽ nhận được câu trả lời. Điều cần là tạo ra một 
câu hỏi tốt, chúng ta sẽ nhận được một câu trả lời tốt. 


Những câu hỏi giúp giải quyết vấn đề 


Điều chủ yếu là khai triển một mẫu những câu hỏi nhất quán mang lại 
hiệu quả cho bạn. Bạn và tôi biết quá rõ rằng, dù chúng ta sống thế nào, 
chắc chắn cũng có những lúc mà chúng ta phải đối mặt với những điều 
mà chúng ta gọi là "Vấn đề”: những cản vật trên bước đường thăng tiến 
nhân bản và nghề nghiệp của chúng ta. Mọi người, bất kể là ở giai đoạn 
thành đạt nào của cuộc đời, đều phải đối phó với những "món quà" đặc 
biệt này. 


Câu hỏi không phải là bạn có hay không có những vấn đề, mà bạn sẽ 
giải quyết chúng thế nào khi bạn gặp chúng. Tất cả chúng ta cần có một 
phương pháp hệ thống để xử lý những thách đố trong cuộc đời. Vì thế, 
khi nhận ra rằng khả năng đặt câu hỏi giúp thay đổi trạng thái của mình 
và cho nguồn sức mạnh và giải pháp, tôi đã tìm đến phỏng vấn một số 
người và hỏi xem họ đã giải quyết các vấn đề họ gặp bằng cách nào. Tôi 
khám phá ra có một số câu hỏi có vẻ rất nhất quán. Sau đây là một danh 
sách năm câu hỏi mà tôi sử dụng cho mọi loại vấn đề xảy đến và tôi có 
thể nói với bạn rằng chúng đã hoàn toàn thay đổi phẩm chất đời sống 
tôi. Nếu bạn quyết định chọn những câu hỏi này, chúng cũng sẽ có tác 
dụng đối với bạn như vậy. 


Danh sách những câu hỏi giúp giải quyết vấn đề 
1. Vấn đề này có gì là quan trọng không? 
2. Điều gì còn chưa hoàn hảo? 


3. Tôi đang muốn làm gì để đạt kết quả mình mong muốn? 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 8 Trang 98 


4. Tôi đang muốn không làm gì để đạt kết quả mình mong muốn? 


5. Tôi có thể cảm thấy thích thú ra sao khi tôi làm điều cần thiết để đạt 
kết quả mình mong muốn? 


"Ai không biết hỏi thì không biết sống” 
-NGẠN NGỮ 


Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta đặt ra cho mình những câu hỏi. Khi tắt 
chuông đồng hồ báo thức, bạn hỏi mình câu hỏi gì? Có phải là, "Tại sao 
mình phải dậy ngay bây giờ?" "Sao không có nhiều giờ hơn trong một 
ngày?" "Hay là mình nằm nán lại thêm chỉ một giờ nữa thôi?" Và khi 
bạn đi đánh răng rửa mặt, bạn hỏi câu hỏi gì? "Tại sao hôm nay tôi phải 
đi làm?" "Hôm nay giao thông có bị kẹt lắm không?" Nhưng bạn sẽ 
thỏai mái hơn nếu mỗi sáng thức dậy bạn đều ý thức bắt đầu hỏi một 
mẫu câu hỏi nhất quán giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, phấn khởi và biết 
ơn cuộc đời. Hiến nhiên những câu hỏi như thế sẽ làm cho bạn cảm thấy 
phấn khởi với bất kỳ điều gì xảy ra trong ngày. 


Tôi đã soạn ra cho mình một danh sách câu hỏi để tự hỏi mình mỗi buổi 
sáng khi thức dậy. Điều kỳ diệu ở đây là bạn có thể thực hiện nó đang 
lúc bạn đi tắm, rửa mặt, cạo râu, chải đầu, v.v...Tôi nhận thấy chúng ta 
cần vung trông một số cảm xúc để giúp chúng ta sống thoải mái và sung 
sướng. Nếu không, bạn có thể thành công mà vẫn cảm thấy như mình 
thất bại. Vậy bạn hãy dành thời giờ xem lại những câu hỏi sau đây và bỏ 
ra ít phút để cảm nghiệm sâu sắc những cảm xúc mà mỗi câu hỏi gợi ra 
cho bạn. 


Những câu hỏi tạo nghị lực ban sáng 

1. Tôi vui sướng vì điều gì trong đời mình bây giờ? 

2. Tôi phấn khởi vì điều gì trong đời mình bây giờ? 

3. Tôi hãnh diện vì điều gì trong đời mình bây giờ? 

4. Tôi biết ơn vì điều gì trong đời mình bây giờ? 

5. Tôi thích thú vì điều gì nhất trong đời mình ngay bây giờ? 
6. Tôi nhiệt tình vì điều gì trong đời mình ngay bây giờ? 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 8 Trang 99 


Z. Tôi yêu thương ai? Ai yêu thương tôi? 
Những câu hỏi tạo nghị lực ban tối 

1. Tôi đã cống hiến điều gì hôm nay? 

2. Tôi đã học được điều gì hôm nay? 


3. Ngày hôm nay đã thêm gì cho phẩm chất cuộc đời tôi hay tôi có thể 
sử dụng ngày hôm nay thế nào để đầu tư vào tương lai của mình? 


Và bạn có thể lặp lại những câu hỏi ban sáng. 
Một câu hỏi về vận mệnh 


Một trong số những người tôi ngưỡng mộ - cũng là một con người đam 
mê nhất mà tôi từng gặp - Là Leo Buscaglia, tác giả của Tình Yêu và 
nhiều sách nổi tiếng trong lãnh vực quan hệ nhân bản. Một điều vĩ đại 
nơi con người này là ông liên tục hỏi mình một câu hỏi mà cha ông đã 
tiêm nhiễm vào đầu óc ông từ hồi niên thiếu. Mỗi ngày khi bữa ăn tối, 
cha ông luôn hỏi ông, "Leo, hôm nay con đã học được gì?” Leo phải trả 
lời và phải có câu trả lời chất lượng. nếu ông chưa học được điều gì thực 
sự ở trường ngày hôm đó, ông phải chạy vào thư viện lấy sách bách 
khoa và học một điều gì rồi kể lại cho cha ông. Ông nói rằng cho tới 
ngày hôm nay, không bao giờ ông lên giường ngủ trước khi học được 
một điều gì mới mẻ có giá trị thục sự trong ngày hôm đó. kết quả là đầu 
óc ông luôn linh hoạt và phần lớn niềm say mê và ham học của ông đã 
bắt nguồn từ câu hỏi này, được hỏi liên tục, từ nhiều thập niên trước. 


Một số những câu hỏi quan trọng nhất chúng ta sẽ hỏi mình trong đời 
sống là, "Cuộc đời tôi thật sự là để làm gì?" "Tôi thực sự dẫn thân làm 
gì?" "Tại sao tôi ở đây?" và "Tôi là ai?” Những câu hỏi này có sức mạnh 
khôn lường, nhưng nếu bạn đợi để câu trả lời hoàn hảo, bạn sẽ gặp rắc 
rối lớn đấy. Thông thường, bạn nên tin tưởng và hành động theo câu trả 
lời do cảm xúc đầu tiên của bạn đem đến. Đây là điểm cuối cùng tôi 
muốn nhắc nhở bạn ở đây. Tới một lúc nào đó bạn phải ngưng đặt câu 
hỏi để tiến tới. 

Nếu bạn cứ hỏi mãi, bạn sẽ đi đến chổ hoang mang, thế mà chỉ có 
những hành động chắc chắn mới mang lại kết quả. Tới một lúc nào đó 
bạn phải ngưng đánh giá để bắt đầu hành động. Như thế nào? Bạn sẽ 
quyết định điều gì là quan trọng nhất đối với bạn, ít ra là trong lúc đó 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 8 Trang 100 


và dùng năng lực bản thân của bạn để đi cho đến cùng và thay đổi 
phẩm chất đời bạn. 


Vậy bạn hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi. Nếu có một hành động mà bạn 
có thể làm ngay để thay đổi phẩm chất những cảm xúc và tình cảm của 
bạn mỗi ngày trong cuộc sống, liệu bạn có muốn biết về hành động đó 
không? Thế thì chúng ta sẽ bàn đến nó ngay ở chương kế tiếp đây... 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 9 


GIỎI VẬN DỤNG WGÔW TỪ SẼ ĐEM 
ĐÈN THÀNH CÔNG 


“Một từ dùng đúng có tác dụng mãnh liệt. Mỗi khi chúng ta gặp một từ đúng 


0à 1uạnh...nó tang lại hiệu qua nhanh nhự chớp, 0ề uật chất 0à tỉnh thần”. 
-MARK TWAIN 


Các từ được nói ra..Chúng làm chúng ta cười và làm chúng ta khóc. 
Chúng có thể gây chấn thương hay chữa lành. Chúng cho ta hy vọng 
hay làm ta tuyệt vọng. Với những từ, chúng ta có thể diễn tả những ý 
định thanh tao nhất và ước muốn thầm kín nhất của mình. 


Trong suốt lịch sử loài người, các bậc lãnh tụ và các nhà tư tưởng lớn đã 
sử dụng sức mạnh của ngôn từ để thay đổi những cảm xúc của chúng 
ta, lôi kéo chúng ta đi theo đường lối của họ và hình thành dòng định 
mệnh. Ngôn từ không chỉ tạo nên những cảm xúc mà còn tạo nên hành 
động. Và từ những hành động, chúng ta có những kết quả trong cuộc 
đời. Khi Patrick Henry đứng trước các đồng nghiệp và tuyên bố, "Tôi 
không biết những người khác chọn con đường nào; nhưng riêng tôi, hãy 
cho tôi tự do, hay cho tôi cái chết!" Những lời của ông đã thối bùng lên 
ngọn lửa đấu tranh bừng bừng nơi những người công dân Mỹ xưa kia 
để thiêu hủy nền độc tài đã từng áp bức họ quá lâu. 


Trong thế chiến II, khi sự sống còn của nước Anh gặp nguy hiểm, 
những lời nói của một người đã động viên ý chí của cả dân tộc Anh. 
Người ta nói rằng Winston Churchill đã có cái thiên tài đưa ngôn ngữ 
Anh vào chiến trận. Lời kêu gọi lừng danh của ông tới mọi công dân 
Anh đã làm cho giò phút đó trở thành "giờ phút thiêng liêng nhất" của 
họ đã nung nấu chí dũng cảm vô bờ của họ và đã làm tiêu tan ảo tưởng 
của Hitler về bộ máy chiến tranh bất khả chiến bại của ông ta. 


Hầu hết các niềm tin của chúng ta được hình thành bằng các từ ngữ và 
cũng có thể được thay đối bởi từ ngữ. Chúng ta không thể nào quên 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 9: Giỏi Vận Dụng Nseôn Từ SẽĐem-.. Trans 102 


được lời kêu gọi cảm động của Martin Luther King khi ông chia sẽ viễn 
ảnh của ông về một đất nước không còn kỳ thị chủng tộc: "Tôi có một 
ước mơ là một ngày nào đó đất nước này sẽ vùng lên và sống ý nghĩa 
đích thực của niềm tin của mình..." 


Nhiều người chúng ta ý thức rất rõ về sức mạnh của những lời nói đã 
ảnh hưởng đến dòng chảy của lịch sử như thế nào. Sức mạnh mà những 
nhà hùng biện vĩ đại đã dùng để kích thích chúng ta, nhưng ít người ý 
thức rằng mình cũng có thể dùng sức mạnh lời nói của chính mình để 
lay động những cảm xúc của mình, để thách đố, kiên cường tỉnh thần 
của mình, để trở nên gan đạ, tiến thắng tới hành động và tìm kiếm sự 
phong phú mà đời sống mang lại cho chúng ta. 


Biết chọn lựa hiệu quả các từ để diễn tả kinh nghiệm sống của mình có 
thể thăng hoa những cảm xúc tích cực của mình. Chọn lựa kém các từ có 
thể làm suy yếu và hủy diệt chúng ta. Ngay lúc này, bạn hãy ý thức rõ 
về sức mạnh của những từ mà bạn dùng, chỉ cần bạn biết chọn lựa 
chúng một cách khôn ngoan. Chỉ cần thay đổi vốn từ vựng quen thuộc 
của bạn để diễn tả cảm xúc của mình, bạn có thể lập tức thay đổi cách 
bạn suy nghĩ, cảm nhận và sống. 


"Các từ làm nên sợi chỉ để chúng ta ràng buộc các kinh nghiệm sống của 
mình" 


-ALDOLUS HUXLEY 


Khi tôi tìm hiểu sức mạnh của từ ngữ, tôi vẫn còn nghi ngờ làm sao một 
chuyện đơn giản như thay đổi từ ngữ lại có thể tạo một sự khác biệt cơ 
bản trong kinh nghiệm sống của mình. Nhưng khi tôi đào sâu về ngôn 
ngữ, tôi đã gặp những sự kiện bất ngờ để từ đó tôi bắt đầu xác tín rằng 
quả thực các từ thấm vào và biến đổi kinh nghiệm của chúng ta. Theo 
Từ Điển Bách Khoa Compton, tiếng Anh có ít nhất là 500,000 từ và có 
những tài liệu khác lại cho rằng tiếng Anh có thể có đến 750,000 từ! 
Chắc chắn tiếng Anh có số lượng từ nhiều nhất trên thế giới, kế đến là 
tiếng Đức, với con số xấp xỉ một nữa của tiếng Anh. 


Điều lạ là đang khi số từ có sẵn nhiều bao la như thế, mà số từ chúng ta 
thường sử dụng lại vô cùng giới hạn. Nhiều nhà ngôn ngữ học cho tôi 
biết vốn từ vựng mà một người trung bình sử dụng là khoảng 2,000 đến 
10,000 từ. Tính theo tỉ lệ, số người ta sử dụng trong thực tế chỉ bằng 
0.5% đến 2% số từ có trong ngôn ngữ! 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 9: Giỏi Vận Dụng Nseôn Từ Sẽem-.. Trans 103 


Trước đây khá lâu, tôi có đọc vê một cuộc nghiên cứu thực hiện trong 
một nhà tù. Theo nghiên cứu này, khi các phạm nhân cảm thấy đau khổ, 
họ có rất ít cách để diển tả đau khổ đó ngoài những hành động cụ thể - 
Vốn từ vựng quá nghèo nàn của họ đã hạn chế tâm mức cảm xúc của 
họ, khiến khi chỉ có những khó chịu nho nhỏ, họ cũng có thể bộc lộ bằng 
những hành vi giận dữ tột độ. Nếu chúng ta muốn thay đổi đời sống và 
điều khiển định mệnh của mình, chúng ta cần ý thức chọn lựa những từ 
mà chúng ta sử dụng và cần liên tục cố gắng để mở rộng mức độ chọn 
lựa từ của chúng ta. 


Những từ bạn thường xuyên chọn lựa sẽ hình thành định mệnh của bạn 


Trên kia tôi đã nói, chúng ta hình dung sự vật trong tâm trí chúng ta thế 
nào, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm nó trong đời sống như vậy. Tương tự, 
nếu bạn không có cách hình dung điều gì, bạn cũng không thể cảm 
nghiệm được nó. Tuy rằng chúng ta có thể hình dung sự vật mà không 
cần ngôn ngữ nào cả, nhưng chắc chắn là nếu chúng ta có thể dùng 
ngôn từ để diễn tả điều gì, chúng ta sẽ tăng thêm cho nó chất liệu và 
chiều kích, nhờ đó chúng ta có cảm giác về thực tại. Ngôn từ là những 
dụng cụ cơ bản để biểu trưng sự vật và nếu không có ngôn từ, chúng ta 
không thể nào nghĩ về kinh nghiệm. Ví dụ, một số ngôn ngữ thổ dân 
Mỹ không có từ "nói dối" - họ không hề có khái niệm gì về nói dối trong 
ngôn ngữ của họ cũng như trong suy nghĩ và cung cách ứng xử của họ. 
Không có từ để diễn tả thì cũng không có khái niệm. Cũng vậy, người ta 
kể rằng bộ lạc Tasaday ở Philippin không có những từ như "ghét" hay 
"chiến tranh". 


Tới đây, bạn có thể bảo, "Toàn là chuyện chữ nghĩa thôi, có gì khác biệt 
đâu nào?" Tôi xin thưa với bạn rằng, nếu chỉ thay đổi ngôn từ suông 
thôi, thì kinh nghiệm chẳng thay đổi gì cả. Nhưng nếu việc thay đổi 
ngôn từ làm bạn cắt đứt kiểu mẫu cảm xúc thông thường của bạn, thì 
mọi sự thay đổi đấy. 


Một ví dụ cho thấy hiệu quả to lớn của việc thay đổi ngôn từ. Chuyện 
xảy ra đã lâu ở PIE, một công ty dịch vụ vận tải cấp quốc gia. Ban giám 
đốc phát hiện ra rằng 60 phần trăm các hợp đồng vận chuyển của họ có 
sai lầm, dẫn tới sự thiệt hại xấp xỉ 300,000 đôla mỗi năm. Họ thuê tiến sĩ 
W. Edwards Deming tìm hiểu nguyên nhân. Ông đã nghiên cứu sâu 
rộng vấn đề và khám phá thấy 56 phần trăm những sai sót là do chính 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 9: Giỏi Vận Dụng Nseôn Từ SẽĐem-.. Trans 104 


các nhân công của hãng định sai nội dung của các conteno hàng. Nghe 
lời khuyên của tiến sĩ Deming, ban giám đốc PIE quyết định phải tìm ra 
cách để thay đổi thái độ của công ty về mặt chất lượng và cách tốt nhất 
là thay đổi quan niệm của các công nhân về bản thân họ. Thay vì coi 
mình là những công nhân hay nhân viên vận tải, họ bắt đầu coi mình là 
những thợ chuyên nghiệp. 


Lúc đầu ai cũng cho là kỳ quặc: thay đổi danh xưng thì có thay đổi được 
cái gì? Quả thực, họ chẳng thay đổi gì cả. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, 
do quen sử dụng tên gọi mới. Các công nhân bắt đầu cảm thấy mình là 
những "thợ chuyên nghiệp" và chỉ không đầy một tháng sau, PIE đã cắt 
giảm số lần vận chuyển sai lầm của mình từ 56 phần trăm xuống còn 
dưới 10 phần trăm, tiết kiệm được cho công ty mỗi năm 250,000 đôla. 


Câu chuyện trên đây cho thấy rõ một sự thật cơ bản: Các từ mà chúng ta 
sử dụng trong tập thể và cá nhân có một hiệu quả sâu đậm đối với kinh 
nghiệm thực tại của chúng ta. 


Dùng ngôn từ nhẹ nhàng trong giao tiếp 


Ngôn từ chúng ta sử dụng trong giao tiếp với người khác có một tác 
dụng vô cùng to lớn. Chúng ta cần biết sử dụng những từ xoa dịu và 
những từ đánh động để diễn tả được một cách chính xác tối đa những 
cảm nghĩ của chúng ta trong giao tiếp, dù là giao tiếp tình cảm, xã hội, 
hay giao dịch kinh doanh. 


Trước đây khá lâu, mỗi khi tôi gặp trục trặc gì trong việc làm ăn, tôi 
thường gọi người có trách nhiệm đến và nói: "Tôi thực sự khó chịu”, hay 
"Tôi lo lắng về chuyện này". Bạn có biết kết quả thế nào không? Ngôn từ 
của tôi tự động gây phản ứng nơi người nghe, dù tôi không có ý đó. 
Thường thì những người này tìm cách chữa lỗi, chống chế và vì thế cả 
hai phía không có cơ hội để tìm ra giải pháp tháo gỡ. 


Từ đó tôi đã rút ra được kinh nghiệm trong lời nói của mình. Cả khi bị 
kích động mạnh, tôi cũng chỉ nói, "Tôi lo ngại đôi chút về chuyện này. 
Anh có thể giúp tôi được không?" Trước hết, nói vậy sẽ làm dịu bớt cảm 
xúc căng thắng của mình. Điều này ích lợi cho cả tôi lẫn người nghe. Kế 
đến, thêm từ "đôi chút" vào làm cho câu nói địu hắn đi. Nhờ vậy, tôi 
làm cho người nghe mạnh dạn và cởi mở đối thoại với mình. 


Điều cơ bản trong mọi tình huống là chúng ta phải có khả năng cắt đứt 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 9: Giỏi Vận Dụng Nseôn Từ Sẽ em... Trans 105 


khuôn mẫu tiêu cực của mình, nếu không, chúng ta có thể nói ra những 
lời mà sau này chúng ta phải hối hận. Nhiều mối quan hệ bị tan vỡ cũng 
chỉ vì chuyện này. Trong một lúc bực tức, chúng ta có thể nói những lời 
làm tổn thương tình cảm của người khác và thúc đẩy họ tìm cách trả 
đũa, hoặc khiến họ vì quá bị tốn thương mà không còn muốn cởi mở với 
chúng ta nữa. Thế nên chúng ta phải nhận ra sức mạnh của lời nói: nó 
có thể xây dựng, nó cũng có thể phá hoại. 


"Dân tộc Đức không phải một dân tộc hiếu chiến. Họ là một dân tộc 
đũng cảm, nghĩa là họ không muốn chiến tranh, nhưng cũng không sợ 
chiến tranh. Họ yêu chuộng hòa bình nhưng họ cũng yêu chuộng tự do 
và danh dự" 


-ADOLE HITLER 


Ngôn từ đã bị những con người mị dân của mọi thời đại sử dụng để tàn 
sát và bắt người ta chịu khuất phục, như Hitler đã biến đổi những nỗi 
thất vọng của một quốc gia thành mối hận thù đối với một thiểu số và 
lòng tham chinh phục đất đai đã thuyết phục dân Đức gây chiến. 


Ở mức độ nhẹ hơn, chúng ta có thể thấy trong lịch sử hiện đại đầy dẫy 
những ví dụ về việc sử dụng ngôn từ một cách tính vi để thay đổi bộ 
mặt thật của kinh nghiệm. Trong cuộc chiến Vùng Vịnh, các biệt ngữ 
quân sự thì phức tạp không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng được 
dùng để làm dịu hình ảnh của sự tàn phá phê gớm mà cuộc chiến gây 
nên. Trong thời chính phủ Reagan, tên lửa MX được đổi tên là "Người 
Bảo Vệ Hòa Bình". Chính quyền Eisenhower thì luôn luôn gọi cuộc 
chiến tranh Triều Tiên là "Hành động giám sát". 


Chúng ta cần hết sức xác đáng trong các ngôn từ chúng ta sử dụng. vì 
chúng không chỉ có ý nghĩa đối với chúng ta mà còn đối với người khác 
nữa. Hãy biết chọn lựa ngôn từ một cách cẩn thận vì nó ảnh hưởng sâu 
đậm tới đời sống chúng ta. 


Bạn hãy coi chừng những cái nhãn làm cho kinh nghiệm của bạn bị hạn 
chế. Như tôi đã kể ở chương một, tôi đã có dịp làm việc với một cậu bé 
có một thời bị đánh giá là "bị khuyết năng học tập”, nhưng về sau được 
phát hiện là một thiên tài! bạn có thể tưởng tượng nổi một sự thay đổi 
về từ ngữ đã làm thay đổi tận căn quan niệm của cậu bé về bản thân 
mình như thế nào và cậu bé ngày hôm nay đã khơi nguồn tài năng của 
mình đến mức nào không? 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 9: Giỏi Vận Dụng Nseôn Từ Sẽem-.. Trans 106 


Chúng ta phải rất thận trọng việc chấp nhận cái nhãn dán trên người 
khác, bởi khi chúng ta đã dán nhãn vào một cái gì, chúng ta sẽ tạo ra 
một cảm xúc tương ứng. Điều này thấy rõ nhất là trong lĩnh vực bệnh lý 
học. Tất cả những nghiên cứu của tôi trong khoa tâm thần miễn nhiễm 
học củng cố cái ý tưởng là ngôn từ mà chúng ta sử dụng tạo ra những 
hiệu quả sinh hóa rất mạnh. Trong một cuộc phỏng vấn với Norman 
Cousins, ông kể cho tôi về công việc ông đã thực hiện trong 12 năm qua 
với trên 2,000 bệnh nhân. Lần này qua lần khác, ông đều nhận thấy rằng 
ngay lúc một bệnh nhân được chuẩn đoán - nghĩa là lúc họ được dán 
nhãn cho các triệu chứng của họ - thì bệnh của họ lập tức trở nên tệ hơn. 
các nhãn như "ung thư”, "xơ vữa động mạch”, "đau tim” có thể làm bệnh 
nhân hoảng hồn dẫn tới thất vọng và suy sụp tinh thần và do đó tác hại 
đến khả năng của hệ miễn nhiễm của cơ thể. 


Ngược lại, các nghiên cứu cũng chứng minh rằng nếu bệnh nhân được 
giải thoát khỏi sự suy sụp tinh thần bằng những nhãn nào đó, thì tự 
động hệ miễn nhiễm của họ bắt đầu hoạt động. "Ngôn từ có thể gây 
bệnh; ngôn từ có thể giết chết người ta". Cousins bảo tôi thế. "Vì vậy các 
bác sĩ khôn ngoan thường rất thận trọng khi thông báo tình trạng bệnh 
lý cho người bệnh”. 


Mới đây, tại một khóa học Hẹn hò định mệnh, chúng tôi đã chứng kiến 
một trường hợp hiển nhiên cho thấy sức mạnh của ngôn từ làm thay đổi 
tức khắc trạng thái của một con người. Một phụ nữ tham dự khóa học 
vừa ăn tối về, nét mặt rạng rỡ. chị kể cho chúng tôi rằng, ngay trước lúc 
ăn tối, chị có một tâm trạng buồn đến muốn khóc và chị đã ra khỏi 
phòng trong tâm trạng đó. Chị nói: "Lúc ấy tâm trí tôi ngốn ngang đủ 
chuyện. Tôi nghĩ rằng tôi sắp sửa khóc òa. Tôi nghĩ tôi sắp bị suy sụp. 
Nhưng rồi tôi tự nhủ, không đâu, không đâu, mình đang phất lên đấy 
chứ! Câu nói này làm tôi phì cười. rồi tôi nghĩ bụng, "không - mình 
đang đột phá mà!" Chỉ thay đổi một từ, nhưng ý thức được ý nghĩa của 
nó, chị đã thay đổi được tâm trạng của mình và thay đổi được cảm nghĩ 
của mình về kinh nghiệm đó. 


Bây giờ đến phiên bạn. hãy thử vận may của bạn. Hãy để ý những từ 
bạn thường dùng, rồi thay thế bằng những từ có khả năng tạo sức mạnh 
cho bạn, nâng cao hay hạ thấp cường độ cảm xúc của bạn tùy theo thế 
nào là thích hợp. Bạn hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy khởi động hiệu 
quả này. Hãy viết ra những từ của bạn, quyết tâm và kiên trì cho tới 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 9: Giỏi Vận Dụng Nseôn Từ SẽĐem-.. Trans 107 


cùng, rồi bạn sẽ thấy sức mạnh của dụng cụ đơn sơ này! 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 10 


SỨC MẠNH CỦA NHỮNG ẤN DU 
TRONG ĐỜI SÓNG 


“Ẩn dụ có lẽ là một trone nhữns tiềm năng hiệu quả nhất của cơn người. Hiệu 
quả của nó gần nhự là thần kỳ, ouà hình nhự nó là một dụng cụ sáng tạo trà 
Thượng Đế đã để sót lại trong một tạo uật của Người”. -JOSE ORTEGA Y 
GASSET 


Ở chương trước, chúng ta đã nói các từ có sức mạnh hình thành đời 
sống và dẫn dắt định mệnh của chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy xem 
một số từ còn có khả năng chuyển đạt nhiều ý nghĩa hơn và có cường 
độ cảm xúc mãnh liệt hơn, đó là các ẩn dụ. Để hiểu thế nào là ẩn dụ, 
trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là các ký hiệu hay biểu tượng. Điều 
gì tạo cho bạn ấn tượng trực tiếp hơn:: "Người có đạo" hay hình ảnh cây 
thập tự? Hắn là cây thập tự có sức mạnh tạo những cảm xúc tích cực 
hơn. Thực chất chỉ là một chữ thập, thế nhưng nó có sức mạnh chuyển 
đạt một chuẩn mực và một đạo lý sống cho hàng triệu người trên trái 
đất này. Bây giờ bạn lấy chữ thập đó, bẻ gãy bốn đầu thành chữ thập 
vặn, rồi đem đối chiếu nó với chữ "Đức quốc xã". Chữ nào gây ấn tượng 
tiêu cực hơn cho bạn? Hẳn là chữ thập văn để gây cảm xúc mạnh và 
trực tiếp hơn là từ "Đức quốc xã”. Trong suốt lịch sử loài người, các biểu 
tượng luôn được sử dụng để khơi dậy phản ứng cảm xúc và hình thành 
thái độ của con người. Nhiều thứ có thể được dùng làm biểu tượng: 
hình ảnh, âm thanh, đồ vật, hành động và tất nhiên, ngôn từ. Nếu ngôn 
từ là những biểu tượng, thì ẩn dụ là những biểu tượng cao độ. 


Vậy biểu tượng là gì? Mỗi khi chúng ta muốn cắt nghĩa hay truyền đạt 
một khái niệm bằng cách bảo rằng nó giống với một cái gì khác, là 
chúng ta đang dùng biểu tượng, Trong thực tế hai điều có thể chỉ giống 
nhau chút ít, thế nhưng nếu chúng ta đã quen thuộc với một điều thì 
chúng ta sẽ dễ hiểu điều kia. Ấn dụ là những biểu tượng và vì thế chúng 
có thể tạo thành cường độ của cảm xúc nhanh và đầy đủ hơn nhiều so 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 10: Sức Mạnh Của Những Ẩn Dụ Trong... Trans 109 


với những từ chúng ta quen dùng. Ẩn dụ có thể biến đổi chúng ta ngay 
tức khắc. 


Là người, chúng ta thường xuyên suy nghĩ và nói bằng ẩn dụ. Khi 
chúng ta nói, "tôi mở cờ trong bụng”, người ta hiểu ngay chúng ta đang 
có điều gì rất phấn khởi. "Tôi đi guốc trong bụng anh", "túm thằng có 
tóc chứ không bắt anh trọc đầu", "thả cọp về rừng”, "con chim xổ 
lồng”,v.v...là một ít trong vô số những ẩn dụ chúng ta gặp hàng ngày và 
nghe đến là chúng ta hiểu ngay ngụ ý phong phú và trực tiếp của nó. 


Ấn dụ có thể tạo sức mạnh để chúng ta mở rộng và làm giàu kinh 
nghiệm của mình. Nhưng nếu chúng ta không ý tứ, khi chấp nhận một 
ấn dụ, có thể chúng ta cũng sẽ mắc phải những niềm tin tưởng hạn hẹp 
đi theo ẩn dụ đó. Suốt nhiều năm các nhà vật lý học đã sử dụng ẩn dụ 
về hệ mặt trời để mô tả tương quan của các điện tử với các proton và 
neutron trong nhân của một nguyên tử. Ấn dụ này có lợi điểm gì? Nó 
trực tiếp giúp sinh viên hiểu mối tương quan giữa nguyên tử và một 
điều mà họ đã hiểu trước rồi. Các sinh viên có thể ngay lập tức hình 
dung nhân của nguyên tử như là mặt trời và các điện tử như là các hành 
tỉnh xoay quanh nó. Vấn đề ở đây là khi sử dụng ẩn dụ này, các nhà vật 
lý đã vô tình chấp nhận giả định là các điện tử luôn luôn ở trên những 
qui đạo cách đều nhân, giống như các hành tinh luôn luôn ở trên các quĩ 
đạo cách đều mặt trời. Nhưng đây là một giả định không chính xác và 
hạn chế. Thực ra, quan niệm này đã làm tê liệt các nhà vật lý suốt nhiều 
năm vì nó không giúp giải quyết được nhiều vấn đề liên quan tới 
nguyên tử, vì họ đã chấp nhận một loạt những giả định không chính xác 
do ẩn dụ này tạo ra. Ngày nay chúng ta biết rằng các điện tử không giữ 
một qưuĩ đạo cách đều nhân; qui đạo của chúng thay đổi về khoảng cách 
với nhân. Sự hiểu biết mới này chỉ được chấp nhận sau khi người ta loại 
bỏ ẩn dụ về hệ mặt trời. Kết quả là chúng ta có một bước đột phá trong 
việc hiểu biết về năng lượng nguyên tử. 


Cuộc đời là một trò chơi 


Người ta ai nấy có những ẩn dụ khác nhau. Chẳng hạn, khi đọc lại 
những bài phỏng vấn Donald Trump, tôi nhận ra ông thường gọi cuộc 
đời là một "thử thách". Hoặc là thắng hay thua, không có lưng chừng. Vì 
ông hiểu cuộc đời như thế, bạn có thể tưởng tượng đời sống của ông 
căng thẳng như thế nào không? Nếu cuộc đời là một thử thách, có thể 
nó sẽ khắc nghiệt; có thể bạn nên đề phòng; có thể bạn phải tráo trở. Với 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 10: Sức Mạnh Của Những Ẩn Dụ Trong... Trans 110 


một số người, đời là một cuộc thi đấu. Nó có thể rất hấp dẫn, nhưng 
cũng có thể có những người khác bạn phải đánh bại và trong thi đấu thì 
chỉ có một người chiến thằng. 


Với một số người, đời là một trò chơi. Bạn hình dung ra nó với những 
màu sắc gì? Đời có thể là sự vui chơi - ý tưởng hay đấy! Đời có thể là 
một cuộc cạnh tranh. Nó có thể là cơ hội để bạn chơi và hưởng thụ 
nhiều hơn. Một số người nói, "nếu đời là một trò chơi, thì sẽ có người 
thua". Người khác hỏi, "Có cần phải có nhiều tài không?” Tất cả còn tùy 
thuộc vào những niềm tin mà bạn gán cho từ "trò chơi". Nhưng với ẩn 
dụ này, bạn có một số những yếu tố ảnh hưởng tới lối suy nghĩ và cảm 
nhận của bạn. 


Ấn dụ cuộc đời đối với mẹ Teresa là sự linh thiêng. Nếu bạn bạn coi 
cuộc đời là linh thiêng, bạn sẽ kính trọng cuộc đời nhiều hơn - hoặc bạn 
sẽ nghĩ mình không được phép có nhiều sự vui chơi. Nếu bạn coi đời là 
một quà tặng thì sao? Lập tức bạn sẽ cảm nghiệm sự ngạc nhiên, sự vui 
thích, sự đặc biệt. 


Trong những ẩn dụ kể trên, ẩn dụ nào thích hợp cho cuộc đời? Chắc hắn 
tất cả những ẩn dụ ấy đều ích lợi vào những thời điểm khác nhau của 
cuộc đời, vì nó giúp bạn hiểu rõ những khía cạnh khác nhau của cuộc 
đời để có những thay đổi. Nhưng hãy nhớ, mọi ẩn dụ đều có những lợi 
ích trong một số hoàn cảnh và những giới hạn trong một số hoàn cảnh 
khác. 


Một ẩn dụ có thể cứu sống bạn 


Martin và Janet Sheen là hai người bạn đặc biệt của vợ chồng tôi. Họ đã 
cưới nhau được gần 30 năm và điều tôi cảm phục nhất nơi họ là tình 
đùm bọc lẫn nhau, lo lắng cho gia đình và quan tâm tới những người 
túng thiếu. Ai cũng biết là vợ chồng Sheen rất rộng rãi, nhưng người ta 
không thể tưởng tượng được Martin và vợ ông mỗi ngày cho đi nhiều 
đến như thế nào. Ấn dụ của họ về nhân loại là "tứ hải giai huynh đệ" và 
vì thế họ quan tâm và cảm thông với hết mọi người, ngay cả những 
người hoàn toàn xa lạ. 

Tôi nhớ lại câu chuyện cảm động mà Martin đã kể, cho thấy cuộc đời 
ông đã thay đổi từ nhiều năm trước trong khi ông đang làm bộ phim 
Apocalypse Now. Trước thời gian đó, ông coi cuộc đời là một cái gì 
đáng sợ. Bây giờ ông coi nó là một thách đố đầy bí ẩn. Ẩn dụ mới của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 10: Sức Mạnh Của Những Ẩn Dụ Trong... Trans 111 


ông là: cuộc đời là một mầu nhiệm. Ong yêu mầu nhiệm được làm 
người, sự kỳ diệu và khả năng rộng mở cho kính nghiệm của ông từng 
ngày. 


Điều gì đã làm thay đổi ấn dụ của Martin? Sự đau đớn tột độ. Bộ phim 
Apocalypse được thực hiện sâu trong một khu rừng già ở Philippin. 
Thời biểu làm việc bình thường của họ là từ thứ hai tới thứ sáu mỗi tuần 
và thường thường mỗi chiều thứ sáu Martin và Janet đều lái xe khoảng 
2 tiếng rưỡi đồng hồ về nghĩ cuối tuần ở Manila. Nhưng một địp cuối 
tuần, Martin phải ở lại thêm ngày thứ bảy để quay phim. Janet thì đã 
tình nguyện về thành phố trước để mua cặp kiếng cho một người trong 
đoàn quá nghèo không đủ tiền để mua. Đến hôm ấy, Martin chỉ còn lại 
một mình, nằm trằn trọc không ngủ được, mồ hôi ướt đẫm cả người và 
ông cảm thấy đau khắp cả người. Đến sáng, ông bắt đầu bị một cơn đau 
tim nặng. Một phần thân thể không cử động gì được. Ông té nhoài 
xuống đất và ông phải dùng hết ý chí của mình để bò ra cửa lêu kêu 
người tới cứu. Nằm xoài dưới đất, ông, cảm thấy mình sắp chết. Bổng 
dưng, ô ông cảm thấy mọi sự yên tĩnh và êm đềm. ông thấy mình đang đi 
qua một cái hồ đầy nước ở trước mặt. Lúc ấy ông tự nghĩ ' 'Ồ, chết là như 
thế này đây" và cũng chính lúc đó ông nhận ra là mình không sợ chết, 
nhưng mà mình đã sợ sống! Ngay lúc đó, ông hiểu rằng đời là một 
thách đố thực sự. Lập tức ông quyết định phải sống. Ông thu gom hết 
sức lực còn lại của mình, với tay ra túm lấy vài ngọn cỏ. Hoàn toàn chú 
tâm, ông từ từ kéo ngọn cỏ lên mũi. Hầu như ông không, cảm thấy gì cả. 
Đến lúc ô ông ngửi thấy mùi cỏ, cảm giác đau trở lại với ông và ông biết 
mình còn sống. Ông tiếp tục phấn đấu. 


Khi những người trong đoàn làm phim tìm ra ông, họ nghĩ ông chắc 
chắn sẽ chết. Nét mặt và những câu trao đổi của họ cho Martin thấy 
rằng ông khó sống. Sức lực ông bắt đầu suy sụp. Thấy rằng không còn 
thời giờ nữa, phi công trưởng đoàn Apocalypse liều mạng: lái chiếc trực 
thăng bay sấp đến bệnh viện trong, thành phố. Tới nơi, ông được đặt 
năm trên cáng và đây vào phòng cấp cứu, với rất ít hy vọng sống sót. 
Càng lúc Martin càng trở nên yếu dần. Thế rồi Janet đến. chị chỉ nghe 
biết là chồng chị bị cơn đau tim. Nhưng các bác sĩ báo cho chị biết tình 
trạng của chồng chị rất nguy kịch. Chị không chịu chấp nhận - chị biết 
rằng Martin cần sức mạnh; chị cũng biết chị phải phá vỡ nỗi sợ của anh 
cũng như của chị. chị hành động tức khắc và thể hiện bằng một câu nói. 
Khi Martin mở mắt, chị mỉm cười thật tươi và nói, ", chỉ là một cuốn 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 10: Sức Mạnh Của Những Ẩn Dụ Trong... Trans 112 


phim thôi, anh à. Chỉ là một cuốn phim thôi!" Martin kể lại rằng lúc ấy 
anh ta biết mình sắp sửa làm cuốn phim đó và bắt đầu khỏi bệnh. Một 
ẩn dụ tuyệt vời! Ngay tức khắc, ông thấy vấn đề không đến nỗi trầm 
trọng - chỉ là một trong biết bao vấn đề ông có khả năng đối phó. "Một 
cuốn phim thì không đáng để cho mình bị cơn đau tim hạ gục" đó là 
thông điệp của ẩn dụ và theo tôi hiểu, nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn 
nhiều. Dầu sao, sự đau đớn bạn trãi qua trong lúc làm một cuốn phim 
không kéo dài mãi. Nó không có thực và tới một lúc nào đó, nhà đạo 
diễn sẽ ra lệnh, "Cắt!" Janet đã thông minh sử dụng ẩn dụ này để cắt đứt 
kiểu suy nghĩ cũ của Martin và đã giúp ông lấy lại được ngưồn sức lực 
của mình. Cho tới nay, ông luôn tin rằng ẩn dụ ấy đã cứu sống ông. 


Một người bạn của tôi không có con cái, nên thường gọi những đứa trẻ 
là "qui con". Và vì anh ta có quan niệm như thế về bọn trẻ, bạn dễ hiểu 
phản ứng của chúng đối với anh ta. Thế nhưng, mới đây, chúng tôi ép 
anh ta làm Ông già Noel ở một của hàng bách hóa và anh phải để cho 
hàng trăm "quỉ con" đến ngồi vào lòng anh ta. Thế mà, chính cái kinh 
nghiệm đó đã thay đối hoàn toàn cái nhìn của anh ta về trẻ con và thay 
đổi ấn dụ của anh ta mãi mãi. Giờ đây anh gọi chúng tà "chó con" và rất 
thích vui đùa với chúng. Khi bạn bảo những đứa trẻ của bạn là "đồ 
hỗn", chắc chắn bạn không muốn chăm lo cho chúng nhiều đâu. Bạn 
hãy cố gắng có những ẩn dụ thích hợp để nâng đỡ bạn trong việc chăm 
sóc con cái - chúng nghe và học ở nơi bạn đấy! 


Các ẩn dụ có thể thay đổi ý nghĩa bạn gán cho bất cứ điều gì, thay đổi 
quan niệm của bạn về cái sướng và cái khổ, và biến đổi cuộc đời bạn 
hiệu quả như nó biến đổi ngôn ngữ của bạn. Bạn hãy chọn lựa chúng 
cho kỹ, thông minh, để chúng đào sâu và làm giàu kinh nghiệm sống 
của bạn và của những người mà bạn thương mến. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 11 


MƯỜI CẢM XÚC TẠO SỨC MẠNH 


“Thiếu cảm xúc thì không thể biến đối bóng tối thành ánh sáns 0à bất động 
thành chuyến động” -CARL JUNG 


Tôi muốn giới thiệu với bạn một anh chàng tên Walt. Anh là một con 
người tử tế, chừng mực, luôn cố gắng làm những øì hợp lý. Anh sống 
một đời sống nghiêm túc; khoa học: mọi thứ đều có chổ của nó và theo 
trật tự của nó. Ngày nào anh cũng thức dậy đúng 6 giờ 30, tắm rửa và 
cạo râu, uống cà phê, ăn sáng, rồi ra khỏi cửa lúc 7 giờ 10 để đi một 
quãng đường 45 phút tới chổ làm việc. Anh đến văn phòng lúc 8 giờ rồi 
ngồi làm cùng một công việc mà anh làm từ suốt hai chục năm nay. 


5 giờ chiều anh về nhà, rót một ly rượu rồi bật TV. Một giờ sau vợ anh 
về và họ ăn những thức ăn còn thừa của bữa trước hay bỏ mấy cái bánh 
Pizza vào trong lò để ăn tối. Sau bữa ăn, anh ngồi xem tin tức trong khi 
vợ anh tắm rửa cho đứa con và cho nó đi ngủ. Muộn lắm là 9 giờ 30 là 
anh đã lên giường rồi. Những ngày cuối tuần anh trông nom vườn tược, 
sửa xe và ngủ. Walt và người vợ mới của anh cưới nhau đã được 3 năm 
và tuy cuộc hôn nhân của họ không thể gọi là "say đắm", nhưng cũng 
thoải mái - tuy rằng dạo gần đây cũng có dấu hiệu lại rơi vào vết lăn của 
cuộc hôn nhân thứ nhất của anh. 


Bạn có quen biết người nào giống như Walt không? Có thể là một người 
mà bạn quen rất thân - một người không hề rơi vào tận cùng của đau 
khổ hay thất vọng nhưng cũng không hề cảm nghiệm một mối đam mê 
hay niềm vui nào cả. 


Có quá nhiều người đau khổ vì ảo tưởng rằng họ hoàn toàn không kiểm 
soát được những cảm xúc của mình, chúng bất ngờ xảy đến như để 
phản ứng lại những sự kiện trong cuộc đời chúng ta. Nhiều khi chúng ta 
sợ những cảm xúc như thể những con siêu vi tuy trong lúc này chưa có 
ảnh hưởng gì trên chúng ta nhưng sẽ tấn công chúng ta khi cơ thể 
chúng ta yếu nhất. Đôi khi chúng ta coi cảm xúc của mình như những 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 114 


người em họ thấp vế so với trí khôn của chúng ta và không coi chúng có 
giá trị gì. Hoặc chúng ta coi cảm xúc là phản ứng nảy sinh nơi chúng ta 
khi có ai làm gì hay nói gì với chúng ta. Có điểm gì chung trong tất cả 
những tin tưởng này của chúng ta? Đó là quan niệm sai lạc rằng chúng 
ta không kiểm soát được những cảm xúc của mình mà chúng ta coi là 
nhựng điều bí nhiệm. 


Tôi nghĩ có 4 thái độ cơ bản khác nhau của người ta đối với cảm xúc. 
bạn đã có thái độ nào? 


1. Trốn tránh 


Tất cả chúng ta đều muốn trốn tránh những cảm xúc đau đớn. Hậu quả 
là nhiều người cố tránh bất kỳ hoàn cảnh nào có thể dẫn đến những cảm 
xúc mà họ sợ - tệ hơn nữa, nhiều người không muốn có bất kỳ cảm xúc 
nào! Ví dụ, nếu họ sợ bị từ chối, họ cố tránh mọi hoàn cảnh có thể dẫn 
tới chỗ bị từ chối. Họ tránh mọi quan hệ tiếp xúc. Họ không xin những 
việc làm có nhiều thách đố. Đối phó với cảm xúc theo kiểu này là một 
cạm bấy, vì tuy việc trốn tránh những hoàn cảnh tiêu cực có thể bảo vệ 
bạn trước mắt, nhưng nó ngăn bạn không cảm nhận được tình yêu, sự 
thân mật và sự quan hệ mà bạn khao khát nhất. Rốt cuộc bạn cũng 
không thể nào tránh cảm xúc. Phương pháp tốt hơn cả đối với bạn là cố 
găng tìm ra những ý nghĩa kín ẩn nhưng tích cực trong những gì mà 
trước kia bạn tưởng là những cảm xúc tiêu cực. 


2. Phủ nhận 


Một cách thứ hai để đối phó với cảm xúc là chiến lược phủ nhận. Người 
ta thường cố gắng gạt đi những cảm xúc bằng cách nói, "Hoàn cảnh 
mình không đến nỗi tệ như thế". Trong khi ấy, tận trong đáy lòng họ 
vẫn nung nấu ý tưởng là sự việc quá ghê sợ, là người khác lợi đụng họ, 
hay họ làm mọi cái đều đúng mà sao sự việc cứ luôn luôn đi ngược lại ý 
muốn của họ. Có một cảm xúc mà phớt lờ đi như thể không có nó thì chỉ 
tạo thêm đau khổ mà thôi. Tìm cách phủ nhận cảm xúc của bạn thì 
không phải là giải pháp. Chương này sẽ giúp bạn cách tìm hiểu cảm xúc 
và sử dụng nó. 


3. Ganh đua 
Nhiều người bỏ cuộc đấu tranh với những cảm xúc đau đớn và quyết 


định hoàn toàn chịu vậy. Thay vì học được bài học mà cảm xúc đang có 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 115 


ý cống hiến cho họ, họ lại làm cho cảm xúc ấy mạnh hơn lên và làm cho 
nó tôi tệ hơn. Nó trở thành "huy hiệu của lòng can đảm" và họ lấy đó để 
ganh đua với người khác: "Anh nghĩ hoàn cảnh của anh như thế là tệ 
lắm sao? Xem này, tôi còn gặp hoàn cảnh khốn đốn hơn nhiều!" Và họ 
hãnh diện vì mình gặp khó khăn hơn biết bao người khác. Đây chắc 
chắn là thái độ nguy hiểm nhất và bạn phải tránh nó với bất cứ giá nào. 
Nó có thể trở thành thái độ tự mãn cố hữu của bạn. Tốt nhất là bạn nên 
tìm hiểu những ý nghĩa tích cực mà cảm xúc muốn mang đến cho bạn. 


4. Học hỏi và sử dụng cảm xúc 


Nếu bạn muốn đời sống của bạn hoạt động thực sự, bạn phải làm sao 
cho các cảm xúc của bạn hoạt động cho bạn. Bạn không thể trốn tránh 
nó; không thể gạt bỏ nó; không thể coi thường nó hay ảo tưởng về ý 
nghĩa của nó. Bạn cũng không thể cứ để mặc nó chi phối đời sống bạn. 
Các cảm xúc, dù là những cảm xúc nhất thời xem ra là đau đớn. Cũng 
thực sự là chiếc la bàn nội tâm để hướng dẫn các hành động của bạn tới 
mục tiêu. Nếu không biết cách sử dụng la bàn này, bạn sẽ suốt đời nằm 
trong cơn lốc nội tâm xoay vần bạn. 


Sáu bước dân tới làm chủ cảm xúc 


Mỗi khi có một cảm xúc đau đớn, chúng ta có thể theo sáu bước sau đây 
để phá vỡ kiểu mẫu tiêu cực, tìm ra những lợi ích của cảm xúc đó và 
giúp chúng ta học được bài học để loại bỏ được sự đau đớn nhanh 
chóng. Chúng ta tóm tắc sáu bước đó như sau: 


Bước 1: XÁC ĐỊNH RÕ BẠN ĐANG THỰC SỰ CẢM THẤY GÌ 


Người ta thường cảm thấy quá nặng nề đến độ họ không biết mình 
đang cảm thấy gì. Họ chỉ biết mình đang bị tấn công bởi những cảm xúc 
và cảm giác tiêu cực. 


Thay vì cảm thấy nặng nề, bạn hãy dừng lại giây lát và tự hỏi mình, 
"T[hực sự mình đang cảm thấy gì ngay trong lúc này?” Nếu bạn nghĩ 
ngay lập tức, "Mình đang cảm thấy tức giận”, bạn hãy tiếp tục hỏi mình, 
"Mình đang tức giận thực sự chứ? Hay là có chuyện gì khác? Có thể 
điều mình đang thực sự cảm thấy là bị tổn thương. Hay mình cảm thấy 
mình đã để mất một cái gì". Bạn nên hiểu rằng cảm giác bị tổn thương 
hay mất mát thì không mãnh liệt bằng cảm giác tức giận. Ngay khi bạn 
dừng lại trong giây lát để xác định cảm xúc thực sự của mình và bắt đầu 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 116 


chất vấn cảm xúc ấy, bạn có thể làm dịu cường độ cảm xúc và nhờ đó 
đối phó với hoàn cảnh nhanh hơn và dễ dàng hơn. 


Bước hai: NHÌN NHẬN VÀ COI TRỌNG CẢM XÚC CỦA BẠN, BIẾT 
RẰNG CHÚNG CÓ ÍCH CHO BẠN 


Bạn không bao giờ muốn coi những cảm xúc của mình là xấu. Chỉ cân 
nghĩ rằng cảm xúc mình đang có là "xấu" cũng đủ để phá hoại mọi sự 
đối thoại chân thực với bản thân cũng như với người khác. Hãy nhìn 
nhận và coi trọng cảm xúc của bạn. Nếu bạn muốn tin tưởng các cảm 
xúc của mình và biết rằng mặc dù trong lúc này bạn không hiểu nó, thì 
mỗi kinh nghiệm của bạn sẽ đều giúp bạn làm một sự thay đổi tích cực 
và bạn sẽ lập tức cắt đứt cuộc chiến đang dày vò nội tâm bạn. Thay vào 
đó, bạn sẽ cảm thấy mình đang tiến tới những giải pháp đơn sơ. Bạn 
hãy luyện tập thái độ coi trọng mọi cảm xúc và cũng giống như một đứa 
trẻ cần sự quan tâm, bạn sẽ thấy các cảm xúc của mình "lằng dịu" hầu 
như ngay tức khắc. 


Bước 3: TÌM HIỂU THÔNG ĐIỆP MÀ CẢM XÚC NÀY MUỐN GỞI 
ĐẾN CHO BẠN 


Bạn còn nhớ sức mạnh thay đổi trạng thái cảm xúc chứ? Nếu bạn đặt 
mình vào trạng thái có cảm giác tò mò thực sự muốn học hỏi điều gì, thì 
đây là một phương pháp trực tiếp để cắt đứt khuôn mẫu cũ của mọi 
cảm xúc và giúp bạn học hỏi được nhiều về bản thân mình. Tính tò mò 
tìm hiểu sẽ giúp bạn làm chủ cảm xúc, giải quyết khó khăn và ngăn 
ngừa một vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai. 

3. 
Đây là bốn câu hỏi để giúp bạn đi vào cảm giác tò mò muốn biết về cảm 
xúc của mình: 
* Tôi thực sự muốn cảm thấy gì? 
* Tôi phải tin tưởng những gì để cảm thấy theo cách mà tôi đang cảm 
thấy? 
* Tôi muốn làm gì để có một giải pháp và xử lý tình huống ngay lúc 
này? 
* Tôi học được gì ở điều này? 


Khi bạn tò mò tìm hiểu về cảm xúc của mình, bạn sẽ học được những sự 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 117 


phân biệt quan trọng về chúng. Không chỉ cho hôm nay, mà cả cho 
tương lai nữa. 


Bước 4: HÃY TỰ TIN 


Hãy tin tưởng rằng bạn có thể đối phó với cảm xúc này ngay. Phương 
pháp nhanh nhất, đơn giản nhất và mạnh nhất để đối phó với mọi cảm 
xúc là nhớ lại có lần trước kia ta đã từng có một cảm xúc tương tự và 
biết rằng ta đã xử lý thành công cảm xúc ấy. Vì bạn đã xử lý nó trước 
kia, nay bạn chắc chắn có thể xử lý nó lại một lần nữa. 


Ví dụ, nếu bạn đang cảm thấy chán chường và trước đây bạn đã đối phó 
được cảm xúc này, thì bạn hãy hỏi mình, "Tôi đã làm gì khi đó?” Bạn đã 
có một hành động mới như đi bộ hay gọi mấy cú điện thoại? Nếu bạn 
nhớ đã làm gì trước kia, bạn hãy làm giống như thế bây giò và bạn sẽ có 
những kết quả tương tự. 


Bước 5: HÃY TIN CHẮC BẠN CÓ THỂ XỬ LÝ CẢM XÚC ẤY KHÔNG 
CHỈ HỒÔM NAY, MÀ CẢ TRONG TƯƠNG LAI NỮA 


Bạn muốn cảm thấy chắc chắn rằng mình có thể xử lý cảm xúc này một 
cách dễ dàng trong tương lai bằng cách có một kế hoạch lớn để làm 
chuyện này. Một cách làm đơn giản là nhớ lại những phương pháp bạn 
đã sử dụng trong quá khứ và tập làm đi làm lại cho những tình huống 
có thể xảy đến trong tương lai. Việc lặp đi lặp lại này sẽ tạo ra nơi bạn 
một niềm tin chắc rằng mình có khả năng xử lý dễ dàng những thách đố 
như thế trong tương lai. 


Bước 6: HÃY PHẤN KHỞI VÀ HÀNH ĐỘNG 


Bước cuối cùng là hiển nhiên: Phấn khởi lên và hành động! Hãy phãn 
khởi vì bạn có thể xữ lý dễ dàng cảm xúc này và có ngay một hành động 
để chứng tỏ bạn đã xử lý được nó. Đừng để mình bị mắc kẹt trong 
những cảm xúc tiêu cực mà bạn gặp. 


Hãy thể hiện khả năng của mình bằng cách tập luyện lại trong tâm trí để 
tạo những thay đổi trong ý tưởng hay hành động của bạn. Hãy nhớ 
rằng những gì bạn làm được hôm nay sẽ thay đổi cách cảm nghĩ của bạn 
không chỉ hôm nay mà cả trong tương lai nữa. 


Bạn hãy nhớ rằng thời điểm tốt nhất để xử lý một cảm xúc là ngay khi 
bạn bắt đầu cảm thấy nó. Khi nó đã phát triển rồi thì khó cắt đứt hơn 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 118 
nhiều. Triết lý của tôi là, "Giết chết con quái vật ngay từ trong trứng 
nước”. 

Mười dấu hiệu hành động 

Chỉ cần dùng sáu bước kể trên, bạn đã có thể xử lý hầu hết các cảm xúc. 
Nhưng bạn cũng không cần dùng đến sáu bước ấy, nếu bạn thấu triệt 
được những thông điệp mà môi cảm xúc quan trọng muốn chuyển đến 
cho bạn. Đó là những hiệu lệnh hành động, là mười cảm xúc sơ đăng 
mà người ta thường cố tránh nhưng bạn có thể dùng để làm động lực 
cho bạn hành động. Mười cảm xúc ấy là: 


1. KHÓ CHỊU 


Những cảm xúc khó chịu không có cường độ mãnh liệt, nhưng chúng 
gây phiền toái cho chúng ta và tạo cảm giác bị quấy rầy triền miên là sự 
việc không ổn. 


Ý Nghĩa: 


Buồn chán, sốt ruột, khó ở, chán chường, hay bối rối là ý nghĩa báo cho 
bạn biết có gì không ổn đối với bạn 


Giải pháp: Xử lý những cảm xúc này thì đơn giản: 


1. Dùng những kỹ năng bạn đã học trong sách này để thay đổi trạng 
thái của bạn. 


2. Xác định rõ bạn muốn gì. 


3. Lựa chọn hành động thích hợp. Thử một phương thức hơi khác để 
xem bạn có thay đổi ngay được cách thức bạn đang cảm thấy về tình 
huống hay không. 


2. SƠ HÃI 


Các cảm giác sợ hãi gôm những mức độ khác nhau từ quan tâm tới áy 
náy sang tới lo lắng, xao xuyến, sợ sệt và khiếp sợ. 

Y nghĩa: 

Sợ hãi chỉ là dấu hiệu báo trước có điều gì sắp xảy đến mà ta phải chuẩn 


bị để đối phó. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 119 
Giải Pháp: 


Xét lại xem bạn đang sợ hãi về điều gì và dự kiến điều bạn phải làm để 
chuẩn bị tinh thần. Hãy tưởng tượng xem bạn phải có hành động gì để 
xử lý tình huống một cách tốt nhất. Đây là lúc bạn phải sử dụng phương 
thuốc hóa giải sợ hãi: Bạn phải quyết định có niềm tin, biết rằng mình 
đã làm đầy đủ mọi sự để chuẩn bị cho bất kỳ điều gì xảy đến. 


3. TỔN THƯƠNG 


Cảm giác bị tốn thương là một cảm xúc có lẽ nặng nề nhất trong quan hệ 
con người, cả về phương diện cá nhân cũng như nghề nghiệp. Cảm giác 
bị tốn thương thường phát sinh do cảm giác bị mất mát. Khi người ta bị 
tốn thương, người ta thường quay sang chỉ trích người khác. 


Ý Nghĩa: 

Dấu hiệu của sự bị tổn thương là chúng ta có một mong đợi nào mà 
không được đáp ứng. Nhiều khi chúng ta trông chờ ai đó giữ lời hứa mà 
rồi họ không giữ. Lúc đó chúng ta có cảm giác bị mất sự tin tưởng hay 
tình thân mật với người đó. 

Giải Pháp: 

1. Hãy nhận ra rằng có thể đây chỉ là một sự mất mát tưởng tưởng chứ 
không có thực. 

2. Hãy tự hỏi mình, "Có mất mát thực sự nào không? Hay là mình đang 
đánh giá tình huống này quá sớm, hay quá vội vã”. 

3. Nhẹ nhàng và cởi mở trao đổi vấn đề với người có liên quan tới việc 
tạo ra cảm xúc bị tổn thương của bạn. 

4. TỨC GIẬN 

Có thể gồm nhiều mức độ từ hơi bực tức tới giận dữ, thù hẳn, hay phẫn 
nộ. 

Ý Nghĩa: 

Dấu hiệu của tức giận là ai đó hoặc chính bạn đã vi phạm một nguyên 
tắc hay một tiêu chuẩn mà bạn coi là quan trọng. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 120 
Giải Pháp: 


1. Nhận ra là bạn đã hiểu sai tình huống và sự tức giận của bạn có thể là 
bạn cắt nghĩa sai thái độ của người khác. 


2. Nhận ra rằng cho dù người khác có vi phạm một nguyên tắc của bạn, 
thì nguyên tắc ấy không nhất thiết là nguyên tắc "đúng", cho dù bạn 
nghĩ đó là đúng. 


3. Tự hỏi mình một câu hỏi tích cực hơn, "Xét về lâu dài, có thực sự 
người ấy quan tâm đến bạn không?" Hãy cắt đứt cơn tức giận bằng cách 
tự hỏi mình, "Tôi có thể học được bài học gì? Tôi có cách nào thông 
truyền cho người kia tầm quan trọng của nguyên tắc mà tôi chọn cho 
mình không?" 


5. KHÔNG HÀI LÒNG 

Tâm trạng không hài lòng có thể có nhiều nguyên nhân. Mỗi khi chúng 
ta gặp trở ngại trên đường đời, khi chúng ta đã cố gắng hết sức mà 
không có kết quả gì, chúng ta dễ cảm thấy không hài lòng. 

Ý nghĩa: 


Dấu hiệu của tâm trạng không hài lòng là sự kích động. Nó có nghĩa là 
trí óc bạn tin là bạn có thể làm tốt hơn là tình trạng hiện tại của bạn. 
Không hài lòng thì rất khác với thất vọng. Thất vọng là bạn có những 
mong ước trong cuộc đời mà bạn không bao giờ đạt được. Còn không 
hài lòng lại là một dấu hiệu rất tích cực. Nó có nghĩa là giải pháp cho 
vấn đề của bạn đang ở trong tâm tay bạn, nhưng điều bạn đang làm thì 
không có tác dụng, vì thế bạn cần thay đổi phương pháp. 


Giải Pháp: 


1. Nhận ra sự không hài lòng là người bạn của bạn và động não để tìm 
ra cách đạt kết quả. 


2. Tìm ra động lực để đối phó với tình huống. Tìm một gương mẫu nào 
đó, một ai đã từng tìm ra giải pháp để đạt kết quả như bạn mong muốn. 


3. Phấn khởi vì những gì bạn có thể học được bởi nó sẽ có ích cho bạn cả 
trong tương lai. 


6.THẤT VỌNG 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 121 


Thất vọng có thể là một cảm xúc rất tai hại nếu ta không giải quyết nó 
thật nhanh. Thất vọng là cảm xúc tai hại vì nó làm bạn cảm thấy "buông 
xuôi" hay sẽ vĩnh viên mất một điều gì. 


Ý Nghĩa: 


Bạn đã có một niềm mong đợi nào - một mục đích bạn đang thực sự 
theo đuổi - thế mà mục đích ấy không thành sự, vì thế đây là lúc phải 
thay đổi niềm mong đợi của bạn cho phù hợp hơn với hoàn cảnh và có 
hành động để đạt ngay mục tiêu mới. 

Giải Pháp: 

1. Lập tức hình dung ra một điều gì bạn đang có thể học hỏi được từ 
tình huống này để làm bài học cho tương lai. 

2. Đề ra một mục tiêu mới, một điều gì có thể gây phẫn khởi hơn và là 
điều bạn có thể đạt được tiến bộ ngay. 

3. Xét xem có phải bạn đã phán đoán quá vội vàng không. Nhiều khi 
những chuyện bạn tưởng là thất bại chỉ là những thách đố nhất thời 
thôi. 

4. Nhận ra rằng tình huống có thể chức kết thúc. Vì thế bạn cần thêm 
kiên nhân. 

5. Liêu thuốc hóa giải hiệu quả nhất là xây dựng một thái độ mong chờ 
tích cực về một điều có thể xảy ra trong tương lai, bất luận những gì đã 
xảy ra trong quá khứ. 

7.TỘI LỖI 

Cảm giác tội lỗi, nuối tiếc và hối hận là những cảm giác người ta tìm 
mọi cách để tránh trong cuộc đời và đây là điều đáng quí. Chúng là 
những cảm xúc làm chúng ta đau đớn, nhưng chúng cũng có tác dụng 
tích cực. 

Ý Nghĩa: 

Cảm giác tội lỗi nói cho bạn biết bạn đã vi phạm một trong những qui 
luật cao nhất của mình và bạn phải ngay lập tức làm một điều gì để bảo 
đảm sẽ không tái phạm trong tương lai. Cảm giác tội lỗi là đòn bẩy cuối 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 122 


cùng để nhiều người thay đối thái độ. Tuy nhiên cũng có nhiều người 
phủ nhận cảm giác này hay tìm cách loại bỏ nó. Một thái cực khác là 
chịu đầu hàng và nuốt cảm giác này, nghĩa là chấp nhận sự đau đớn và 
cảm nghiệm tình trạng bất lực của mình. Đây là thái độ tiêu cực, không 
đáp ứng mục đích của cảm giác tội lôi. 

Ngược lại, nó có thể là động lực đưa chúng ta tới thay đổi. 

Giải Pháp: 

1. Nhìn nhận là bạn đã thực sự vi phạm một qui luật quan trọng bạn đặt 
ra cho đời sống mình. 

2. Quyết tâm tuyệt đối sẽ không để thái độ này xảy ra trong tương lai. 

8. BẤT CẬP 


Cảm giác mình không làm được điều mà lẽ ra mình phải làm được. vấn 
đề ở đây là nhiều khi chúng ta đánh giá không đúng mức điều mình có 
thể làm hay không. 

Ý nghĩa: 

Ý nghĩa ở đây là hiện tại bạn không đủ mức năng lực thiết để thực hiện 
nhiệm vụ hiện có. Nó bảo bạn răng bạn cần tìm thêm thông tin, hiểu 
biết, chiến lược, dụng cụ, hay lòng tự tin. 


Giải Pháp: 


1. Hãy tự hỏi mình: "Đây có là cảm giác đúng tôi cảm thấy trong tình 
huống này không? thực sự tôi bất cập, hay tôi phải thay đổi cách nhìn 
sự việc của mình?” 


2. Mỗi khi cảm thấy bất cập, hãy tìm những mối khích lệ để cải thiện 
tình hình. 


3. Tìm lấy một mẫu gương - một ai đó có hiệu quả trong lãnh vực mà 
bạn cảm thấy bất cập và xin người ấy dân dắt bạn. 


9. BẤT LỰC 


Tâm trạng u sầu, chán nản và bất cập chỉ là những biểu hiện của cảm 
giác bất lực. Người rơi vào tình trạng này cảm thấy bị nhận chìm và 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 123 
thường bắt đầu cảm thấy không øì có thể thay đổi tình hình, vấn đề quá 
lớn, vĩnh viên, toàn diện và chỉ riêng mình rơi vào tình trạng này. 

Ý nghĩa: 

Ý nghĩa của tâm trạng bất lực là bạn cần đánh giá lại điều gì là quan 
trọng nhất đối với bạn trong tình huống này. Lý do là bạn đang cố tìm 


cách đối phó với quá nhiều chuyện cùng một lúc, bạn muốn thay đổi 
mọi sự ngay tức thì. 


Giải Pháp: 
1. Trong tất cả những chuyện bạn đang đối phó trong đời, bạn hãy chọn 
lấy một chuyện tuyệt đối và quan trọng nhất để bạn tập trung vào. 


2. Viết ra tất cả nhựng gì bạn thấy là quan trọng nhất để thực hiện và 
xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. 


3. Xử lý trước tiên việc quan trọng nhất trong danh sách và tiếp tục có 
hành động cho tới khi bạn thành thào. 


10.CÔ ĐƠN 


Tất cả những gì làm chúng ta cảm thấy cô độc, cô lập hay bị tách rời 
khỏi người khác đều nằm trong tâm trạng này. Bạn có khi nào cảm thấy 
thực sự cô đơn chưa? Tôi nghĩ không một con người nào mà không có 
lúc rơi vào tâm trạng này. 


Ý Nghĩa: 


Ý nghĩa của tâm trạng cô đơn là bạn cần một mối tương quan với người 
khác. Tương quan như thế nào? Nhiều khi người ta tưởng là phải có 
việc ái ân, hay tình thân mật. Nhưng rồi họ cũng cảm thấy vỡ mộng, vì 
cả khi có sự thân mật, họ vần cảm thấy cô đơn. 

Giải Pháp: 


1. Nhận ra rằng bạn có thể đến với người khác và thiết lập tương quan 
tức khắc và chấm dứt tình trạng cô đơn. Luôn luôn có những người 
quan tâm đến bạn ở khắp nơi. 


2. Xác định bạn cần thiết lập loại tương quan nào. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 124 


3. Bạn hãy nhắc nhở mình về một điều tuyệt vời của tâm trạng cô đơn là 
nó có ý muốn nói, "Tôi thực sự quan tâm đến người khác và tôi thích 
sống với người khác. Tôi cần tìm ra tôi cần có loại tương quan nào với 
người khác ngay lúc này, rồi có hành động ngay để biến nó thành hiện 
thực. 


4. Có ngay hành động để đến với người khác và thiết lập tương quan 
với họ. 


Mười cảm xúc tạo sức mạnh 
1.YÊU THƯƠNG 


Biểu hiện thường xuyên của tình yêu hình như có thể làm tan biến mọi 
tiêu cực mà tình yêu chạm tới. Nếu ai đó tức giận với bạn, bạn có thể 
tiếp tục yêu thương họ bằng việc chấp nhận một niềm tin sau đây: mọi 
sự giao tiếp đều là một lời đáp trả yêu thương hay một tiếng kêu cứu 
giúp. nếu ai đó đến với bạn trong tâm trạng bị tổn thương hay tức giận 
và bạn luôn luôn đón tiếp họ với tình yêu đầm ấm, rốt cuộc họ sẽ thay 
đổi tâm trạng và cơn tức giận hay tổn thương sẽ tan đi. 


"Chỉ cần bạn biết yêu cho đủ, 

bạn có thể là người mạnh nhất thế giới" 
-EMMET FOX 

2. LÒNG TRÂN TRỌNG VÀ BIẾT ƠN 


Tôi tin rằng các cảm xúc mạnh nhất là những cách diễn tả khác nhau về 
lòng yêu thương. Theo tôi, lòng trân trọng và biết ơn là hai cảm xúc 
thiêng liêng nhất, chúng diễn tả tích cực qua tư tưởng và hành động 
lòng trân trọng và yêu mến của tôi đối với những quà tặng mà cuộc đời, 
con người và kinh nghiệm trao tặng tôi. Sống trong tâm trạng cảm xúc 
này sẽ khích lệ đời sống bạn hơn bất cứ điều gì khác. 


3. SỰ TÒ MÒ 


Nếu bạn thực sự muốn tăng trưởng trong đời sống, bạn hãy tập tính tò 
mò như trẻ con. trẻ con biết ngạc nhiên - chính vì vậy mà chúng rất dễ 
thương. nếu bạn muốn chữa tâm trạng buồn chán, hãy biết tò mò. Nếu 
biết tò mò, không có gì là nhàm chán đối với bạn. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 125 


4. SỰ PHẤN KHỞI VÀ ĐAM MÊ 


Sự phấn khởi và đam mê có thể tăng hương vị cho bất cứ điều gì. Sự 
đam mê có thể chuyển mọi thách thức thành một cơ hội to lớn. Đam mê 
là một sức mạnh không thể cưỡng nổi để đưa đẩy đời sống chúng ta 
tiến lên với một tốc độ cao hơn bao giò hết. Ta có thể mượn lời của 
BenjJamin Disraeli, con người chỉ thực sự là vĩ đại khi hành động do 
niềm đam mê thúc đẩy. làm sao ta có được đam mê? Cũng giống như 
cách thúc chúng ta có được tình yêu, sự đầm ấm, lòng quí chuộng, biết 
ơn và sự tò mò - chúng ta quyết định cảm nghiệm nó! bạn hãy sử dụng 
thân thể bạn: nói nhanh hơn, tưởng tượng hình ảnh nhanh hơn, chuyển 
động thân thể bạn hướng bạn muốn đi tới. Đừng ngồi lỳ một chỗ mà 
suy nghĩ. Bạn không thể có đam mê nếu bạn tì càm lên bàn, hít thở từ từ 
và nói năng chậm chạp. 


5. SỰ QUYẾT TÂM 


Tất cả những cảm xúc trên là vô giá, nhưng còn một cảm xúc bạn phải 
có nếu bạn muốn tạo nên giá trị lâu dài trên thế giới này. Nó sẽ chỉ cho 
bạn cách xử lý các tình huống khó chịu và thách đố, các thất vọng và ảo 
tưởng. Quyết tâm có nghĩa là không để mình bị bế tắc nhưng làm cho 
mình được đánh động bởi sức mạnh chớp nhoáng của một quyết định 
dứt khoát. Hành động với quyết tâm có nghĩa là làm một quyết định 
thích hợp và đanh thép trong khi gạt ra ngoài mọi khả năng khác. 


6. SỰ LINH ĐỘNG 


Khả năng thay đổi phương pháp của bạn là một hạt giống quyết định 
bảo đảm thành công. Chọn sự linh động chính là chọn hạnh phúc. 
Trong cuộc đời, có những lúc mà sự việc không nằm trong khả năng 
kiểm soát của bạn, những lúc đó khả năng của bạn biết linh động trong 
nguyên tắc, trong ý nghĩa bạn gán cho sự vật và trong hành động của 
bạn, sẽ định đoạt việc thành công hay thất bại của bạn, ấy là chưa kể 
niềm vui và thoải mái bạn sẽ được hưởng. 


7. LÒNG TỰ TIN 


Lòng tự tin không lay chuyển là cảm giác chắc chắn mà chúng ta ai cũng 
muốn có. Cách duy nhất để cảm nghiệm lòng tự tin là qua niềm tin. Hãy 
tưởng tượng ra và cảm thấy chắc chắn về những cảm xúc bạn đang 
được hưởng bây giờ, thay vì để đợi chúng bất ngò xuất hiện một ngày 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 126 


nào đó trong tương lai. Khi bạn tự tin, bạn muốn thử nghiệm, muốn lao 
mình vào công việc. Một cách để phát triển niềm tin và lòng tự tin là tập 
sử dụng nó. Nếu tôi hỏi bạn có biết cài nút áo của mình không, tôi cam 
đoan bạn hoàn toàn tự tin mà trả lời rằng bạn biết. Tại sao? Vì bạn đã 
làm đều đó hàng ngàn lần rồi! Để dấn mình vào một công việc gì, bắt 
buộc bạn phải luyện tập lòng tự tin thay vì sự sợ hãi. Khả năng hành 
động dựa vào lòng tin chính là yếu tố thúc đẩy nhân loại tiến bộ. 


8. SỰ VUI TƯƠI 


Có một khác biệt lớn giữa việc cảm thấy hạnh phúc bên trong và bộc lộ 
sự vui tươi bên ngoài. Sự vui tươi kích thích lòng tự tin của bạn, làm đời 
sống vui hơn và cũng làm những người xung quanh bạn cảm thấy hạnh 
phúc. Sự vui tươi có sức mạnh loại bỏ những cảm giác sợ hãi, tổn 
thương, tức giận, không hài lòng, thất vọng, chán chường, tội lỗi và bất 
cập trong đời bạn. Bạn có sự vui tươi khi bạn nhận ra rằng dù điều gì 
xảy ra cho bạn, chỉ có vui tươi mới làm cho sự việc trở nên tốt hơn. 


9. SỨC KHOẺ 


Xử lý lãnh vực này là điều tối quan trọng. Nếu bạn không chăm sóc sức 
khoẻ thể lý của bạn, bạn rất khó cảm nghiệm những cảm xúc nói trên. 
Bạn hãy bảo đảm có sức khoẻ thể lý. Hãy nhớ rằng mọi cảm xúc đều 
đến với bạn qua thân thể bạn. Một trong các điều cơ bản để có sức khoẻ 
tốt là việc hít thở. Khi người ta căng thẳng, người ta ngưng thở, làm cạn 
sinh lực của mình. Học hít thở đúng cách là con đường quan trọng nhất 
để bạn có sức khoẻ tốt. Một yếu tố tối quan trọng khác nữa cho sức khoẻ 
thể xác là bảo đảm bạn có đồi dào năng lượng thần kinh. 


Làm thế nào để có năng lượng thần kinh? Bạn biết rằng mỗi ngày chúng 
ta tiêu hao năng lượng thần kinh qua các hành động và vì thế ta cần bù 
đắp lại bằng việc nghỉ ngơi. Bạn ngủ mỗi ngày bao nhiêu? Nếu bạn bỏ 
ra 8 đến 10 giờ trên giường mỗi ngày thì bạn ngủ quá nhiều đấy. Sáu tới 
bảy giờ ngủ môi ngày được coi là tốt nhất cho hầu hết chúng ta. Không 
như người ta vẫn tưởng, ngồi yên một chỗ không bảo toàn năng lượng 
đâu. Sự thật là khi bạn ngồi yên là lúc bạn cảm thấy mệt mỏi nhất. Hệ 
thần kinh của con người cần vận động để có năng lượng. 


10. SỰ CỐNG HIẾN 


Nhiều năm trước, tôi còn nhớ vào lúc tôi gặp bế tắc nhất trong đời, tôi 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh Trans 127 


đang lái xe dọc xa lộ ban đêm. Tôi luôn luôn tự hỏi, "mình phải làm gì 
để thay đổi đời mình?" Bất ngờ một trực giác đến với tôi, kèm theo một 
cảm xúc thật sâu sắc khiến tôi dừng xe lại bên đường và lập tức viết lên 
cuốn nhật ký của tôi câu: "Bí quyết của đời sống là cống hiến". 

Trên đời, tôi không thấy cảm xúc nào phong phú hơn là cảm giác bạn là 
một con người mà những gì bạn nói và làm không chỉ thêm vào cho 
riêng đời sống bạn, mà còn kích thích kinh nghiệm của những người 
bạn quan tâm và ngay cả người mà bạn không hề biết đến. Những câu 
chuyện làm tôi cảm động nhất là những câu chuyện về những người 
nghe theo tiếng gọi cao cả nhất của cảm xúc để quan tâm một cách vô 
điều kiện và hành động cho lợi ích của người khác. Khi tôi coi vở Les 
Miserables, tôi cảm kích sâu xa về nhân vật Jean Valjean, vì ông là một 
con người tốt lành muốn cống hiến thật nhiều cho người khác. Mỗi ngày 
chúng ta phải luyện tập ý thức cống hiến băng cách không chỉ để ý đến 
bản thân mình, mà còn phải để ý đến những người khác nữa. 

Cảm giác cho đi làm cho đời sống đáng sống. Hãy hình dung thế giới 
này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu mọi người chúng ta đều vun trồng ý 
thức cống hiến cho người khác. 

MƯỜI DẤU HIỆU HÀNH ĐỘNG 

1. Khó chịu 

2. Sợ hãi 

3. Bị tốn thương 

4. Tức giận 

9. Không hài lòng 

6. Thất vọng 

7. Tội lỗi 

8. Bất cập 

9, Bất lực 


10. Cô đơn 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


Chương 11: Mười Cẩm Xúc Tạo Sức Mạnh 


MƯỜI CẢM XÚC TẠO SỨC MẠNH 
1. Yêu thương đầm ấm 
2. Trân trọng và biết ơn 
3. Tò mò 

4. Phấn khởi và đam mê 
5. Quyết tâm 

6. Linh động 

⁄. Tựtin 

6. VuI tươi 

9. Sức khoẻ 

10. Cống hiến 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn 


Trang 126 


Anthon Robbins 


CHƯƠNG 12 


ĐAM MẼ DIỆU KỲ 
XÂY DỰNG TƯƠNG LAI THÔI THÚC 


“Mọi sự bắt đầu bằng một ước mơ” -CARL SANDBƯRG 


Bây giò chúng ta vui một chút nhé. Bạn có muốn trở lại tuổi thơ và để 
cho trí tưởng tượng của bạn bay bổng không? Bạn có muốn quyết tâm 
nắm lấy đời sống mình và vắt ra tất cả sức mạnh, niềm đam mê và mật 
ngọt của đời sống mà bạn biết sẽ thuộc về bạn không? 


Cho tới giờ chúng ta đã cố gắng hết sức để đạt tới khả năng làm những 
quyết định mới, những quyết định có thể biến đối đời sống từ một ước 
mơ thành hành động. 


Nhiều người trong cuộc đời biết mình phải làm gì, nhưng họ không bao 
giờ làm. Lý do là vì thiếu động lực, một điều chỉ có được do một tương 
lai tôi thúc cống hiến cho. Chương này là cơ hội để bạn cho trí tưởng 
tưởng của bạn bay bổng khắp mọi miền để có thể mơ mộng đến những 
khả năng huyễn hoặc nhất, nhờ đó bạn có thể khám phá ra một điều gì 
thực sự đẩy bạn vươn tới mức độ cao hơn. Nó sẽ giúp bạn tạo ra năng 
lượng và ngẫu lực. 


Mục tiêu vĩ đại tạo động lực vĩ đại 


Rất nhiều lần người ta nói với tôi, "Iony, anh lấy đâu ra năng lượng? 
Với tất cả nghị lực của anh, không lạ gì anh thành công đến thế. Tôi 
không có động lực như anh; tôi không cảm thấy nhiệt tình. Tôi khá 
lười". Câu trả lời của tôi thường là, "Bạn không lười đâu! chỉ vì bạn có 
những mục tiêu vô hiệu quả!" 

Tôi thường giải thích niềm phấn khởi và động cơ tôi có được là nhờ các 
mục tiêu của mình. Mỗi sáng thúc đậy, cho dù tôi thấy uể oải vì thiếu 
ngủ, tôi vẫn tìm ra được động lực cần thiết vì các mục tiêu của tôi làm 
tôi phấn khởi. Chúng làm tôi dậy sớm, thức khuya và gợi hứng cho tôi 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu Eựng Tương... Trang 130 


khai mở nguồn năng lực của mình và sử dụng mọi cái tôi có thể gặp 
trong ảnh hưởng của mình để đi đến kết quả. Bạn cũng có sẵn tất cả 
những năng lượng giống như tôi trong lúc này. Nhưng những mục tiêu 
yếu ớt của bạn không bao giờ đánh thức chúng được. Thế nên bước đầu 
tiên là phải khai triển những mục tiêu to lớn hơn, hấp dẫn hơn và nhiều 
thách đố hơn. 


Người ta thường nói với tôi, "Vấn đề của tôi là thực sự tôi chẳng bao giờ 
có mục tiêu nào cả". Thái độ này chứng tỏ họ không hiểu rõ các mục 
tiêu tác động thực sự như thế nào. Trí óc con người luôn luôn theo đuổi 
một điều gì đó, ít ra là nó tìm cách giảm bớt hay loại bỏ đau khổ, hay 
tránh những gì gây ra đau khổ. Trí óc chúng ta cũng thích hướng dẫn 
chúng ta theo đuổi những gì có thể làm chúng ta sung sướng. Tất cả 
chúng ta đều có những mục tiêu. Vấn đề là ở chỗ chúng ta đều không ý 
thức sử dụng những năng lượng này. 


Tất cả chúng ta phải khám phá 

hay tạo ra một Đam Mê Diệu Kỳ. 

Các mục tiêu dẫn bạn vượt qua giới hạn của mình 
để đến một thế giới của sức mạnh vô biên 


Lúc đầu chúng ta đề ra những mục tiêu to lớn, chúng ta nghĩ không thể 
đạt được chúng. Nhưng điều quan trọng cốt yếu khi xác định mục tiêu 
là tìm ra một mục tiêu to lớn đủ để lôi cuốn bạn, một cái gì đó có khả 
năng làm bạn giải phóng năng lượng của mình. Chúng ta chắc chắn 
mình chọn mục tiêu đúng khi nó có vẻ quá to tát khó thực hiện nổi 
nhưng đồng thời nó cho chúng ta cảm giác là mình sẽ đạt được chúng. 
Để tìm ra sự gợi hứng ấy và đạt được những mục tiêu tưởng như không 
thể, chúng ta phải tạm gác qua một bên sự tin tưởng của chúng ta về 
những gì chúng ta có thể đạt được. 


Tôi không bao giò quên câu chuyện có thực về một cậu bé xuất thân 
nghèo khổ trong một khu ngoại ô San Francisco và có những mục tiêu 
mà ai cũng cho là không thể thực hiện, chỉ trừ bản thân cậu. Cậu bé là 
một người hâm mộ ngôi sao huyền thoại bóng bầu dục Jim Brown. Lúc 
đó đang chơi cho đội Cleveland Browns. mặc dù chân cậu bé bị què vì 
bệnh còi xương đo suy dinh dưỡng và hồi 6 tuổi hai chân cậu đã bị cong 
mãn tính và bắp chân teo lại khiến cậu có cái tên là "Chân bút chì", cậu 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu Lựng Tương... Trang 151 


đã đề ra cho mình mục tiêu theo đuổi là phải trở thành một ngôi sao 
bóng bầu dục giống như thần tượng của cậu. Không có tiền để dự các 
trận đấu banh, nên cậu thường phải chờ đến giờ nghĩ giữa trận để lẻn 
vào sân banh coi nốt trận đấu của đội Cleveland Browns. 


Cuối cùng, hồi 13 tuổi, cậu bé đã có một cuộc gặp gỡ mà cậu từng mơ 
ước suốt cuộc đời. Vào giờ nghĩ giữa trận đấu của đội Browns, cậu chạy 
lại chỗ đội đang uống nước và cậu thấy ai đang đứng trước mặt mình? 
Chính là thần tượng của cậu. Cậu nhìn ngôi sao bóng bầu dục và nói, 
"Chú Brown, cháu là người hâm mộ chú nhất đó!" Brown lịch sự cảm ơn 
cậu bé. Cậu vẫn nói tiếp, "Chú Brown, chú biết sao không?" Brown quay 
lại phía cậu và hỏi, "Gì vậy, cháu?" Cậu bé nói, "Cháu thuộc tất cả 
những kỷ lục chú đã lập được, tất cả những thành tích của chú đó". ]im 
Brown mỉm cười và nói, "Thế thì tuyệt" và lại tiếp tục nói chuyện với các 
bạn. Cậu bé vẫn không chịu buông tha và nói, "Chú Brownl Chú 
Brownl" Jim Brown lại quay nhìn cậu. Lần này cậu bé nhìn sâu trong 
mắt Brown với một niềm đam mê mãnh liệt khiến Brown có thể cảm 
thấy được và cậu nói, "Chú Brown, một ngày nào đó cháu sẽ phá mọi kỷ 
lục của chú cho mà coif" 


Ngôi sao huyền thoại mỉm cười và nói, "Tuyệt đấy, bé con! Tên bé là 
gì?" Cậu bé cười banh tới mang tai và nói, "Thưa chú, cháu tên là 
Orenthal. Orenthal James Simpson...Các bạn gọi cháu là O.J”. 


Và quả thực O.J. Simpson đã liên tục phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác 
của ]im Brown và lập một số kỷ lục mới của mình. Làm thế nào mà 
những mục tiêu tạo được sức mạnh không thể tưởng tưởng nổi để hình 
thành định mệnh? Làm sao chúng có thể lấy một cậu bé bị còi xương để 
biến thành một huyền thoại? Xác định mục tiêu là bước đầu tiên để biến 
cái vô hình thành cái hữu hình - là nền tảng cho mọi thành công trong 
cuộc đời. 


Biến cái vô hình thành cái hữ hình 


Hãy nhìn chung quanh bạn ngay lúc này. bạn thấy gì? Có phải bạn đang 
ngồi trên ghế salon trong phòng khách, với những bức tranh mỹ thuật 
treo trên tường, hay đang nhìn chiếc TV màn hình lớn sử dụng đĩa laser 
công nghệ hiện đại nhất? Hay bạn đang ngồi ở bàn giấy với một máy 
điện thoại, máy vi tính và máy Fax? Tất cả những thứ này trước kia chỉ 
là những ý tưởng trong đầu óc của ai đó. Nếu 100 năm trước đây tôi nói 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu Lựng Tương... Trang 1532 


trong không gian có vô số những làn sóng vô hình mà chúng ta có thể 
kéo xuống đưa vào trong một cái hộp và tạo ra hình ảnh và âm thanh, 
hắn bạn phải bảo là tôi điên mất rồi. Nhưng ngày nay thì hầu như nhà 
nào cũng có TV, có nhà có đến hai hoặc ba cái! Phải có người sáng chế ra 
chúng và để làm được điều này, phải có người đã hình dung ra chúng 
một cách rõ nét. 


Điều này chỉ đúng với những đồ vật chất thôi sao? Không đâu, nó cũng 
áp dụng cho mọi loại hoạt động và qui trình: lý do một chiếc xe ô tô 
chạy được là vì đã có những con người tháo vát hình dung ra cách tạo 
nên qui trình đốt cháy trong máy. Câu trả lời cho những thách đố của 
thế giới hôm nay về vấn đề năng lượng nằm ở trí tưởng tượng và ngưồn 
lực của các nhà vật lý và kỹ sư hôm nay. Và giải pháp cho những khủng 
hoảng xã hội, như nạn kỳ thị chủng tộc, tình trạng nghèo đói, vô gia cư, 
chỉ có thể được nếu có óc sáng kiến và niềm say mê của những con 
người nhiệt tình như bạn và tôi. 


Tại sao Ít người có mục tiêu? 


Bạn có thể nghĩ bụng, "Nghe thì thật hay, nhưng chỉ đề ra mục tiêu thì 
chũng chẳng dẫn đến kết quả gì". Tới đây tôi không đồng ý với bạn 
được. Mỗi lần đề ra mục tiêu, chúng ta đều phải khai triển kèm theo 
một kế họach và có những hành động mãnh liệt và nhất quán. Bạn đã có 
sẵn sức mạnh hành động nơi bạn. Nếu bạn chưa khơi dậy được nó, chỉ 
là vì bạn chưa đề ra được những mục tiêu lôi cuốn bạn. 


Điều gì đang ngăn trở bạn? Chắc chắn bạn đã muốn đề ra những mục 
tiêu ngay cả trước khi đọc cuốn sách này. Nhưng bạn có liệt kê ra một 
danh sách những mục tiêu xác định mà bạn muốn có những kết quả 
chắc chắn sẽ đạt được trong đời sống tâm linh, cảm xúc, thể chất, tri 
thức và tài chánh không? Điều gì đã ngăn trở bạn? Đối với nhiều người, 
đó là mối sợ thất vọng, dù chỉ trong vô thức. Một số người trước kia 
từng đề ra những mục tiêu nhưng đã không đạt được chúng nên vì thất 
vọng và sợ sẽ thất bại trong tương lai giống như trong quá khứ, họ thôi 
không còn đề ra mục tiêu nào nữa. Họ không muốn có mong đợi nào để 
họ có thể phóng tới. Một số khác đề ra những mục tiêu nhưng lại có ảo 
tưởng khiến họ gắn liền niềm hạnh phúc của mình với việc đạt được 
những mục tiêu ấy mà nhiều khi vượt quá sự kiểm soát của họ. Hoặc họ 
thiếu sự linh động để nhận ra rằng trong khi mình đang theo đuổi 
những mục tiêu đã đề ra, thì có những mục tiêu khác tốt hơn, đáng theo 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu Eựng Tương... Trang 153 


đuổi hơn. 
Bí quyết để đạt mục tiêu 


Không ai đã đạt một mục tiêu là vì quan tâm tới việc đạt được nó. Điều 
người ta cần trước tiên là sự quyết tâm làm. Thực vậy, trong khi nghiên 
cứu ngưồn gốc sự thành công của người ta, tôi khám phá ra rằng sự 
kiên trì có giá trị hơn cả tài năng và là nguồn hiệu quả nhất để tạo ra và 
nâng cao chất lượng đời sống. 


Tôi tin rằng đời sống luôn luôn thử thách mức quyết tâm của chúng ta 
và phần thưởng to lớn nhất của đời sống sẽ dành cho những ai chứng tỏ 
một sự quyết tâm không ngơi nghỉ để hành động cho đến khi đạt được 
mục tiêu. 


Rất lắm khi người ta không dám bắt đầu theo đuổi một mục tiêu vì sợ 
thất bại. Tệ hơn nữa, người ta bắt đầu theo đuổi mục tiêu, nhưng rồi bỏ 
nữa chừng. Họ có thể đang trên đường đi tới mục tiêu, nhưng họ thiếu 
sự kiên trì để đi đến cùng. Vì không nhận được những kết quả nhất 
thời, họ đễ dàng bỏ cuộc. Tôi đã từng gặp những nhà vô địch - những 
người thành đạt những mục tiêu cao vời nhất - họ có một sức kiên trì 
không tưởng tượng nổi. Họ có thể thay đổi phương pháp nếu cần, 
nhưng họ không bao giờ bỏ mục tiêu cuối cùng. 


Hãy thực hiện bước thứ nhất của bạn ngay bây giờ 


Chúng ta sẽ thực hiện bước thứ nhất trong việc biến cái vô hình thành 
cái hữu hình, biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Khi làm xong bước 
này, chúng ta sẽ tạo ra cho mình một tương lai đây hấp dẫn mà chúng ta 
có thể linh cảm trước được. 


Chúng ta sẽ thực hiện trong 4 lãnh vực: 
1. Những mục tiêu của việc phát triển bản thân. 
2. Những mục tiêu nghề nghiệp/kinh doanh/ kinh tế. 


3. Những mục tiêu giải trí/ mạo hiểm. 


4. Những mục tiêu cống hiến 


Với mỗi lãnh vực trên đây, bạn sẽ có một khoảng thời gian để vận động 
trí óc bạn. Hãy viết thật nhanh - cho ngòi bút của bạn tự do tuôn trào, cứ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu Lựng Tương... Trang 154 


viết. Luôn luôn tự hỏi mình, tôi muốn điều gì cho đời tôi nếu tôi biết tôi 
có thể có nó theo như tôi muốn? Tôi sẽ cố sức làm gì nếu tôi biết mình 
không thể thất bại? Chưa cần phải nghĩ đến cách phải thực hiện thế nào. 
Chỉ cân khám phá ra bạn thực sự muốn điều gì. Hãy làm việc này một 
cách tự tin, đừng nghi ngờ chút nào khả năng của bạn. 


Thứ nhất: NHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 
* BƯỚC 1: 


Trên một tờ giấy trắng, bạn hãy viết ra tất cả những gì bạn muốn cải 
thiện trong đời sống mình có liên quan đến sự phát triển bản thân của 
bạn. Bạn muốn cải thiện thân thể bạn thế nào? Mục tiêu của bạn cho đời 
sống trí thức và xã hội là gì? Bạn có thích học một ngoại ngữ không? Trở 
thành một người đọc sách nhanh? Bạn thấy có giá trị gì khi đọc hết toàn 
bộ tác phẩm của Shakespeare? Về cảm xúc, bạn thích cảm nghiệm gì, 
thành đạt gì, hay thành thạo điều gì trong đời bạn? Bạn có những mục 
tiêu tính thần nào? Bạn có muốn có mối liên kết linh thiêng với Đấng 
Tạo Hóa? Hay có những cảm xúc cởi mở và cảm thông với người đồng 
loại? 


Bạn hãy cố suy nghĩ ít nhất là 5 phút. Viết liền không nghĩ bất cứ lúc 
nào. Có thể có những ý tưởng ngớ ngẩn, điên rồ, ngông cuồng - không 
sao, nhiều khi chúng dân tới những kết quả rất tích cực cho đời sống 
bạn. 


* BƯỚC 2: 


Giờ đây đã có một danh sách các mục tiêu phát triển bản thân để bạn 
phấn khởi, hãy dành cho mỗi mục một phút suy nghĩ. Ở giai đoạn này, 
chưa cần để ý tới việc bạn phải thực hiện bằng cách nào. Chỉ cân bạn đề 
ra cho mỗi mục tiêu một thời điểm thực hiện. Bạn nên nhớ rằng các mục 
tiêu là những giấc mộng đòi hỏi một hạn chót. Chỉ cân quyết định thời 
điểm hoàn thành những mục tiêu đã đủ để khơi dậy tất cả sức lực bạn 
có để biến quyết định của bạn thành thực tại. 


* BƯỚC 2: 


Bây giờ bạn hãy chọn lấy một mục tiêu quan trọng nhất của một năm 
trong loại này - mục tiêu này nếu bạn thực hiện được trong năm này, sẽ 
là sự kích thích ghê gớm để bạn cảm thấy rắng năm nay đã được bạn 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu Lựng Tương... Trang 135 


đầu tư hiệu quả. Dành 2 phút viết một đoạn xác định tại sao bạn quyết 
tâm tuyệt đối thực hiện mục tiêu này trong vòng một năm. 


Thứ hai: NHỮNG MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP/ KINH DOANH/ KINH 
TẾ 


Giai đoạn tiếp theo là đề ra những mục tiêu nghề nghiệp /kinh doanh/ 
kinh tế. 


* BƯỚC 1: 


Viết ra tất cả những gì bạn muốn cho đời sống, nghề nghiệp, kinh 
doanh, hay tài chánh của bạn. Bạn muốn đạt mức độ tài chánh nào? Bạn 
muốn lên cao tới vị trí nào? Dành 5 phút để viết một danh sách có thể có 
giá trị hàng triệu bạc cho bạn. 


* BƯỚC 2: 


Dành một phút suy nghĩ về mỗi mục tiêu bạn đã viết ra trên danh sách. 
Nếu bạn quyết tâm đạt mục tiêu đó trong vòng 1 năm, viết số 1 bên 
cạnh mục tiêu đó. Nếu bạn quyết tâm đạt nó trong vòng 5 năm, viết số 5 
bên cạnh đó. Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất không phải bạn sẽ đạt 
mục tiêu bằng cách nào, mà là bạn có tuyệt đối quyết tâm đạt mục tiêu 
đó hay không. 


* BƯỚC 2: 


Kế đến, chọn mục tiêu quan trọng nhất bạn thực hiện trong vòng một 
năm trong lãnh vực kinh doanh và tài chánh và dành hai phút viết một 
đoạn về mục tiêu này, cắt nghĩa tại sao bạn tuyệt đối quyết tâm đạt nó 
trong vòng một năm. 


Thứ ba: GIẢI TRÍ /MAẠO HIỂM 


Nếu bạn không bị giới hạn về tài chánh, bạn muốn có những gì? Bạn 
muốn làm những việc gì? Nếu có một bà tiên xuất hiện trước mặt bạn và 
sắn sàng cho ngay điều bạn ước, bạn sẽ ước những gì nhiều nhất trên 
đời? 

* BƯỚC 1: 

Dành 5 phút viết ra tất cả những gì bạn muốn, có, làm, hay kinh nghiệm 


trong đời. Đây là một số câu hỏi gợi ý: 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu Eựng Tương... Trang 136 


Bạn muốn làm, sáng chế, hay mua một: 
Xe hơi? 

Vila? 

Căn nhà trông ra biển? 

Du thuyền? 

Bộ sưu tập nghệ thuật? 

Khách sạn? 

Bạn có muốn dự: 

Một cuộc trao giải Cannes? 

Một trận chung kết World Cup? 
Một chuyến du lịch Á châu? 


* BƯỚC 2 & 3: 


Giống như ở trên, bạn hãy dành thời giò xét lại từng mục một, chọn 
mục tiêu một năm quan trọng nhất trong loại này và dành 2 phút viết ra 
một đoạn nêu rõ lý do tại sao bạn tuyệt đối quyết tâm thực hiện mục 
tiêu này trong vòng một năm. 


Thứ tư: NHỮNG MỤC TIÊU TRONG LĨNH VỰC CỔNG HIẾN 


Những mục tiêu loại này có thể là hấp dẫn nhất, vì đây là cơ hội để bạn 
để lại dấu vết của mình cho đời, để lại một di sản giúp thay đổi đời sống 
của con người. Nó có thể đơn giản như việc đóng góp vào các công việc 
chung trong làng xóm, khu phố, hay lớn hơn như lập một quĩ cống hiển 
cơ hội cho những người kém may mắn. 


* BƯỚC 1: 
Dành 5 phút suy nghĩ về tất cả những khả năng bạn có thể cống hiến. 
* BƯỚC 2 & 3: 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu Lựng Tương... Trang 137 


Giống như trên kia, suy nghĩ về từng mục tiêu, chọn mụ tiêu một năm 
quan trọng nhất và dành 2 phút viết ra một đoạn giải thích lý do tại sao 
bạn tuyệt đối quyết tâm đạy mục tiêu này trong vòng một năm. 


Giai Đoạn quan trọng nhất 


Trong nhiều năm tôi từng đề ra những mục tiêu nhưng tôi đã không đi 
tới cùng. Lúc ban đầu tôi rất phấn khởi, hăng say bắt tay vào việc, 
nhưng ba bốn tuần sau tôi nhận ra là mình không thực hiện đầy đủ 
những gì tôi đã viết ra. 


Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đạt mục tiêu của mình là bảo 
đảm rằng, ngay sau khi đề ra mục tiêu, bạn lập tức bắt đầu tạo một 
ngẫu lực, một đà trớn để bạn cứ thế mà tiến tới. Đó là một khi đã đề ra 
mục tiêu rồi, bạn phải lập tức có những hành động tích cực để đạt mục 
tiêu đó. 


Như chúng ta đã nhẫn mạnh ở chương 2, một quyết định thực sự là một 
quyết định mà bạn có ngay hành động theo sau. Một khi đã có hành 
động, thì một việc dù nhỏ như gọi điện thoại, chu toàn một nhiệm vụ, 
phác thảo một kế hoạch, cũng sẽ làm bạn tiến tới. Rồi bạn hãy thảo ra 
một danh sách những việc đơn sơ bạn có thể làm mỗi ngày trong suốt 
mười ngày kế tiếp. Mười ngày với những hành vi nho nhỏ theo hướng 
mục tiêu của bạn sẽ giúp tạo một chuỗi những thói quen để bảo đảm 
bạn sẽ thành công lâu dài. 


Bài học cuối cùng 


Bài học quan trọng nhất trong chương này là: một tương lai thôi thúc sẽ 
tạo cho bạn một cảm giác năng động về sự phát triển của bạn. Không có 
nó, chúng ta chỉ sống có một nữa. Một tương lai thôi thúc không phải 
một cái gì phụ thuộc, mà là một nhu cầu. Nó không những cho phép 
chúng ta thành đạt, mà còn cho chúng ta cảm nghiệm niềm vui, sự cống 
hiến và sự tăng trưởng để tạo ý nghĩa cho chính đời sống. 

Dù bạn mới mười tám hay đã tám mươi, bạn luôn cần có cái gì đó để 
thúc đẩy bạn tiến tới. Động lực ấy luôn có sẵn trong bạn, chỉ đợi thời cơ 
để xuất hiện. Nó là một cái gì thôi thúc chúng ta. 


Vua hề George Burns hiểu được tâm quan trọng và sức mạnh của một 
tương lai thôi thúc như thế. Khi người ta xin ông tóm lược triết lý sống 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 12: Dam Mê Diệu Kỳ - Xâu LĐựng Tương... Trang 158 


của mình, ông trả lời, "Bạn phải có một cái gì đó kéo bạn ra khỏi giường. 
Thực ra nằm trên giường tôi không làm được cái gì hết. Điều quan trọng 
nhất là phải có một điểm, một hướng để bạn đi tới". Nay đã ở tuổi 90, 
ông vẫn còn rất sáng suốt và sắc bén, vẫn còn thực hiện những đề án 
phim ảnh và truyền hình và tôi mới nghe nói ông đã đăng ký vào 
chương trình London Palladium vào năm 2000, lúc ấy ông sẽ 104 tuổi - 
tương lai thôi thúc làm cho con người năng động đến thế đấy! 


Hãy sử dụng sức mạnh của mình. Giờ đây bạn đã biết phải làm gì để 
khơi dậy cảm hứng cho mình. bạn hãy bắt tay làm đi. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 13 


MƯỜI WGAÀY THỨ THÁCH TÂM TRÍ 


“Thói quen có thể là người đầ tớ tốt nhất, hoặc là nsười chủ tệ nhất”. 
-NATHANIEL EMMONS 


Tính kiên định...đó là điều mọi người chúng ta đều theo đuổi. Chúng ta 
không muốn tạo ra những kết quả nhất thời. Chúng ta không muốn cảm 
thấy vui vẻ trong chốc lát. Chúng ta không muốn chỉ hăng hái từng lúc. 
Dấu hiệu của một nhà vô địch là tính kiên định và kiên định đúng nghĩa 
là kết quả của những thói quen của chúng ta. 


Tôi tin chắc giờ đây bạn đã hiểu tôi viết cuốn sách này và cả đời tôi, là 
với mục đích nâng cao chất lượng đời sống chúng ta một cách đáng kể. 


Điều này chỉ có thể đạt được nhờ có hành động quyết liệt theo một 
phương thức mới. Như tôi đã từng nhấn mạnh nhiều lần, chỉ biết phải 
làm gì mà thôi không đủ: bạn còn phải làm điều bạn biết. Chương này 
được viết ra nhằm giúp bạn thiết lập những thói quen tuyệt hảo - những 
tiêu điểm kiểu mẫu để giúp bạn tối ưu hóa ảnh hưởng của bạn trên 
chính mình và trên người khác. 


Tuy nhiên, để nâng đời sống chúng ta lên một mức cao hơn, chúng ta 
phải hiểu rằng, cùng một mẫu suy nghĩ đã từng dẫn chúng ta đến thành 
công hiện tại sẽ không đương nhiên dẫn chúng ta đến nơi chúng ta 
muốn đến. Cần đẩy suy nghĩ của chúng ta lên một mức mới để có thể 
kiểm nghiệm được mức thành công mới trong lãnh vực phát triển bản 
thân và nghề nghiệp. 


Để làm điều này, chúng ta phải dứt khoát phá vỡ những rào cản sợ hãi 
để giành quyền kiểm soát tâm trí mình. Những thói quen cũ làm cho 
tâm trí chúng ta bị chi phối bởi những vấn đề nhất thời phải được dứt 
khoát phá vỡ. Trước tiên, chúng ta phải thiết lập một quyết tâm trọn đời 
tập trung nhắm vào các giải pháp và vui thích cảm nhận sự tiến triển. 
Trong sách này, bạn được biết đến những dụng cụ và chiến thuật hiệu 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 13: Mười Ngày Thử Thách Tâm Trí Trans 140 


quả để làm đời sống bạn phong phú hơn, sung mãn, vui thú và phấn 
khởi hơn. Nhưng nếu bạn chỉ đọc mà không sử dụng, thì chẳng khác gì 
bạn mua về một máy vi tính mới cực mạnh nhưng không bao giờ lấy nó 
ra khỏi thùng, hay mua một chiếc Ferrari đời mới nhất rồi bỏ nó trong 
gara để mặc cho bụi bặm phủ đầy. 


Vì thế bạn hãy để tôi giúp bạn một chương trình đơn giản cắt đút 
những thói quen cũ trong suy nghĩ, cảm nhận và ứng xử, một con 
đường có thể giúp bạn điều khiển những chọn lựa mới hiệu quả và làm 
cho nó hoàn toàn nhất quán. 


Nhiều năm trước đây, tôi gặp một tình trạng dễ thất vọng và tức giận. 
Hình như đi đâu hay làm gì tôi cũng có vần đề. Lúc đó, tôi không có 
thói quen tìm giải pháp bằng cách suy nghĩ tích cực. Dầu sao tôi tự cho 
mình là "thông minh" và người thông minh thì không coi điều gì là tích 
cực khi nó không thực sự tích cực! Và quanh tôi cũng có rất nhiều người 
ủng hộ quan điểm đó của tôi (và họ cũng thất vọng trong đời họ giống 
như tôi). 


Thực ra lúc đó tôi rất tiêu cực và nhìn sự vật chỗ nào cũng tôi tệ hơn 
trong thực tế. Tôi dùng tâm trạng bi quan của mình làm lá chẵn. Tôi 
luôn luôn tìm cách tự vệ để tránh phải khổ. Tôi cố làm mọi cách để 
không cảm thấy thất vọng nữa. Nhưng khi đi theo kiểu mẫu này, tuy tôi 
có tránh được đau khổ thì cũng không cảm nhận được niềm vui. Thái 
độ này đã ngăn cản tôi tìm ra những giải pháp và giam giữ tôi trong 
những giới hạn của mình với lập trường là "phải sống thực tế”. 


Thực ra, cuộc đời đòi sự quân bình. Nếu chúng ta để mình trở thành 
loại người không muốn chấp nhận có cỏ dại đang đâm rễ trong vườn 
cây của mình, chúng ta sẽ bị hủy diệt vì những ảo tưởng của mình. 
Ngược lại, thái độ sợ hãi của những người luôn tưởng tượng rằng vườn 
cây của mình mọc um tùm và đầy cỏ dại không thể nào diệt được, cũng 
là một thái độ tự hủy hoại. Con đường đúng là thái độ quân bình. 
Người có thái độ này luôn mỉm cười khi thấy cỏ dại mọc lên, vì họ biết 
rằng khi đã phát hiện ra được cỏ dại, họ có thể hành động ngay lập tức 
để diệt chúng. 


Chúng ta không được bi quan khi nhìn thấy cỏ dại. Chúng là một phần 
của cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải nhìn chúng, thừa nhận chúng, tập 
trung tìm giải pháp và lập tức có hành động để loại trừ ảnh hưởng của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 13: Mười Ngày Thử Thách Tâm Trí Trans 141 


chúng trong đời sống chúng ta. 


Chúng ta cần luyện tập công việc diệt cỏ trong khu vườn tâm trí chúng 
ta. Chúng ta phải có khả năng nhận ra lúc nào chúng ta bắt đầu có một 
thói quen tiêu cực - không dằn vặt mình, cũng không ở lỳ trong thói 
quen đó - nhưng chỉ cần đơn giản phá vỡ thói quen đó ngay khi phát 
hiện ra nó và thay thế nó bằng những hạt giống mới đem lại thành công 
cho tâm trí, tình cảm, thân xác, tinh thần và nghề nghiệp. Phá vỡ những 
thói quen tiêu cực này thế nào? 


1. Bạn cần xác định rõ bạn muốn gì. Nếu thực sự bạn muốn có cảm giác 
đam mê, vui sướng và làm chủ đời sống bạn, thì bạn phải biết bạn 
muốn gì. 


2. Bạn phải tìm ra đòn bẩy nơi mình. Hãy để cho ước muốn xa tránh 
đau khổ và đạt vui sướng trở thành động lực thúc đẩy bạn làm những 
sự thay đổi để đưa cuộc sống bạn lên bậc cao hơn. 


3. Bạn phải cắt đứt thói quen tiêu cực. Cách tốt nhất là theo "chế độ ăn 
kiêng tỉnh thần”. Chế độ ăn kiêng tỉnh thần là cơ hội để bạn loại bỏ 
những thói quen tiêu cực tai hại trong cách suy nghĩ và cảm nhận do 
cuộc sống theo phản xạ của cảm xúc và theo nếp sống tâm trí vô kỷ luật. 


Tôi đề nghị với bạn chế độ ăn kiêng tinh thần sau đây: 


Trong mười ngày, bắt đầu ngay từ hôm nay, bạn hãy quyết tâm kiểm 
soát mọi khả năng trí óc và cảm xúc của bạn bằng cách quyết định ngay 
lập tức không chiều theo bất kỳ tư tưởng hay cảm xúc tiêu cực nào 
trong suốt mười ngày liên tiếp. 


Nghe có vẻ đơn giản phải không bạn? Và quả thực nó rất đơn giản. 
Nhưng những người đã từng bắt đầu áp dụng chế độ ăn kiêng tinh thần 
này đều phải ngạc nhiên khi khám phá ra rằng tâm trí họ rất thường 
hay đi vào những suy nghĩ vô ích, sợ hãi, lo lắng, hay tai hại. 


Tại sao chúng ta lại đễ để mình chiều theo những suy nghĩ tiêu cực dẫn 
đến những căng thắng và đau khổ trong cuộc đời như thế? Câu trả lời 
đơn giản là: vì chúng ta nghĩ rằng nó có ích thật. Nhiều người luôn sống 
trong trạng thái âu lo. Họ thường tập trung vào khía cạnh xấu nhất của 
tình huống và như thế nó gây ra cho họ sự sợ hãi và thất vọng. 


Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng những dụng cụ đơn giản trong sách 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 13: Mười Ngày Thử Thách Tâm Trí Trans 142 


này, chúng ta có thể thay đổi trạng thái lo âu của mình ngay bằng cách 
tập trung vào một giải pháp. Bạn có thể tự hỏi mình, "tôi cần làm gì 
ngay bây giò để thay đổi tình hình?" 


Bạn hãy nhớ, mục tiêu của chúng ta không phải là phủ nhận những vẫn 
đề của cuộc đời, nhưng là đưa mình vào những trạng thái tâm trí và 
cảm xúc tốt hơn để có thể tìm ra những giải pháp và hành động để thực 
hiện những giải pháp đó. 


Nếu bạn quyết định thực hiện 10 ngày thử thách tâm trí như tôi đề nghị, 
thì trong 10 ngày liên tiếp, bạn sẽ cố gắng để chú tâm 100 phần trăm 
thời giò của mình vào những giải pháp và không để chút thời giờ nào 
vào những vấn đềt 

Có 4 qui luật đơn sơ nhưng quan trọng cho 10 ngày thử thách. Bạn hãy 
nhớ các qui luật sau: 

QUI LUẬT 1. 

Trong 10 ngày liên tiếp, bạn hãy từ chối không để trí óc suy nghĩ đến 
những ý tưởng hay cảm xúc tiêu cực. Từ chối chiều theo những vấn đề 
tiêu cực hay những ngôn từ hoặc ẩn dụ tác hại. 

QUI LUẬT 2. 

Khi bạn thấy mình bắt đầu tập trung vào một ý tưởng tiêu cực nào, hãy 
lập tức dùng những kỹ thuật bạn đã học để định hướng lại chú ý của 
bạn sang một tình trạng cảm xúc tích cực hơn. Bạn hãy đặt câu hỏi, "có 


gì còn chưa hoàn hảo?” Hỏi như thế là bạn đã giả thiết sự việc sẽ đạt tới 
chô hoàn hảo. 


QUI LUẬT 3. 


Trong 10 ngày liên tiếp, bạn hãy bảo đảm mình tập trung suốt đời vào 
các giải pháp chứ không vào các vấn đề. Khi vừa chớm thấy một vấn đề, 
bạn hãy nghĩ tới một giải pháp ngay. 

QUI LUẬT 4 

Nếu bạn thấy mình trì trệ - nghĩa là thấy mình chiều theo một tư tưởng 
hay tình cảm tiêu cực - đừng dẫn vặt mình! Sẽ không có vấn đề gì nếu 
bạn thay đổi ngay tình trạng này. Mục tiêu của chương trình này là giữ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 13: Mười Ngày Thử Thách Tâm Trí Trans 143 


Mười ngày liên tiếp không chiều theo hay có một tư tưởng tiêu cực. 


Bạn nên nhớ là chỉ có bạn mới là người có thể làm cho chương trình 10 
ngày thử thách tâm trí tác dụng cho mình. Chỉ có bạn có thể làm một 
quyết tâm để thực hiện cho đến cùng. 


Sau cùng, một trong những công cụ quí giá nhất để tạo sự thay đổi là 
không chỉ cắt đứt thói quen cũ của mình, mà phải thay đổi bằng một 
điều gì mới. Và một trong những phương pháp hiệu quả để làm điều 
này là: đọc sách nhiều. 


Các lãnh đạo là những người đọc sách nhiều 


Lâu lắm rồi, một trong các ông thầy của tôi là im Rohn đã dạy tôi rằng 
việc đọc những gì chất lượng, bổ ích, giá trị, thì còn quan trọng hơn cả 
việc ăn uống. Thầy ghi khắc vào đầu óc tôi ý tưởng là phải đọc sách mỗi 
ngày ít nhất là 30 phút. Thây thường nói, "Có thể bỏ một bữa ăn, nhưng 
đừng bỏ đọc sách". Tôi nhận ra đây là một nhân tố quí giá giúp tạo sự 
khác biệt trong đời mình. Vì thế, trong khi bạn đang thanh lọc đầu óc 
mình khỏi những thói quen cũ, bạn cần tăng cường nó bằng việc không 
ngừng đọc lấy những điều mới. Và những chiến lược quí báu để bạn sử 
dụng trong 10 ngày thử thách tâm trí này. 


Chương này đã đề nghị với bạn một cuộc thử thách tâm trí. Nó là một 
cơ hội và lời mời gọi để bạn đòi hỏi bản thân mình nhiều hơn là người 
khác mong đợi ở bạn và để bạn đón nhận được những phần thưởng do 
quyết tâm của bạn mang lại. Đây là lúc để đem ra thực hành những điều 
bạn đã học. Chương tiếp theo sẽ bàn về Hệ thống chủ đạo để điều khiến 
mọi quyết định của bạn trong suốt cuộc đời. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 14 


ẢNH HƯỚNG TUYỆT VỜI 
HỆ THÔNG CHỦ ĐẠO CỦA BẠN 


Một trong những điều làm tôi thích thú nhất trong đời sống, đó là có cơ 
hội khám phá những bí ẩn về thái độ của con người và nhờ đó cống 
hiến những giải pháp thực sự biến đối chất lượng của đời sống. Tôi cảm 
thấy hứng khởi khi tìm hiểu những lý do tiềm ẩn đằng sau những thái 
độ của người ta, khám phá ra những niềm tin chủ yếu, những câu hỏi, 
ẩn dụ, tiêu chuẩn và giá trị. Vì điểm mạnh của tôi là có thể tạo ra ngay 
những kết quả, nên do nhu cầu tôi đã học được cách để xác định những 
điểm đòn bẩy để tạo điều kiện cho những thay đổi xảy ra. Hằng ngày 
tôi đóng vai Sherlock Holmes, tìm tòi những chi tiết nhỏ bé nhất để kết 
thành bài toán trong kinh nghiệm độc đáo của mỗi người - tôi đúng là 
một thám tử tư chuyên nghiệp đấy! Có những chìa khóa kỳ diệu trong 
những thái độ của con người! 


Đôi khi những chìa khóa này khó nhận ra, cân phải tìm hiểu sâu để 
khám phá ra chúng. Tuy nhiên, thái độ ứng xử của con người vô cùng 
đa dạng đấy, nhưng tôi đã tìm ra một điều cho phép tôi thành công, đó 
là mọi sự rốt cuộc cũng qui về một số khuôn mâu chung do những yếu 
tố chủ chốt làm thành. Nếu bạn và tôi nằm được những nguyên tắc tổ 
chức này, chúng ta sẽ có khả năng không những tạo ảnh hưởng nơi 
người khác để giúp họ thay đổi một cách tích cực, mà còn hiểu được tại 
sao họ hành động như thế. 


Hiểu được Hệ thống chủ đạo điều khiến mọi thái độ con người là một 
khoa học đích thực được chi phối bởi những định luật và những hành 
động và phản ứng có thể đoán trước được. 


Chúng ta bị vây bọc triền miên bởi vô số những sự việc xảy ra trong đời 
sống hằng ngày khiến hầu hết chúng ta không nhận ra mình có một triết 
lý riêng, cũng không nhận ra được sức mạnh mà triết lý này hướng dẫn 
cách chúng ta đánh giá ý nghĩa của sự việc chung quanh chúng ta. Phần 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 14: Ảnh Hưởng Tuyệt Vời - Hệ Thống... Trang 145 


hai trong sách này giúp bạn điều khiển hệ thống chủ đạo của bạn trong 
việc đánh giá - sức mạnh điều khiển cách bạn cảm nhận và việc bạn làm 
trong mọi giây phút của đời sống. 


Hiểu được Hệ thống chủ đạo của người khác sẽ cho phép bạn hiểu trực 
tiếp bản chất của một người, dù người đó là vợ, chồng, con cái, người 
chủ hay người đối tác kinh doanh của bạn, ngay cả những người bạn 
gặp hằng ngày. Bạn sẽ thấy thật may phước cho bạn khi có thể biết được 
động cơ nào đang thúc đẩy tất cả những con người rất có ý nghĩa đối 
với bạn này - kể cả chính bạn. Nhờ đó, không cần phán đoán ai, bạn có 
thể trực tiếp nhận ra họ thực sự là người thế nào. 


Với trẻ em, chúng ta thường nhớ lại rằng tính đỏng đảnh, khó bảo là do 
nhu câu được chiều chuộng hơn là một tâm trạng bướng bỉnh hay hư 
đốn. Trong đời sống hôn nhân, một điều đặc biệt quan trọng là chúng ta 
biết nhận ra những căng thẳng của cuộc sống hằng ngày để có thể nâng 
đỡ lẫn nhau và vun trồng sợi dây hôn nhân đã ràng buộc hai người với 
nhau. Nếu người bạn đời của bạn cảm thấy bị áp lực công việc đè nặng 
và bột phát những cơn tức giận hay thất vọng, thì không có nghĩa là 
cuộc hôn nhân của bạn không còn gì nữa, nhưng là một dấu hệu để bạn 
thấy mình phải quan tâm hơn và tập trung nâng đỡ người bạn đời mà 
bạn yêu thương. Cũng thế, chúng ta không thể xét đoán một người chỉ 
bằng một hai sự kiện riêng lẻ. Con người không phải là những thái độ 
cư xử của họ. 


Bí quyết để hiểu con người là tìm hiểu Hệ thống chủ đạo của họ để bạn 
có thể trân trọng cách suy nghĩ hệ thống và cá nhân của họ. Mọi người 
chúng ta đều có một hệ thống hay phương pháp mà chúng ta sử dụng 
để xác định điều gì có nghĩa đối với chúng ta và chúng ta phải có thái 
độ nào đối với nó trong mọi tình huống của cuộc đời. Chúng ta phải 
nhớ rằng mỗi chuyện đều có tâm quan trọng khác nhau đối với môi 
người và mỗi người đánh giá sự việc xảy ra mỗi khác tùy theo hoàn 
cảnh và viễn tưởng của họ. Chúng ta cần học cách đánh giá sự việc để 
có những phán đoán tích cực và có những hành động tích cực đi kèm. 


Những phán đoán tuyệt vời tạo những cuộc sống tuyệt vời 


Khi tìm hiểu đời sống của những người thành đạt, tôi luôn luôn nhận ra 
một mẫu số chung này: họ có những phán đoán tuyệt vời. Bạn cứ thử 
nghĩ đến bất kỳ một người thành đạt trong một lãnh vực nào như kinh 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 14: Ảnh Hưởng Tuyệt Vời - Hệ Thống... Trans 146 


doanh, chính trị, pháp luật, nghệ thuật, tình cảm, sức khoẻ, tôn giáo. 
Điều gì đã đưa họ lên vị trí tột đỉnh? Điều gì đã làm cho luật sư Gerry 
Spence thắng trong hầu như mọi vụ án mà ông đã bênh vực trong suốt 
15 năm qua? Tại sao Bill Cosby đã luôn luôn làm khán giả say mê mỗi 
khi anh bước lên sân khấu? Điều gì đã làm cho nhạc của Andrew Lloyd 
hoàn hảo đến mê hồn như vậy? 


Tất cả đều qui về một lý do là họ có những đánh giá tuyệt vời trong 
những lãnh vực chuyên môn của họ. Spence thấu triệt được những ảnh 
hưởng đối với cảm xúc và quyết định của người ta. Cosby đã bỏ ra 
nhiều năm phát triển những tiêu chuẩn chủ đạo, những niềm tin và 
những qui luật về cách dùng mọi sự vật chung quanh để làm người ta 
cười. Sự thành thạo của Webber trong lĩnh vực nhạc điệu, phối khí, hòa 
âm và các yếu tố khác đã giúp anh viết ra những bản nhạc làm rung 
cảm lòng người. 


Một trong những nhà quản lý đầu tư hàng đầu trên thế giới là Sir John 
Templeton, chủ tịch đầu tư thế giới, đã giữ mức kỷ lục suốt 50 năm nay 
không có đồi thủ. Một số tiền đầu tư 10,000 đô-la vào Qui phát triển 
Templeton lúc ban đầu là năm 1954 thì ngày nay có thể trị giá 2 tỷ 2 đô- 
la! Nếu bạn muốn ông đích thân làm việc cho dự án đầu tư của bạn, bạn 
phải đầu tư tối thiểu 10 triệu đô-la tiền mặt; khách hàng lớn nhất của 
ông đã giao cho ông đầu tư trên 1 tỷ đô-la. Điều gì đã giúp Templeton 
trở thành một trong số những nhà tư vấn đầu tư vĩ đại nhất trong lịch 
sử? Khi tôi nêu câu hỏi này với ông, ông không do dự trả lời, "khả năng 
tôi đánh giá đúng giá trị của một vụ đầu tư”. 


Giỏi đánh giá sẽ mang lại nhiều của cải 


Chúng ta hãy tóm lược 5 yếu tố đánh giá và mô tả vắn tắt từng yếu tố 
một. 


1. Yếu tố thứ nhất chi phối mọi việc đánh giá là trạng thái tri thức và 
cảm xúc của bạn trong lúc bạn đánh giá. Trong đời sống, có những lúc 
một ai đó nói điều gì với bạn và làm bạn khóc, trong khi cùng một lời 
nói đó nói với bạn vào một lúc khác lại làm bạn cười. Tại sao có sự khác 
biệt ấy? Có thể chỉ đơn giản là do tâm trạng của bạn lúc đó. khi bạn 
đang trong tâm trạng sợ hãi, dễ tổn thương, thì những tiếng bước chân 
khe khẽ ngoài cửa sổ của bạn ban đêm sẽ làm bạn cảm thấy hoàn toàn 
khác với lúc bạn đang vui tươi phấn khởi. Vì vậy, một trong những yếu 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 14: Ảnh Hưởng Tuyệt Vời - Hệ Thống... Trans 147 


tố chính để bạn có những đánh giá tốt là bạn làm việc đánh giá này khi 
mình đang ở trong tâm trạng phấn khởi, tích cực thay vì trong tâm trạng 
e đè sợ hãi. 


2. Yếu tố thứ hai là các câu hỏi chúng ta nêu lên. Các câu hỏi tạo nên 
hình thức khởi điểm cho việc đánh giá của chúng ta. Bạn nên nhớ rằng, 
khi phản ứng lại bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời, trí óc của chúng ta 
đánh giá sự việc đó bằng câu hỏi, "Điều gì đang xảy ra? Ý nghĩa của tình 
huống này là gì? Nó có nghĩa là đau khổ hay sung sướng? Tôi có thể 
làm gì để tránh đau khổ, hay để đạt sự vui sướng?" Trong tiến trình đặt 
câu hỏi này, các câu hỏi quen thuộc của bạn có một vai trò quan trọng. 


3. Yếu tố thứ ba là bậc thang giá trị của bạn. Trong cuộc sống, mọi người 
chúng ta đều biết đánh giá một số cảm xúc nhiều hơn những cảm xúc 
khác. Mọi người chúng ta đều muốn cảm thấy hạnh phúc, nghĩa là sự 
thỏa mãn và đều muốn tránh đau khổ. Nhưng kinh nghiệm cuộc đời 
dạy mỗi người chúng ta một hệ thống đánh giá riêng cho mình trong 
việc coi cái gì là đau khổ, cái gì là hạnh phúc. Đó chính là nhờ sự hướng 
dẫn do bậc thang các giá trị của chúng ta. Ví dụ, một số người coi hạnh 
phúc là cảm giác ổn định, an toàn, trong khi người khác lại coi sự an 
toàn, ổn định là đau khổ vì điều này làm cho họ không bao giờ cảm 
nghiệm được sự tự do. 


4. Yếu tố thứ tư là các niềm tin của chúng ta. Các niềm tin tổng quát của 
chúng ta cho chúng ta cảm giác chắc chắn về cách thức chúng ta cảm 
nghiệm và về những gì chúng ta có thể mong đợi nơi bản thân mình, 
nơi đời sống và nơi người khác. Ví dụ, một số người tin rằng, "Nếu bạn 
thương tôi, thì bạn đừng bao giò nặng lời với tôi". Niềm tin này khiến 
cho người này đánh giá một lời nói nặng như là một biểu hiện của việc 
không có tình thương trong mối quan hệ. 


5. Yếu tố thứ năm của Hệ thống chủ đạo là kho kinh nghiệm đối chiếu 
bạn có sẵn trong trí óc của bạn mà bạn có thể đem ra sử dụng. Trong trí 
óc bạn, bạn đã lưu trữ mọi kinh nghiệm bạn đã có trong cuộc đời, cũng 
như mọi kinh nghiệm mà bạn đã tưởng tượng ra. Những kính nghiệm 
đối chiếu này là nguyên vật liệu mà chúng ta sử dụng để xây dựng các 
niềm tin và các quyết định của mình. Để xác định một việc có ý nghĩa 
thế nào với chúng ta, chúng ta phải đối chiếu nó với một cái khác. Ví dụ, 
hoàn cảnh này tốt hay xấu? Tốt hay xấu so sánh với cái gì? Nó có tốt nếu 
đem so sánh với trường hợp của người khác không? Nó có xấu khi so 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 14: Ảnh Hưởng Tuyệt Vời - Hệ Thống... Trans 148 


sánh với một hoàn cảnh xấu nhất mà bạn đã kinh nghiệm không? Bạn 
có vô số những kinh nghiệm để đối chiếu trong khi làm bất cứ quyết 
định nào. 


Một ngày, bạn và tôi đều có cơ hội để có những kinh nghiệm đối chiếu 
nhờ đó chúng ta có thể kiện cường các niềm tin của mình, hoàn thiện 
hóa các giá trị, hỏi những câu hỏi mới, đi vào những trạng thái thúc đẩy 
chúng ta tiến tới những hướng mà chúng ta muốn đến và thực sự hình 
thành những định mệnh tốt đẹp hơn cho chúng ta. 

"Người ta khôn ngoan nhiều hay ít 

không phải nhờ kinh nghiệm của họ, 

mà nhờ khả năng biết đón nhận kinh nghiệm". 

-GEORGE BERNARD SHAW 

Trắc nghiệm những điều bạn đã học 


Để kích thích suy nghĩ của bạn về cách bạn làm cho Hệ thống chủ đạo 
của bạn hoạt động hiệu quả, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 


1. Bạn thích nhất kỹ niệm nào trong đời mình? 


2. Nếu bạn có thể chấm đứt nạn nghèo đói của thế giới hôm nay bằng 
việc giết một người vô tội, liệu bạn có làm không? Tại sao có hay tại sao 
không? 


3. Nếu một hành khách bỏ quên một túi xách trên xe taxi của bạn, liệu 
bạn có đi tìm chủ của nó để trả lại không? Tại sao có hay tại sao không? 


4. Nếu bạn ăn hết 100 con gián thì sẽ được thưởng 1000 đô-la, liệu bạn 
có ăn không? tại sao có hay tại sao không? 


Các câu trả lời của chúng ta sẽ phản ánh Hệ thống chủ đạo của mình. Và 
mỗi người, tùy theo hệ thống chủ đạo và tùy theo cách đánh giá tình 
huống khác nhau, sẽ cho những câu trả lời rất khác nhau. Thú vị đấy 
chứ, phải không bạn? 


Tới một lúc nào đó... 


Chúng ta đã học năm yếu tố trên đây của Hệ thống chủ đạo, nhưng còn 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 14: Ảnh Hưởng Tuyệt Vời - Hệ Thống... Trans 149 


một đề tài chúng ta phải chú ý: chắc chăn chúng ta có thể đánh giá quá 
đáng. Con người thường thích phân tích sự vật tới kỳ cùng. Thế nhưng, 
tới một lúc nào đó, chúng ta phải chấm dứt việc đánh giá để bước sang 
hành động. Ví dụ, có người khi làm một quyết định cực nhỏ cũng phải 
đánh giá đi đánh giá lại nhiều lần trước khi hành động. Sự quá đáng 
này làm họ trở nên do dự, e đè và rốt cuộc không đạt đến kết quả nào 
trong cuộc đời. Nhiều khi quá đắn đo trong các chỉ tiết nhỏ mọn có thể 
làm chúng ta cảm thấy ngột ngạt và bất lực. 


Tôi sẽ hướng dẫn bạn nhận ra hệ thống đánh giá bạn đang áp dụng là 
hệ thống nào, giúp bạn thiết lập một hệ thống chủ đạo mới hiệu quả và 
nhất quán hơn. Bạn đã biết sức mạnh của trạng thái và của các câu hỏi, 
giờ đây chúng ta bước sang lãnh vực thứ ba của việc đánh giá: đó là các 
giá trị của đời sống, la bàn riêng của bạn, là đề tài của chương tiếp theo. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 15 


CÁC GIÁ TRI CỦA CUỘC ĐỜI 
LA BẢN ĐIVH HƯỚNG CHO BẠN 


“Chỉ những ai dám tin rằng nội tâm của họ oượt trên mọi hoàn cảnh, mới đạt 
được những thành quả tuyệt 0ời” -BRUICE BARTON 


Dũng cảm, quả quyết, kiên trì, hi sinh...Irong khi Ross Perot trình bày 
kế hoạch giải cứu con tin trong một bầu không khí hết sức căng thẳng, 
ông đã nhận thấy những đức tính này hiện rõ trên khuôn mặt những 
người ông đã tự tay tuyển lựa cho một sứ mạng giải cứu con tin kỳ diệu. 
Vào những ngày đầu năm 1979, tại Iran đang dậy lên một làn sóng bất 
ổn trong nước và phong trào chống Mỹ và mới chỉ vài ngày trước, hai 
giám đốc trong công ty của Perot ở Teheran bị bắt mà không có lý do. 
Tiền chuộc được treo là 13 triệu đô-la. 


Khi những cuộc thương lượng ngoại giao ở cấp cao thất bại, Perot đã 
quyết định chỉ có một con đường duy nhất để giải thoát người của 
mình: đích thân ông phải ra tay. Sau khi nhờ được chuyên gia huyền 
thoại là thiếu tá quân đội Arthur "Bull" Simons đứng ra chỉ huy cuộc đột 
kích gan lì này, ông mau chóng tập hợp đơn vị xuất sắc của các tổng 
giám đốc của mình để thực hiện kế hoạch phá nhà tù. Họ được chọn vì 
họ là những người đã từng sống ở Teheran và có kinh nghiệm quân sự. 
Ông gọi họ là những “Con Đại Bàng" ngụ ý họ là "những người giàu 
tham vọng biết vận dụng sáng kiến, thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả và 
không thể có sơ xuất. 


Nếu thành công họ sẽ được thưởng lớn, nhưng những rủi ro còn lớn 
hơn gấp bội: sứ mạng hoàn toàn không chính thức, họ có thể thất bại, 
nhưng nhất là họ có thể bị giết. Điều gì đã thúc đẩy Ross Perot tập trung 
mọi ngưồn lực của mình, chấp nhận rủi ro và coi thường mọi trắc trở? 
Rõ ràng ông là người sống các giá trị của mình. Dũng cảm, trung thành, 
yêu thương, dấn thân và quả quyết là những giá trị đã cống hiến cho 
ông một khả năng siêu vời để thực hiện nhiệm vụ và một sức mạnh của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthon Robbins 


Chương 15: Các Giá Trị Của Cuộc Đời >:„. Trans 151 


ý chí được coi như là huyền thoại. Cũng chính những giá trị này là sức 
mạnh đã cho ông xây dựng công ty EDS của mình, từ một vốn đầu tư 
nguyên thủy là 1 ngàn đô-la. ông đã vươn lên hàng đầu nhờ khả năng 
đánh giá và chọn lựa đúng người. Ông đã chọn họ theo một tiêu chuẩn 
khắt khe các giá trị và ông biết rằng khi ông đã có đúng những con 
người cần thiết, những con người có những tiêu chuẩn giá trị cao, thì 
ông chỉ việc giao nhiệm vụ cho họ và để họ tự hoàn thành. 


Giờ đây ông sẽ trắc nghiệm lần cuối các người mà ông đã chọn và ông 
kêu gọi họ vận dụng hết mọi năng lực cao nhất của họ và giải cứu 
những thành viên trong "gia đình"công ty. Câu chuyện về sứ mạng của 
họ và những thử thách họ gặp được kể lại trong cuốn Trên cánh đồng 
đại bàng. Chúng ta chỉ cần biết là vượt qua những trở ngại không thể 
tưởng tượng nỗi, sứ mạng hào hùng giải cứu con tin của Perot đã thành 
công và đưa trở về nhà nguồn vốn quí báu nhất của ông: những người 
của Ông. 


Các giá trị hướng dẫn mọi quyết định của chúng ta và vì thế hướng dẫn 
định mệnh của chúng ta. Những ai hiểu những giá trị của mình và 
trung thành sống theo những giá trị đó đều trở thành những con người 
lãnh đạo của xã hội chúng ta. 


Khi bạn biết điều gì là quan trọng nhất đối với bạn, thì việc làm quyết 
định trở thành khá đơn giản. Thế nhưng nhiều người không biết rõ điều 
gì là quan trọng nhất trong đời mình và vì thế làm quyết định trở thành 
một sự dẫn vặt nội tâm. Ngược lại, đối với những người đã xác định rõ 
đâu là những nguyên tắc cao nhất của đời mình, họ quyết định rất dễ 
đàng. Ross Perot đã biết ngay mình phải làm gì. Các giá trị của ông chỉ 
đã chỉ vẽ cho ông. Chúng giống như chiếc la bàn riêng để định hướng 
cho ông trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm. 


Chúng ta luôn kính trọng những con người biết rõ các giá trị của mình, 
sống những giá trị đó và có lập trường dứt khoát dựa theo niềm tin của 
họ, cho dù chúng ta không đồng ý với những ý tưởng của họ về cái gì là 
đúng hay saI. 


Giá trị là gì? 


Coi một điều gì có giá trị có nghĩa là gán cho nó một tâm quan trọng; 
bạn quí điều gì thì điều đó có thể được gọi là "giá trị”. Trong chương 
này, chúng ta hiểu cách riêng về những giá trị của đời sống, những điều 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 15: Các Giá Trị Của Cuộc Đời >:„. Trans 152 


quan trọng nhất đối với chúng ta trong cuộc đời. Đối với loại giá trị này, 
cần phân biệt hai loại: mục đích và phương tiện. Nếu tôi hỏi bạn, "Bạn 
coi điều gì là quí nhất?" bạn có thể trả lời, "Tình yêu, gia đình, tiền 
bạc... 'trong những thứ này, tình yêu là giá trị mục đích mà bạn đang 
theo đuổi; nói cách khác, nó là trạng thái cảm xúc mà bạn khao khát. 
Ngược lại, gia đình và tiền bạc chỉ là những giá trị phương tiện. Chúng 
là những phương thế để giúp bạn đạt trạng thái cảm xúc mà bạn thực 
sự khao khát. 


Nếu tôi hỏi bạn, "Gia đình cho bạn điều gì?” bạn có thể trả lời, "Tình 
yêu, yên ổn, hạnh phúc”. Mục đích bạn theo đuổi chính là tình yêu, yên 
ổn và hạnh phúc, là những giá trị. Cũng thế, tôi có thể hỏi bạn, "Tiền bạc 
thực sự có ý nghĩa gì đối với bạn? Nó cho bạn điều gì?" Bạn có thể trả 
lời "Tự do, ảnh hưởng, khả năng cống hiến, cảm giác an toàn". Đây 
cũng thế, tiền bạc chỉ là một phương tiện để bạn đạt được những giá trị 
sâu xa hơn, những cảm xúc mà bạn ước ao cảm nghiệm trong cuộc đời. 


Một thách đố trong cuộc đời là nhiều người không phân biệt rõ được giá 
trị nào là phương tiện, giá trị nào là mục đích và vì thế họ gặp nhiều 
đau khổ. Rất thường xuyên người ta quá mãi mê theo đuổi những giá trị 
phương tiện khiến họ không đạt được niềm khao khát đích thực của họ: 
những giá trị mục đích. Những giá trị mục đích làm cho bạn sung mãn, 
làm cho đời sống bạn phong phú và thỏa mãn. 


Chúng ta lấy một ví dụ, Giả sử những giá trị cao cả nhất của một người 
phụ nữ là chăm sóc gia đình và cống hiến và bà đã quyết định trở thành 
luật sư vì bà có lần gặp một luật sư đã thực sự gây ấn tượng cho bà qua 
việc người này có một đời sống cao cả và giúp đỡ người khác. Thế rồi 
theo thời gian, bà bị cuốn hút vào cơn lốc của hoạt động trong nghề luật 
và bà khao khát trở thành một đối tác trong công ty của bà. Khi bà theo 
đuổi địa vị này, công việc của bà mang một tiêu điểm hoàn toàn khác. 
Bà bắt đầu làm chủ và điều hành công ty và trở thành một người phụ 
nữ hết sức thành công, nhưng đồng thời bà cảm thấy không được hạnh 
phúc vì bà không còn tiếp xúc gì với các khách hàng. Địa vị của bà đã 
tạo ra một mối tương quan khác với đồng nghiệp và bà dành hết thời 
giờ cho việc hội họp và lễ nghi. Bà đã đạt mục tiêu của mình, nhưng đã 
để mất niềm khát vọng của đời sống mình. Bạn đã bao giờ rơi vào cạm 
bẫy giống như thế, theo đuổi các phương tiện mà tưởng là mình đang 
theo đuôi mục đích không? Để được hạnh phúc thực sự, chúng ta phải 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 15: Các Giá Trị Của Cuộc Đời >:. Trans 153 


biết phân biệt và bảo đảm theo đuổi chính mục đích. 
Khám phá những giá trị bạn đang theo đuổi 


Giờ đây bạn hãy bắt đầu liệt kê ra một danh sách các giá trị riêng mà 
bạn đang theo đuổi. Để tìm ra những giá trị này, bạn chỉ cần trả lời câu 
hỏi. "Điều gì quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc đời?" Bạn hãy nặn 
óc suy nghĩ ra những câu trả lời. Tâm hồn thanh thản? Ảnh Hưởng? 
Tình yêu? 


Bạn hãy xếp các giá trị của bạn theo thứ tự, từ giá trị quan trọng nhất 
xuống giá trị ít quan trọng nhất. Hãy suy nghĩ giây lát rồi làm ngay. 


Khi tôi lần đầu tiên soạn danh sách các giá trị của mình, tôi đã thấy 
những giá trị sau đây, theo thứ tự nó xuất hiện trong trí tôi: 


DANH SÁCH CŨ CỦA TÔI VỀ CÁC GIÁ TRỊ TRONG ĐỜI TÔI: 

* Say mê 

* Tình yêu 

* Tự do 

* Cống hiến 

* Có khả năng 

* Phát triển 

* Thành đạt 

*# Hạnh Phúc 

* Vui chơi 

* Sức khoẻ 

* Sáng tạo 

Nhìn vào danh sách, tôi hiểu ra ngay tại sao tôi đang làm điều mình 
làm. Tôi là một con người đam mê; tôi có phong cách hành động sôi nổi. 


Tôi nhận ta đó là sự say mê của mình. Tình yêu của tôi đối với gia đình 
và bạn bè là điều hiển nhiên. Tôi khao khát tự do và tôi mường tượng ra 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 15: Các Giá Trị Của Cuộc Đời >:. Trans 154 


rằng nếu tôi có thể làm cho người khác tự do và cống hiến cho họ, tôi sẽ 
cảm thấy mình có khả năng làm được bất cứ điều gì. Tôi sẽ phát triển và 
thành đạt và cuối cùng có thể vui chơi, khoẻ mạnh và sáng tạo. Biết 
được danh sách các giá trị của mình giúp tôi đi đúng đường và sống 
phù hợp với những gì tôi coi là quan trọng nhất trong đời. Trong nhiều 
năm, tôi cảm thấy đời sống của mình rất nhất quán. 


Nhưng rồi tôi đã có một sự phân biệt khác và nó đã thay đổi chất lượng 
cuộc đời tôi cho đến nay. 


Thay đổi giá trị sẽ làm bạn thay đổi đời mình 


Một hôm tôi tự nghĩ, "Những giá trị mình đang có quả thực giúp mình 
nhiều lắm", nhưng rồi tôi lại nghĩ, "Mình có cần thêm giá trị nào khác 
không?” Ngay lập tức tôi nhận ra trong danh sách của tôi thiếu óc thông 
minh. Chắc hẳn tôi thông minh, nhưng tôi không coi thông minh có giá 
trị ưu tiên như là đam mê. Thực ra trong sự đam mê của mình, tôi đã có 
một số chọn lựa rất ngu ngốc. 


Tôi bắt đầu hiểu rằng nếu tôi không dành cho trí thông minh một vị trí 
ưu tiên, tôi sẽ thường xuyên mắc phải những sai lầm dẫn tới thất bại. Và 
tôi cũng tìm ra một số những giá trị khác để đưa vào trong danh sách 
của mình. 


Rồi tôi đã tự hỏi một câu hỏi hoàn toàn mới, "Tôi phải loại khỏi danh 
sách những giá trị nào để có thể đạt được định mệnh tối hậu của mình?" 
Tôi bắt đầu nhận ra rằng vì mình luôn luôn để ý làm sao để có được tự 
do, nên tôi đã đánh mất sự tự do tôi đã có. Tôi nhận ra rằng tôi không 
thể nào được tự do hơn là tôi đang được trong lúc này. Có thể tôi sẽ có 
một cảm giác khác khi sống ở một nước khác mà ở đó tôi không phải 
chọn lựa nhiều, nhưng tôi thấy là tôi không có cách nào để tự do hơn 
tình trạng của tôi hôm nay. Thế là tôi quyết định gạch bỏ tự do trong 
danh sách của mình và không đặt nặng vấn đề nữa. Lạ lùng thay, tôi 
cảm thấy tự do chính lúc tôi gạch bỏ tự do khỏi danh sách! 

Cuối cùng tôi tự hỏi, "Tôi phải xếp các giá trị của mình theo thứ tự ưu 
tiên nào để đạt được định mệnh của mình? Tôi không hỏi, "Điều nào 
quan trọng đối với tôi? mà là, "Các giá trị của tôi cần phải như thế nào?" 
Và tôi đã khai triển được một danh sách mới như sau: 


DANH SÁCH MỚI CỦA TÔI VỀ CÁC GIÁ TRỊ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 15: Các Giá Trị Của Cuộc Đời >:„. Trans 155 


* Sức khoẻ/ Sinh lực 

* Tình Yêu 

* Thông minh 

* Vui tươi 

* Thành thật 

* Say mê 

* Biết ơn 

* Vui chơi/ Hạnh phúc 
* Tạo thay đối 

* Kiến thức/Phát triển 
* Thành đạt 

* Là người xuất sắc 

* Đầu tư 

* Cống hiển 

* Sáng Tạo 


Khi danh sách của tôi hoàn tất, tôi cảm thấy một tâm trạng chưa từng có 
trước đây: tâm trạng bình an thư thái. Tôi có cảm giác chắc chắn mà tôi 
chưa từng có, vì giò đây tôi biết toàn cơ thể con người tôi cùng tập trung 
hướng về các ước mơ của mình. Tôi không còn phải giằng co với bản 
thân mình nữa. Vì không còn phải liên tục tìm kiếm tự do, tôi có thể 
cảm nghiệm sự thân mật và tình yêu nhiều hơn nữa - tôi có thể cảm 
nghiệm tự do nhiều hơn. Tôi sẽ thành đạt trong hạnh phúc, tôi sẽ khoẻ 
mạnh, tràn trề sinh lực và thông minh. Bằng quyết định thay đổi những 
ưu tiên trong cuộc đời mình, tôi có thể cảm thấy ngay những thay đổi 
nơi thân thể mình. 


" Xin cho tôi vẻ đẹp của tâm hồn; xin cho 


con người bên ngoài và bên trong được hợp nhất". 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


Chương 15: Các Giá Trị Của Cuộc Đời >:. Trans 156 


-5OCRATES 


Làm thế nào để bạn có thể kiểm soát yếu tố thứ ba này của Hệ thống 
chủ đạo của bạn là các giá trị? bạn hãy thực hiện hai bước đơn giản sau: 


* BƯỚC 1. 


Tìm ra đâu là những giá trị bạn đang có và xếp chúng theo thứ tự quan 
trọng. Việc này sẽ cho bạn thấy rõ điều bạn cần cảm nghiệm nhất và 
điều gì bạn cần tránh nhất trong cuộc đời. 


* BƯỚC 2. 


Hãy tự hỏi mình, "Các giá trị của tôi phải như thế nào để đạt được định 
mệnh mà tôi ao ước và đáng có?" Hãy suy nghĩ để viết ra một danh sách 
các giá trị. Xếp chúng theo thứ tự. Xem bạn cần loại bỏ hay thêm vào 
những giá trị nào trong danh sách của bạn để tạo chất lượng cho đời 
sống mà bạn thực sự mong muốn. 


Danh sách những giá trị của bạn có thể chỉ là một tờ giấy vô nghĩa nếu 
bạn không kích thích mình để sử dụng nó làm chiếc la bàn định hướng 
cuộc đời bạn. Ngược lại, nếu bạn biết sử dụng nó, nó sẽ trở thành cơ sở 
vững chắc để bạn làm mọi quyết định trong cuộc đời. Bạn hãy nhớ đến 
sức mạnh đòn bẩy. Vậy bạn hãy dùng đòn bẩy này để kiện cường quyết 
tâm sống các giá trị mới của bạn. Nếu có khi nào bạn lớn tiếng la rây con 
cái, có thể một người nào đó yêu thương bạn đi ngang qua sẽ nhắc nhở 
bạn, "Ông không nhớ đã viết lòng cảm thông là số một trong danh sách 
của ông à? 

Có thể có những giá trị nhưng lại không cảm thấy mình sống những giá 
trị ấy không? Bạn có thể có những hệ thống giá trị rất lớn để hướng dẫn 
cuộc đời bạn nhưng vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Lý do tại sao, 
chương sau đây sẽ cho bạn thấy rõ. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 16 


CÁC WGUYÊW TẮC 
LÝ D0 BẠN KHÔNG HẠNH PHÚC 


“Bạn hãu buộc mình nhắm tới những chuẩn mmực cao hơn là người ta mong đợi 
ở bạn”. -HENRY WARD BEECHER 


Khi viết những dòng chữ này, tôi đang ngồi trong phòng mình ở khu du 
lịch Hyatt Regency Waikoloa trên Đảo lớn của Hạ Ủy Di, trông ra biển 
Thái Bình Dương bao la. Tôi vừa được chứng kiến một sự kiện sẽ không 
xảy ra nữa cho tới năm 2017: hiện tượng nhật thực toàn phần. Sáng nay, 
vợ tôi và tôi đã thức dậy từ 5 giò 30 để có thể cùng hàng ngàn du khách 
khác từ khắp nơi đến đây chứng kiến hiện tượng thiên văn hiếm hoi 
này. 


Trong khi đám đông kéo đến mỗi lúc một đông để nhìn xem quang 
cảnh này, tôi bắt đầu giải trí bằng cách quan sát đám người thuộc mọi 
thành phần đang kéo đến đây: từ những nhà doanh nghiệp hàng đầu tới 
những gia đình đi nghĩ mát, từ những nhà khoa học kéo linh kinh hàng 
chục ống kính viễn vọng tới những du khách ba lô cắm lều qua đêm ở 
gần miệng núi lửa và những trẻ em với tâm trạng phấn khích vì bố mẹ 
chúng nói cho chúng biết sắp có sự lạ xảy ra. Số người đã đến đây đông 
vô kể, họ từ khắp nơi trên thế giới kéo đến, bỏ ra hàng chục ngàn đô la 
chỉ để được nhìn thấy một sự kiện sẽ diễn ra trong vòng 4 phút! Chúng 
tôi làm gì ở đây? Chúng tôi muốn đứng dưới một bóng mát! Chỉ có thết 
Loài người chúng ta quả là một loài lạ lùng, phải không? 


Tới 6 giờ 28 phút, tấn kịch bắt đầu diễn ra. Bầu khí chứa đầy âu lo, 
không phải chỉ là sự háo hức nhìn xem sự kiện, mà còn là nỗi sợ thất 
vọng. Vì trong buổi sáng có một không hai này, mây đen đã bắt đầu kéo 
đến và trời đã trở nên âm u. Thật thú vị khi quan sát cảnh người ta đang 
lo sợ niềm mong đợi của mình sẽ tan thành mây khói. Họ đến đây 
không phải để được xem một thoáng mặt trăng che mặt trời, mà xem 
một vụ nhật thực toàn phần kéo dài trong 4 phút, khi bóng của mặt 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 16: Các Nguyên Tắc - Lý Do Bạn Không -.. Trang 158 


trăng sẽ hoàn toàn che khuất mặt trời và bao phủ chúng ta trong bóng 
đêm. Người ta còn cho nó một cái tên: Nhật thực toàn phần! 


Đến 7 giờ 10, mây càng nhiều và mỗi phút càng lan rộng. Đột ngột, mặt 
trời loé lên qua một lổ nhỏ trong đám mây và tất cả chúng tôi có thể 
nhìn thấy cảnh nhật thực từng phần. Người xem reo hò mừng rỡ, nhưng 
ngay lập tức mây lại che kín, mỗi lúc một dày hơn và hoàn toàn che 
khuất tâm nhìn của chúng tôi. Gần tới lúc nhật thực toàn phần, chúng 
tôi nhận ra là không thể xem được cảnh mặt trăng đi ngang qua mặt 
trời. 


Thình lình, hàng ngàn người đổ xô về phía chiếc màn hình TV lớn mà 
đoàn chuyên gia TV đã đặt ở gần đó. Thế là chúng tôi ngồi cả trước màn 
hình TV để xem cảnh nhật thực qua màn hình, chẳng hơn ì những 
người ở các nơi khác. Lúc đó tôi may mắn được quan sát đủ mọi loại 
cảm xúc trên khuôn mặt của những người ở đó. Mỗi người phản ứng 
tùy theo nguyên tắc của mình; họ tin chuyện gì xảy ra sẽ đem lại cảm 
giác thỏa mãn cho họ trong kinh nghiệm này. 


Một người đàn ông ngồi sau tôi chửi thề: "Thế là mất toi 4 ngàn đô la và 
mất công đi tới đây chỉ để xem 4 phút trên vô tuyến! Một bà ngồi cách 
tôi mấy bước thốt lên, "Tôi không thể ngờ là chúng ta bị lỡ việc này!" 
nhưng bé gái của bà thì phấn khởi nói với mẹ nó, "Nhưng mẹ ơi, sắp có 
rồi". Một bà khác ngồi phía bên phải tôi nói: "Thật tuyệt không cơ chứ! 
Tôi cảm thấy may mắn có mặt ở đây!" 


Cùng một sự kiện xảy ra, cùng một địa điểm, cùng một thời giờ, nhưng 
mỗi người lại có một ấn tượng, một phản ứng khác nhau. Ngày hôm ấy, 
tôi đã nhìn thấy cả một sự tương phản rõ rệt giữa các niềm tin và các 
nguyên tắc của người ta. 


Chúng ta phản ứng không phải theo thực tại mà theo cách chúng ta cắt 
nghĩa về thực tại, theo sức mạnh của các niềm tin và các nguyên tắc của 
chúng ta. Những nguyên tắc này đề ra cho chúng ta rằng thực tại phải 
như thế nào mới làm chúng ta thỏa mãn. Không hiểu được sức mạnh 
này có thể khiến chúng ta mãi mãi mất khả năng đón nhận hạnh phúc; 
ngược lại, hiểu và sử dụng đầy đủ sức mạnh này có thể biến đổi đời 
sống chúng ta và làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc. 


Chánh án và Ban Hội Thẩm 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 16: Các Nguyên Tắc - Lý Do Bạn Không -.. Trang 159 


Tất cả chúng ta đều có những nguyện tắc và chuẩn mực khác nhau; 
chúng không chỉ chi phối cách chúng ta cảm nghiệm những sự việc xảy 
ra trong đời mình, mà cả cách chúng ta ứng xử trước một tình huống cụ 
thể. Tóm lại, chúng ta làm gì và trở nên người như thế nào đều tùy 
thuộc hướng đi mà các giá trị hướng dẫn chúng ta. Cũng thế, cái sẽ xác 
định các cảm xúc và cung cách ứng xử của chúng ta tùy thuộc việc 
chúng ta coi điều gì là tốt và điều gì là xấu, điều gì chúng ta nên làm và 
điều gì chúng ta phải làm. Những chuẩn mực này được gọi là những 
nguyên tắc. 


Nguyên tắc là sự kích thích cảm giác đau khổ hay vui sướng chúng ta 
cảm nhận trong hệ thần kinh của mình mọi lúc. Nó giống như chúng ta 
có một hệ thống tư pháp được thiết lập trong bộ não của chúng ta. Các 
nguyên tắc cá nhân là vị chánh án và ban hội thẩm cuối cùng của chúng 
ta. Chúng sẽ xác định ta có đáp ứng được một giá trị nhất định nào 
không, ta có cảm thấy thỏa mãn hay đau khổ không. Ví dụ, nếu tôi hỏi 
bạn, "Bạn có một thân hình tuyệt vời không?" bạn sẽ trả lời thế nào? Câu 
trả lời còn tùy thuộc suy nghĩ của bạn về một số tiêu chuẩn xác định thế 
nào là một thân hình tuyệt vời. 


Điểm chính yếu ở đây khá đơn giản: các nguyên tắc của chúng ta chỉ 
phối các phản ứng của mình vào mọi giây phút mình sống. 


Các nguyên tắc hướng dẫn đời bạn có còn thích hợp với trạng thái con 
người hiện tại của bạn không? Hay bạn đã gắn liền với những nguyên 
tắc từng có ích đối với bạn trong quá khứ, nhưng ngày nay lại gây cho 
bạn đau khổ? Bạn có bám vào những nguyên tắc không thích hợp nào 
từ thuở thơ ấu của bạn không? 


Các nguyên tắc của bạn 
giúp ích hay làm hại bạn? 


Chúng ta ai nấy đều muốn có những nguyên tắc dẫn đưa chúng ta tới 
hành động, giúp chúng ta cảm thấy niêm vui, thúc đẩy chúng ta kiên trì 
đến cùng, chứ không muốn những nguyên tắc cản trở chúng ta. Tôi 
từng gặp khá nhiều người, nam cũng như nữ, đề ra những nguyên tắc 
cho các mối tương quan giao tiếp của mình hoàn toàn không thể giúp 
họ thành công trong lĩnh vực giao tiếp. Ví dụ, một số người theo nguyên 
tắc này, "Nếu anh yêu tôi, tôi có thể trách cứ, chửi mắng hay nhõng 
nhẽo, anh vẫn cứ phải chấp nhận". Những nguyên tắc loại này có thích 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 16: Các Nguyên Tắc - Lý Do Bạn Không -.. Trang 160 


hợp không? Khó lắm! Chúng sẽ là những nguyên tặc bất công đối với 
những ai muốn quan hệ với bạn. 


Bạn phải tìm hiểu ảnh hưởng của những nguyên tắc của bạn đối với 
lòng tự tin, hạnh phúc, tự chủ, chất lượng hành động và đời sống của 
bạn. 


Nói ra những nguyên tắc của bạn 


Nếu bạn muốn làm chủ đời sống mình, thành công trong việc làm ăn, 
trở thành một nhà thương lượng giỏi, có ảnh hưởng đối với con cái, 
thân thiết với vợ hay chồng của mình, thì bạn phải tìm hiểu những 
nguyên tắc của những người đó, đồng thời phải thông truyền cho họ 
biết những nguyên tắc của chính bạn. Bạn không thể mong đợi người 
khác chấp nhận những nguyên tắc sống của bạn nếu bạn không nói rõ 
ra những nguyên tắc ấy. Và bạn không thể mong đợi người khác chấp 
nhận những nguyên tắc của bạn nếu bạn không biết linh động trong 
những nguyên tắc của mình vả chia sẻ những nguyên tắc của họ. 


Tôi xin kể một ví dụ. Một lần kia tôi nói chuyện với một người bạn khá 
nổi tiếng và anh đã tâm sự với tôi là anh ta không có nhiều bạn. Tôi nói, 
"Anh có chắc mình không có nhiều bạn không? Tôi thấy có rất nhiều 
người quan tâm đến anh mà. Hay là anh có những nguyên tắc riêng 
khiến nhiều người muốn làm bạn với anh cũng không thể?" Anh ta nói, 
“Tôi chỉ cảm thấy họ không phải là bạn tôi". Tôi nói, "Cái gì làm anh cảm 
thấy họ không phải là bạn anh?" Anh trả lời, "Thú thật tôi cũng chẳng rõ 
những nguyên tắc của mình là gì nữa". 


Suy nghĩ một lát, anh ta xác định được một nguyên tắc cơ bản của anh 
là: ai muốn làm bạn của anh ta thì phải nói chuyện với anh ta ít là hai 
hay ba lần mỗi tuần. Tôi nghĩ thầm, "Nguyên tắc của anh lạ đấy. Bản 
thân tôi có nhiều bạn trên khắp thế giới, những người tôi thực sự yêu 
thương. Thế nhưng ngay cả với những bạn thân nhất, nhiều khi cả 
tháng hay lâu hơn chúng tôi không có dịp gặp nhau, chỉ vì ai cũng bận 
bịu với công việc của mình. Nhiều ngày tôi nhận đến cả trăm cú điện 
thoại của họ, mà tôi không thể nào nói chuyện với họ được. Thế nhưng 
họ biết họ vẫn là bạn của tôi." 


Sau đó tôi hỏi anh ta, "Thế anh có nghĩ tôi là bạn của anh không? Anh 
nói, "Về lý mà nói thì anh là bạn tôi, nhưng nhiều khi tôi không cảm 
thấy thế vì chúng ta có quá ít địp nói chuyện với nhau". Tôi nói, "Trời, 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 16: Các Nguyên Tắc - Lý Do Bạn Không -.. Trang 161 


tôi không hề biết chuyện đó! Tôi không hề nghĩ nó lại quan trọng đối 
với anh đến thế, vì anh có nói cho tôi bao giờ đâu? Tôi bảo đảm với anh 
là có vô số bạn có thể sẵn sàng đáp ứng những nguyên tắc của anh về 
tình bạn nếu anh cho họ biết những nguyên tắc ấy. 


Bạn hãy thông truyền những nguyên tắc của bạn cho người khác về mọi 
hoàn cảnh của đời sống, dù là tình yêu, tình bạn, hay công việc làm ăn. 
Đừng bao giò hiểu ngầm là họ đã biết. Hãy thông truyền. 


Xếp đặt các nguyên tắc 


Ngay bây giò, bạn hãy kiểm soát những nguyên tắc của bạn bằng cách 
viết ra những câu trả lời cho những câu hỏi sau đây. Hãy trả lời đây đủ 
tối đa. 


1. Cần có điều gì để bạn cảm thấy mình thành công? 


2. Cần có điều gì để bạn cảm thấy mình được yêu mến - bởi con cái, vợ 
hay chồng, cha mẹ, hay bất cứ người nào quan trọng đối với bạn? 


3. Cần có điều gì để bạn cảm thấy tự tin? 


4. Cần có điều gì để bạn cảm thấy mình xuất sắc trong bất cứ lãnh vực 
nào của đời sống bạn? 


Tiếp đến, bạn hãy nhìn vào các nguyên tắc của mình và hỏi, "Chúng có 
làm tôi khó cảm thấy thỏa mãn và dê cảm thấy đau khổ không?" 


Nếu đúng là như thế, bạn hãy thay đổi tiêu chuẩn của mình và tìm ra 
những tiêu chuẩn có ích cho mình. Các nguyên tắc của bạn phải thế nào 
để nó giúp bạn hạnh phúc và thành công? Đây là cách cơ bản: hãy có 
những nguyên tắc mà bạn có thể kiểm soát được, như thế bạn sẽ không 
bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối những cảm giác đau khổ hay hạnh 
phúc của mình. Hãy lập những tiêu chuẩn có thể giúp bạn rất đễ cảm 
thấy hài lòng và rất khó cảm thấy đau khổ. 


Giờ đây, bạn hãy tìm hiểu những nguyên tắc của những người sống 
quanh bạn. Ví dụ, bạn hãy tìm hiểu xem con cái bạn có những nguyên 
tắc nào để chúng cảm thấy chúng gắn bó với gia đình, thành công trong 
việc học hành, hay thoải mái trong vui chơi. Hãy tìm hiểu những 
nguyên tắc của vợ hay chồng bạn; hãy hỏi cha mẹ bạn; hãy hỏi người 
chủ hay nhân viên của bạn. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 16: Các Nguyên Tắc - Lý Do Bạn Không -.. Trang 162 


Chắc chắn một điều: nếu bạn không biết các nguyên tắc của người khác, 
bạn sẽ thất bại vì sớm muộn bạn sẽ vi phạm chúng. Nhưng nếu bạn biết 
rõ chúng, bạn có thể đoán trước thái độ của người khác; bạn có thể đáp 
ứng các yêu cầu của họ và nhờ đó làm cho mối quan hệ của bạn phong 
phú. 


Tóm lại, bạn hãy thông truyền các nguyên tắc của bạn và hãy tìm hiểu 
các nguyên tắc của những người sống quanh bạn. Một điều quan trọng 
bạn cần nhớ: nguyên tắc mạnh nhất là hãy vui vẻ cho dù có xảy ra điều 


øì. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 17 


NHỮNG BÀI HỌC HINH NGHIỆM 
SỢI CHÍ ĐẸT NEW CUỘC ĐỜI 


“Trí óc con người một khi đã mở rộng cho một Ú tưởng tới sẽ không bao giờ 
thu hẹp trở lại tìm 0uóc cũ của nó”. -OLTVER WENDELL HOLMES 


Những bài học của kinh nghiệm 


Những bài học của kinh nghiệm là gì? Đó là mọi kinh nghiệm trong đời 
sống của bạn - tất cả những cái anh đã thấy, nghe, sò, nếm và ngửi thấy. 
Chúng được ghi nhận trong hệ thần kinh và cất giữ trong não của bạn. 
Một số kinh nghiệm được bạn lấy ra bằng ý thức, số khác bằng vô thức. 
Một số là kinh nghiệm bản thân của bạn, số khác là những kinh nghiệm 
của người khác mà bạn đã nghe hay đã đọc thấy. 


Nhiều trong số những kinh nghiệm này được tổ chức để hổ trợ các niềm 
tin của bạn, để làm bạn chắc chằn về ý nghĩa của một điều gì đó. Ví dụ, 
nếu bạn nghĩ là bạn thông minh, đó là vì bạn đã có một số kinh nghiệm 
chứng tỏ cảm nghĩ đó. 


Chúng ta có khá nhiều kinh nghiệm để kiện cường những ý nghĩ của 
mình: chúng ta tự tin hay nhút nhát, chúng ta vị tha hay ích kỷ. Điều 
quan trọng là chúng ta biết mở rộng kho kinh nghiệm trong cuộc đời 
mình. Cố gắng tìm kiếm những kinh nghiệm làm phát triển ý thức của 
mình về tính cách bản thân, về khả năng và tổ chức các kinh nghiệm để 
chúng trở nên hiệu quả. 

Đọc sách để nuôi dưỡng trí óc 

Vốn kinh nghiệm của bạn không chỉ là những kinh nghiệm bản thân của 
bạn. Bạn có thể vay mượn những kinh nghiệm của người khác. Hồi còn 
trẻ, tôi quen chú ý tới những con người giàu kinh nghiệm, những con 
người thành đạt, có nhiều cống hiến và có ảnh hưởng đến đời sống của 
những người khác. Để học hỏi kinh nghiệm, tôi đã đọc những tiểu sử 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 17: Những Bài Học Kinh Nghiệm - SợI... Trang 164 


của các con người thành đạt và học được rằng, dù họ thuộc bối cảnh hay 
điều kiện sinh sống nào, họ luôn luôn thành công khi họ nắm vững xác 
tín, tự tin và kiên trì cống hiến. Tôi đã dùng các kinh nghiệm của họ như 
là của mình và đã hình thành những niềm tin cố hữu để làm nên định 
mệnh đời mình. 


Bạn hãy khai thác kho kinh nghiệm vô tận trong văn chương, tiểu 
thuyết, các truyện thần thoại, thi ca và âm nhạc. Hãy đọc sách, xem 
phim, coi kịch, nghe băng, tham dự hội thảo, nói chuyện với người khác 
và có những ý tưởng mới. Mọi kinh nghiệm đều có sức mạnh và bạn 
không bao giờ biết trước được kinh nghiệm nào sẽ có thể thay đổi toàn 
điện cuộc đời mình. 


Dùng những kinh nghiệm tương phản 
để tạo phối cảnh cho đời bạn 


Trong khi một số kinh nghiệm nâng cao phẩm chất đời bạn và mở rộng 
viễn ảnh của bạn, thì cũng có những kinh nghiệm cho bạn thấy một mặt 
khác của cuộc đời mà bạn không muốn cảm nghiệm. Nhưng đây cũng 
là những loại kinh nghiệm bạn có thể dùng làm cho cuộc đời của mình 
giữ được quân bình. Chúng tạo một mức độ tương phản mới. Dù có lúc 
bạn cảm thấy sự việc quá tồi tệ đối với mình, bạn cũng nên nhớ rằng có 
những người khác còn trải qua những kinh nghiệm đau thương hơn 
bạn. 


Chúng ta cũng có thể dùng những kinh nghiệm mới để tạo động lực cho 
đời mình, mỗi khi chúng ta bắt đầu cảm thấy tự mãn. Dù bạn đã có 
những kinh nghiệm thành công đến đâu, thì bạn cũng phải nhớ rằng có 
những người khác còn thành công gấp mấy bạn. Khi bạn thấy mình đã 
có những tài năng đạt tới mức cao nhât, bạn cũng thấy có những người 
có tài năng còn cao hơn nhiều. Và đây chính là một vẻ đẹp của cuộc đời: 
nó thúc đẩy chúng ta không ngường tiến tới và phát triển. 


Tôi không bao giờ quên được ấn tượng lần đầu tiên tôi gặp kiến trúc sư 
và trùm khách sạn Christ Hemmeter. Vợ chồng tôi có hân hạnh là 
những người đầu tiên được mời dự lễ tân gia với gia đình ông ở Hawaii 
- một dinh thự trị giá 70 triệu đô la mà không lời nào có thể mô tả. Chỉ 
riêng dàn cửa trước đã trị giá 1 triệu đô la. Bạn có thể nói, "Thực là quá 
sức phung phí!" nhưng nó cũng là một kinh nghiệm phong phú nếu 
chúng ta nhìn nó trên phương diện phát triển kinh doanh hay kinh tế. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 17: Những Bài Học Kinh Nghiệm - SợI... Trang 165 


Thế là tôi đem tòa lâu đài trị giá 4 triệu đô la của mình so sánh với đinh 
thự này. Nó chỉ bằng dàn cửa trước và những bậc thang bằng đá hoa 
cương của dinh thự. Như thế trong đời mình, tôi vẫn còn có khả năng 
để suy nghĩ xa hơn, tiến cao hơn và tưởng tượng phong phú hơn. Điểm 
đẹp nhất của cuộc gặp gỡ với vợ chồng Christ là tôi khám phá ra họ là 
những con người hết sức thân tình và họ dùng của cải của mình để tạo 
một bầu không khí ấm áp tình người giúp họ sáng tạo. 


" Con người chỉ có thể đúng bằng quả tim; 
Con mắt không thể nhìn thấy điều cốt yếu". 
- ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 


Bạn hãy nghĩ đến một kinh nghiệm tệ nhất bạn đã trải qua. Bây giờ khi 
nhìn lại nó, bạn có thể nghĩ đến một cách nào mà nó có thể có một ảnh 
hưởng tích cực cho đời bạn không? Ví dụ bạn bị đuổi việc, bị trấn lột, bị 
một tai nạn xe, nhưng từ sự cố đó bạn rút tia một bài học quí báu, bạn 
có một quyết định mới, một ý thức mới giúp bạn triển nở cá tính và tăng 
thêm khả năng cống hiến của bạn. 


Bạn hãy nhớ rằng, sự mất mát là một điều của trí tưởng tượng. Không 
có gì mất đi trong vũ trụ này; chúng chỉ biến hình đổi dạng. Nếu bạn 
còn đang cảm thấy đau đớn về chuyện øì, lý do là vì ý nghĩa bạn gán 
cho chuyện đó mà thôi. Trong lúc đó, bạn hãy tin tưởng chấp nhận, rồi 
một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rõ ý nghĩa đầy đủ hơn. 


Kinh nghiệm giới hạn tạo nên đời sống giới hạn. Nếu bạn muốn đời 
sống bạn rộng mở, bạn hãy mở rộng kinh nghiệm của mình bằng cách 
tìm tòi và tạo ra những ý tưởng cũng như những kinh nghiệm mới. Bạn 
phải chủ động tìm kiếm chúng. 

Mở rộng kinh nghiệm và mở rộng đời bạn 

Chúng ta luôn luôn có thể sử dụng những kinh nghiệm mà cuộc đời 
cống hiến cho chúng ta, nhưng chúng ta phải làm việc này một cách chủ 
động. Những chọn lựa tôi có trong đời mình xuất phát từ một kho kinh 
nghiệm phong phú mà tôi đã cố ý đi tìm kiếm không ngừng. Mỗi ngày 
tôi tìm cách mở rộng. Chỉ trong 39 năm của đời người, tôi đã có một vốn 
kinh nghiệm của hàng trăm năm. Tại sao tôi dám quả quyết như thế? 


Một trong những cách quan trọng nhất tôi bắt đầu làm việc này từ năm 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 17: Những Bài Học Kinh Nghiệm - SợI... Trang 166 


17 tuổi, đó là học những kinh nghiệm phong phú trong sách vở. Từ nhỏ 
tôi đã xác tín, các lãnh đạo là những người đọc sách giỏi. Sách có thể 
dẫn tôi tới những miền đất khác để tôi gặp được những nhân vật độc 
đáo như Abraham Lincoln hay Ralph Waldo Emerson, để tôi nhận họ 
làm thầy dạy mình. Tôi cũng xác tín rằng qua những trang sách tôi có 
thể tìm ra những giải pháp cho hầu như mọi câu hỏi của mình. 


Cách hiệu quả nhất để hiểu biết sâu xa về cuộc đời và con người là cung 
cấp cho mình những mức độ chọn lựa rộng rãi nhất, là tiếp cận được tối 
đa những loại kinh nghiệm khác nhau. Bạn hãy nhớ, mọi giới hạn trong 
cuộc đời bạn có lẽ chỉ là những giới hạn trong kinh nghiệm của bạn. Vì 
thế, bạn hãy mở rộng kinh nghiệm của bạn và bạn sẽ mở rộng được 
cuộc đời bạn ngay lập tức. 


"Cách duy nhất để khám phá ra giới hạn 
của một điều gì là vượt qua nó để tiến tới vô hạn" 
-ARTHUR C. CLUARKE 


Giờ đây chúng ta kể ra một số kinh nghiệm mạnh mẽ nhất đã hình 
thành cuộc đời chúng ta. Bạn hãy dành ít phút bây giờ và viết ra năm 
kinh nghiệm mạnh nhất đã hình thành con người của bạn như hôm nay. 
Không chỉ kể ra kinh nghiệm, nhưng bạn còn phải nói nó đã ảnh hưởng 
thế nào đối với bạn. Nếu bạn viết ra một kinh nghiệm thoạt đầu có vẻ 
ảnh hưởng tiêu cực đối với bạn, bạn hãy nghĩ ra một giải thích khác về 
kinh nghiệm ấy. Bạn hãy nhớ, mọi chuyện xảy ra trên đời đều có một lý 
đo và một mục đích và nó đều có ích cho chúng ta. Có khi chúng ta phải 
mất nhiều năm để khám phá ra giá trị của nó. Nhưng mọi kinh nghiệm 
nhân loại đều có một giá trị. 


Khi bạn xét lại những kinh nghiệm đã có ảnh hưởng tích cực đối với 
cuộc đời mình, bạn cũng đừng quên nghĩ tới một vài kinh nghiệm mới 
mẻ nào đó có thể rất có giá trị và đáng để bạn theo đuổi. Bạn cần có kinh 
nghiệm mới nào? Một câu hỏi rất hữu ích tôi đề nghị cho bạn: "Để thành 
công thực sự ở mức cao nhất, để đạt được điều tôi thực sự mong muốn 
cho đời mình, tôi cần những kinh nghiệm nào?”. 

Một trong số những kinh nghiệm tôi đã chia sẻ với gia đình tôi là đi 
phân phát những bữa tối ngày lễ Tạ ơn cho những người nghèo khổ và 
vô gia cư. Tôi không bao giờ quên được phản ứng của đứa con trai út 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 17: Những Bài Học Kinh Nghiệm - SợI... Trang 167 


của tôi, lúc đó nó mới 4 tuổi. Hôm ấy là lần đầu tiên Jairek tham dự và 
gia đình chúng tôi đến một công viên ở Oceanside, California. Chúng tôi 
BặP một ông giả ngủ trên sàn một phòng tắm không có cửa, trên mình 
đắp những quần áo cũ ông nhặt được ở các thùng rác. Con trai tôi lạ 
lùng vì bộ râu dài của ông và cảm thấy hơi hoảng sợ. 


Tôi đưa thùng thức ăn cho cháu và bảo, "Con lại trao những thức ăn này 
cho ông già và chúc ông lễ Tạ Ơn vui vẻ đi". Jairek thận trọng tiến lại 
gần ông già. Nó khệ nệ bưng chiếc thùng to đựng thức ăn vào phòng 
tắm chỗ ông già ngủ rồi đặt nhẹ xuống nền nhà. Ông già có vẻ như đang 
say rượu hay ngái ngủ. Jairek chạm vào người ông và nói, "Chúc ông lễ 
Tạ Ơn vui vẻ". Thình lình ông già nhổm ngay dậy và nắm lấy tay con 
trai tôi. Tim tôi đập thình thịch như muốn tung ra khỏi lòng ngực và tôi 
đang định chạy lại thì ông già cầm lấy bàn tay con trai tôi và hôn lia lịa. 
Ông thì thào, "cám ơn cháu biết lo cho ông". Một kinh nghiệm quí báu 
cho đứa bé 4 tuổi 
Bạn hãy nhớ, từng giây phút của cuộc đời làm nên con người chúng ta. 
Chúng ta phải biết tận dụng nó, theo đuổi và tạo ra những giây phút 
giúp nâng cao chứ không giới hạn đời sống mình. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 18 


_ CÁ TÍNH 
BÍ QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIẾN 


“Không có gì 0ï đại được thực hiện nếu không có những con người ơi đạt; 0à 
cơn Igười 0ï đại nếu họ quuết tâm trở nên 0ĩ đại.” -CHARLES DE GALILE 


Không thấy dấu vết gì trên thân thể anh ta. Người Nhật đã giam giữ 
anh ta trong một căn phòng chật hẹp suốt 24 giờ, nhưng họ không hề 
đánh đập hay tra tấn anh. Thậm chí họ còn cho anh một, hai điếu 
thuốc...và sau một cuộc đối thoại lịch sự, anh lính Mỹ này đã tự tay viết 
1 bản tự thú về vô số những sự bất công và tính phá hoại của đời sống 
theo kiểu Mỹ và ca ngợi tính ưu việt và nhân đạo của chế độ phát xít 
Nhật. Sau bản tự thú này, anh còn cung cấp cho quân đội Nhật những 
thông tin quân sự, tố giác các bạn tù của mình và hăng hái tố cáo chính 
tổ quốc của mình. 


Điều gì đã làm cho con người này hoàn toàn đảo ngược thế giới của 
mình và từ bỏ tất cả những niềm tin mà anh đã được hun đúc từ bé đến 
giờ? Điều gì đã khiến anh phủ nhận những giá trị cơ bản mà anh đã ôm 
ấp bấy lâu và bây giờ chạy sang cộng tác với quân địch? Một sự thay đổi 
duy nhất nào đã tạo nên một chuyển biến toàn diện trong tư tưởng, cảm 
xúc và hành động của con người này? 


Câu trả lời là ở chỗ hiểu được con đường đã đưa anh tới chỗ thay đổi cá 
tính của mình. Giờ đây anh chỉ đơn giản hành động hợp với cái nhìn 
mới của anh về bản thân mình. 


Trong suốt cuốn sách này, bạn đã cùng tôi khai thác tâm ảnh hưởng của 
những niềm tin, một trong những yếu tố của Hệ thống chủ đạo hướng 
dẫn mọi phán đoán của chúng ta. Các niềm tin hướng dẫn ta tới các kết 
luận và vì thế chúng dạy ta cách cảm nhận và hành động. Tuy nhiên, có 
nhiều mức độ niếm tin khác nhau với những tâm mức ảnh hưởng khác 
nhau đối với chất lượng đời sống chúng ta. Ví dụ, những niềm tin của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 18: Cá Tính - Bí Quyết Để Phát Triển Trang 169 


bạn về một người bạn thân nào của bạn sẽ ấn định cách bạn suy nghĩ và 
cảm nhận về thái độ của người bạn ấy và về ý nghĩa mà bạn gán cho các 
hành động của anh ta. Nếu bạn "biết" anh ta là người dễ mến, thì dù anh 
ta có vẻ tức giận một lúc nào đó, bạn vẫn không hề thắc mắc về thiện ý 
của anh ta. Niềm tin này sẽ hướng dẫn mọi hành vi giao tiếp của bạn 
với con người này. Nhưng nó sẽ không nhất thiết ảnh hưởng tới cách 
đối xử của bạn với một người xa lạ. Những niềm tin này chỉ ảnh hưởng 
đến bạn trong một lãnh vực đặc biệt của đời bạn: các giao tiếp ứng xử 
VỚI người bạn này. 


Tuy nhiên, một số niềm tin có tâm ảnh hưởng rộng lớn đến cuộc đời 
bạn, đó là những niềm tin tổng quát. Những niềm tin này có những hậu 
quả sâu rộng và xa hơn. Ví dụ những niềm tin của bạn về loài người nói 
chung sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với người bạn của 
bạn, mà với bất kỳ ai bạn gặp. Những niềm tin này sẽ tác động mạnh 
trên nghề nghiệp của bạn, mức độ tin cậy của bạn, đời sống gia đình của 
bạn,.v.V... 


Ví dụ, những niềm tin tổng quát của bạn về sự thiếu thốn và sự dư thừa 
sẽ ấn định mức độ lo lắng của bạn và sự độ lượng của bạn về phương 
điện thời giò, tiền bạc, sức lực và tinh thần. Nếu bạn tin rằng chúng ta 
đang sống trong một thế giới nghèo về nguồn lực - trong thế giới này 
chỉ có tiền bạc, thời giờ, tình yêu là dư dật - bạn sẽ luôn luôn sống trong 
sự sợ hãi là mình không bao giờ có đủ. Sự lo lắng này sẽ ảnh hưởng 
cách bạn suy nghĩ về những người chung quanh, các đồng nghiệp, khả 
năng kinh tế của bạn và các cơ hội nói chung. 


Thế nhưng, mạnh hơn tất cả những niềm tin nói trên, có một niềm tin cơ 
bản soi sáng và gạn lọc mọi nhận thức của chúng ta. Niềm tin cơ bản 
này điều khiến trực tiếp sự nhất quán của chúng ta trong các quyết định 
của đời sống mình. Đó là những niềm tin về cá tính của bạn. 


Vậy cá tình là gì? Đơn giản đó là những niềm tin chúng ta dùng để xác 
định tính cách riêng của mình, cái làm chúng ta trở thành duy nhất - tốt, 
xấu, hay trung lập - khác hẳn mọi cá nhân khác. Và cảm giác chắc chắn 
của chúng ta về bản thân mình tạo thành những ranh giới cho cuộc sống 
chúng ta. 


“Chúng ta cảm nhận được ảnh hưởng 


cao quí nhất của những con người xuất sắc 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 18: Cá Tính - Bí Quyết Để Phát Triển Trang 170 


sau khi chúng ta đã mất đi sự hiện diện của họ". 
- RALPH WALDO EMERSON 


Tất cả chúng ta đều hành động nhất quán với cái nhìn của chúng ta về 
con người thực sự của mình, cho dù cái nhìn đó có chính xác hay không. 
Lý do là vì trong chúng ta có một sức mạnh vô song, đó là nhu cầu nhất 
quán. Trong suốt cuộc đời, chúng ta đã quen liên kết sự đau khổ với 
tính bất nhất và sự thỏa mãn với tính nhất quán. Bạn hãy nghĩ về điều 
đó. Chúng ta sẽ đánh giá một người thế nào khi người ấy nói một đàng 
làm một nẻo, muốn coi mình là thế này nhưng lại xử sự thế khác. Chúng 
ta gọi họ là hạng đạo đức giả, tiểu nhân, bất nhất, hay thay đổi, không 
thể tin cậy. Tất nhiên bạn không muốn mình thuộc hạng người ấy. 


Ngược lại, khi chúng ta xử sự nhất quán theo cá tính của mình, chúng ta 
cảm nhận được những niềm sung sướng to tát. Với những người xử sự 
nhất quán với cá tính của họ, chúng ta gọi họ là những người trung 
thực, tin cậy được, thông minh, ổn định, hợp lý, kiên định. Tất nhiên 
bạn muốn mình thuộc loại người này. 


Cá tính chúng ta hình thành như thế nào? 


Trong chiến tranh Triều Tiên, rất nhiều tù binh Mỹ đã tố giác các bạn tù 
của mình. Lý do chủ yếu là vì người cộng sản trung Quốc hiểu rất rõ sức 
mạnh của cá tính trong việc thay đổi tức thời không chỉ các niềm tin và 
giá trị ôm ấp đã lâu, mà cả các hành động của một người. Họ không cần 
hành hạ hay tra tấn thể xác, mà họ khôn khéo áp dụng hình thức chiến 
tranh tâm lý riêng của họ, không chỉ đơn thưần nhắm thu thập thông tin 
hay bắt phục tùng, mà là cải hóa những chiến binh Mỹ đi theo triết lý 
chính trị của họ. Họ biết rằng nếu họ có thể đưa người chiến binh này 
vào hệ thống những niềm tin và giá trị mới, anh ta sẽ tự nhìn thấy vai 
trò của đất nước anh ta trong chiến tranh là vô ích và phá hoại và vì thế 
anh ta sẽ sắn sàng hỗ trợ họ trong bất kỳ điều gì họ yêu cầu. Và họ đã 
thành công. Hiểu được những gì họ đã làm có thể giúp bạn hiểu được 
bạn đã đạt đến cá tính đang có của bạn như thế nào và bạn có thể phát 
triển nó cách nào. Và phát triển được cá tính, bạn có thể phát triển cả đời 
sống của mình chỉ trong một thời gian ngắn. 


Bạn hãy tự hỏi mình, bạn đã chọn cá tính cho mình một cách ý thức, hay 
cá tính của bạn là do người khác xếp đặt cho bạn, do những biến cố 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 18: Cá Tính - Bí Quyết Để Phát Triển Trang 171 


quan trọng trong đời bạn tạo ra và do những yếu tố khác đã xảy ra mà 
bạn không ý thức hay không chấp nhận? Bạn đã chọn những cung cách 
ứng xử nhất quán nào để giò đây chúng giúp hình thành nến tảng cho 
cá tính của bạn? 


Liệu bạn có sẵn sàng chịu đau đớn cùng cực để cứu giúp một người lạ 
không? Đa số đều có câu trả lời đầu tiên là, "Dứt khoát không". Thế 
nhưng trong một cuộc nghiên cứu vào năm 1970, các nhà nghiên cứu đã 
khám phá ra rằng nếu một người đạt tới chỗ tin tưởng răng sự nhất 
quán của cá tính họ dựa trên điều đó, thì họ chắc chắn sẽ có một hành vi 
xả thân như thế. 


Cuộc nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu người ta được yêu cầu có 
những quyết định nho nhỏ lúc đầu, rồi thực hiện tiếp theo hai hành 
động cho thấy nếu không tự nguyện xả thân sẽ là con người "vô cá 
tính", thì nhiều người sẽ bắt đầu phát triển một cá tính mới. Họ sẽ nhận 
ra mình là những người "hiến thân”, những người tự nguyện một cách 
vô vị lợi bằng sự hi sinh của mình để cứu giúp những người cần đến họ. 
Lúc đó họ sẽ cảm thấy bị thúc bách bởi sức mạnh của cá tính mới của họ 
để họ hành động mà không cần đắn đo về thời giò, tiền bạc hay những 
hi sinh họ phải chịu. Cái nhìn của họ về bản thân mình như những con 
người "hiến thân" trở thành tấm gương phản chiếu chính bản thân họ. 
Không có lực bẩy nào mạnh hơn là cá tính trong việc hình thành thái độ 
COn người. 


Phát triển cá tính 


Nếu bạn thấy rằng cá tính của bạn không được như bạn mong muốn, 
bạn hãy thực hiện 4 bước sau đây để phát triển cá tính của mình: 


1. Bạn hãy viết ngay ra danh sách tất cả các yếu tố bạn muốn có trong cá 
tính của mình. trong khi viết, bạn hãy tin tưởng rằng chỉ cần bạn quyết 
tâm là bạn có thể thay đối. Ai có những đức tính mà bạn muốn có? Họ 
có thể làm mẫu mực cho bạn không? Bạn hãy tưởng tượng bạn sẽ hít 
thở thế nào? Đi đứng thế nào? Suy nghĩ thế nào? Cảm nhận thế nào? 


2. Nếu bạn thực sự muốn phát triển cá tính và đời sống của mình, thì 
ngay lúc này, bạn hãy có ý thức quyết định mình sẽ là con người như 
thế nào. Hãy hồ hởi như một đứa bé và mô tả con người mà bạn muốn 
trở thành hôm nay. Hãy viết ra danh sách phát triển của bạn. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 18: Cá Tính - Bí Quyết Để Phát Triển Trang 172 


3. Bây giờ bạn hãy khai triển một chương trình hành động mà bạn có thể 
thực hiện để thúc đẩy bạn ý thức rằng bạn đang sống trung thực và nhất 
quán với cá tính mới của mình. Trong khi khai triển chương trình này, 
bạn hãy để ý tới những bạn bè mà bạn thích giao tiếp. Họ có giúp tăng 
cường hay phá hoại cá tính mà bạn đang xây dựng? 


4. Bước cuối cùng là gắn bó với cá tính mới này của bạn bằng cách làm 
lan tỏa nó ra chung quanh bạn. Tuy nhiên cách lan tỏa quan trọng nhất 
lại là công bố cho chính bản thân bạn. Hãy dùng nhãn hiệu mới của 
mình để mô tả bản thân mình mỗi ngày, rồi nó sẽ trở thành tập quán 
của bạn. 


"Nếu tất cả chúng ta đều làm những gì mình có khả năng làm, 
chúng ta sẽ khiến chính mình phải thực sự kinh ngạc” 
-THOMAS EDISON 

Tương lai cá tính của bạn 


Chúng ta sống trong một thế giới phát triển không ngừng, và vì thế cá 
tính của chúng ta cũng phải liên tục triển nở để cảm thụ được tất cả chất 
lượng cao đẹp nhất của cuộc sống. Bạn cần ý thức về những điều có thể 
ảnh hưởng đến cá tính của bạn, nhận ra những tác động tích cực và tiêu 
cực và kiểm soát toàn diện tiến trình này. Bằng không, bạn sẽ trở thành 
tù nhân của quá khứ mình. Bạn hãy tự hỏi mình, "Tôi lúc này có phải 
vẫn là cùng một người như lúc tôi bắt đầu cầm đọc cuốn sách này 
không?” 


Bản thân tôi luôn luôn tự trau giồi mình để phát triển và người ta 
thường ngạc nhiên khi thấy tôi có một mức tự tin thật cao khi lao mình 
vào những cuộc phiêu lưu mới. Người ta thường hỏi tôi, "Làm sao anh 
làm được quá nhiều chuyện trên đời?" Tôi nghĩ phần lớn là do tôi có cái 
nhìn khác với phần lớn người ta: trong khi đa số cần phải có thực lực thì 
mới dám tự tin, thì ngược lại, tôi quyết định phải cảm thấy tự tin trước, 
nhờ đó tôi có niềm tin chắc để kiên trì cho tới lúc tôi có được thực lực. 
Chính vì thế mà cá tính của tôi không bị giới hạn bởi những kinh 
nghiệm của quá khứ. 


Bạn và tôi cần phát triển cái nhìn về bản thân mình: chúng ta là ai? 
Chúng ta cần chắc chắn rắng những cái nhãn chúng ta tự dán cho mình 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 18: Cá Tính - Bí Quyết Để Phát Triển Trang 173 


không được giới hạn mình, nhưng phải kích thích mình tiến tới, để 
chúng ta luôn luôn làm cho những gì đã tốt nơi ta được mãi mãi trở nên 
tốt hơn. Đây là sức mạnh của niềm tin. 


Bạn hãy phấn khởi, hãy thoải mái. Hãy vưi đùa như trẻ thơ. Hãy khám 
phá những cuộc phiêu lưu đến với bạn từng ngày từng giờ và phát triển 
ý thức chắc chắn rằng mỗi ngày bạn qua đi bạn đều trở thành tốt hơn, 
mạnh hơn và thỏa mãn hơn. 


Bây giờ chúng ta giải trí một chút với 7 ngày thử thách. Mỗi ngày tôi sẽ 
cung cấp cho bạn một bài luyện tập ngắn để bạn áp dụng những gì bạn 
đã học và cống hiến bạn cơ hội để bắt đầu gặt hái những hoa quả của 
một số chiến lược và phương pháp bạn đã được trình bày. Nào chúng ta 
bắt đầu Bảy ngày hình thành định mệnh của bạn. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 19 


VẬN MẼNH CẢM XÚC 
THÀNH CÔNG ĐÍCH THƯC DUY NHẮÁT 


Ngày một 
* Mục tiêu của bạn. 


Kiểm soát các cảm xúc thường xuyên của bạn và bắt đầu uốn nắn một 
cách ý thức và quyết tâm các kinh nghiệm sống hằng ngày của bạn. 


Không có thành công nào thực sự là thành công mà thiếu thành công 
của cảm xúc. Tuy nhiên, trong số ba ngàn cảm xúc mà chúng ta có từ 
ngữ để diễn tả, thì một người bình thường chỉ cảm nghiệm khoảng một 
chục cảm xúc khác nhau trong một tuần lễ. Điều này không có nghĩa là 
khả năng cảm xúc của chúng ta chỉ có thế, nhưng nó cho thấy chúng ta 
bị giới hạn trong việc tập trung vào cảm xúc và trong chức năng sinh lý 
của chúng ta. 


Từ đầu sách đến giờ, chúng ta đã không ngừng tìm hiểu về việc làm chủ 
các cảm xúc và bạn đã khai triển một tâm mức khá rộng những công cụ 
để thay đổi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ bất kỳ cảm xúc nào bạn 
mong muốn. Bây giờ bạn hiểu rõ rằng việc thay đổi cách cảm nhận của 
chính bạn là động lực ẩn đàng sau hầu hết các thái độ cư xử của bạn. 
Thế nên đây là lúc để bạn khai triển một chương trình năng động cho 
việc xử lý các mẫu cảm xúc tiêu cực mà bạn thường cảm nghiệm. Một 
việc cũng quan trọng không kém là bạn tạo cho mình khả năng phát 
triển về lượng và chất số thời gian mà bạn trải qua trong các trạng thái 
cảm xúc gồm: 


* Chức năng sinh lý 
* Tiêu điểm 


*# Các câu hỏi 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


Chương 19: Vận Mệnh Cảm Xúc - Thành Công... 


* Các khuôn mẫu phụ 

* Sử dụng từ ngữ chuyển đổi 

* Các ẩn dụ 

* Khoa điều khiển bằng liên tưởng 
* Các niềm tin 

* Tương lai thôi thúc 

* Các giá trị 

* Các nguyên tắc 

* Các kinh nghiệm để đối chiếu 


*# Cá tính 


Trang 175 


Mục đích của bài luyện tập hôm nay đơn giản thôi: làm cho bạn ý thức 
về các mâu cảm xúc hiện có của bạn và giúp bạn sử dụng tối đa các kỹ 
năng trên đây khi cần để bảo đảm hình thành định mệnh cảm xúc của 


bạn mỗi ngày. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn 


Anthon Robbins 


CHƯƠNG 20 


VẬN MỆNH THÂN XÁC 
NGỤC TÙ ĐAU RHÔ HAY CUNG ĐIỆN 
HẠNH PHÚC 


Ngày Hai 
* Mục tiêu của bạn: 


Cũng như bạn đã học cách luyện tập hệ thần kinh của bạn để tạo ra 
những thái độ mang lại cho bạn những kết quả mong muốn, vận mệnh 
của thể xác mà kinh nghiệm của bạn dựa vào cũng tùy thuộc cách bạn 
luyện tập việc chuyển hóa và vận động cơ bắp để tao ra năng lượng và 
sức đẻo đai như bạn mong ước. 


Mục tiêu của anh ta là phá một kỷ lục thế giới. Trong suốt 11 ngày luyện 
tập căng thẳng, anh liên tục chạy 21 giờ môi ngày và chỉ ngủ 3 giò môi 
tối. Thử thách tỉnh thần cũng khắc nghiệt không kém thử thách thể chất: 
anh phải đi chuyển từ thế giới quen thuộc hằng ngày mà anh đã sống từ 
nhỏ để bước sang một thế giới mà mục tiêu hàng đầu của anh là bước 
tiến kế tiếp. Anh bỏ nhiều năm không chỉ luyện tập thể xác mà cả tính 
thần của mình. Mục tiêu anh nhắm tới là gì? Chứng minh nguồn tiềm 
năng thể chất vô tận mà mỗi người đều cất giữ nơi mình. Bằng việc phá 
vỡ kỷ lục cũ và chạy trên 1,000 dặm trong 11 ngày 19 SIỜ, trung bình 84 
dặm một ngày, Stu Mittleman đã chứng minh răng nếu biết cách điều 
khiển tỉnh thần và thể xác của mình, người ta có thể tạo những kết quả 
vượt xa những gì mà xã hội coi là con người có khả năng làm được. 
Bằng tấm gương của mình anh đã chứng minh rằng khả năng của con 
người vượt quá sức tưởng tượng và chúng ta có thể thích ứng với bất cứ 
điều gì nếu chúng ta đề ra cho mình những đòi hỏi hợp lý mỗi ngày một 
gia tăng. Mục đích của chương này là chia sẻ với bạn những bí quyết cơ 
bản đã tạo sức mạnh cho Stu Mittleman để rèn luyện mình hoàn thành 
nhiệm vụ tuyệt vời này. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 20: Vận Mệnh Thân Xác - Ngục:Tù Du -.. Trang 177 


Tôi đã nhiều năm tìm hiểu những con người mà tôi coi là những bậc 
thầy trong lãnh vực chuyên môn của họ, và lãnh vực sức khoẻ thể chất 
và sự đẻo đai là một tiêu điểm quan trọng đối với cuộc đời của tôi trong 
suốt một thập niên. Khi tôi bắt đầu cuộc nghiên cứu trong lĩnh vực này, 
Tôi bị hoang mang vì sự rối loạn của các quan điểm đối nghịch nhau do 
những chuyên gia được coi là có trình độ ngang nhau phát biểu ra. Để 
dung hòa các ý kiến trái ngược nhau đó, tôi lấy kết quả làm tiêu chuẩn 
số 1. Những ai thường xuyên đạt những kết quả có chất lượng là những 
người để tôi theo đuổi và học hỏi. thế nên, một bác sĩ chuyên gia tư vấn 
về sức khoẻ cho các bệnh nhân mà chính ông chỉ cân nặng 30 kg thì khó 
làm tôi tin; cũng vậy, tôi phải nghi vấn về trình độ của một chuyên viên 
thể dục thể hình mà thân hình của chính cô ta coi cằn cỗi và mỗi khi tập 
luyện thì đây những thương tích nơi người. 


Lần đầu tiên khi tôi nghe kể về Stu Mittleman và những thành tích của 
anh, tôi thực sự bị cuốn hút, nhất là khi tôi nghe kể thêm là tất cả những 
người chứng kiến thành tích của anh đều nói rằng lúc anh ta đạt mức 
1,000 đặm thì trông anh ta còn khoẻ hơn lúc anh ta mới xuất phát! Anh 
ta không hề bị chấn thương nào - một vết da bị giộp cũng không! Điều 
gì đã giúp anh đạt tới mức tột cùng của thân thể anh mà vẫn còn có thể 
gia tăng tối đa tiềm năng của mình mà không làm nó bị thương tổn? 


Chắc hẳn là Stu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chạy của mình. Anh có 
các bằng thạc sĩ về tâm lý học thể dục, xã hội và tâm lý xã hội học và 
đang chuẩn bị luận án tiến sĩ về sinh lý học thể dục ở Đại học Columbia. 
Nhưng kiến thức quí báu nhất đối với anh là biết phân biệt rõ sức khoẻ 
và sự dẻo dai không phải là một. Đây là một kiến thức mà Jim Fixx 
không có: ông là tác giả nổi tiếng của các sách về môn chạy điền kinh, 
ông là người dẻo đai, nhưng lại không có sức khoẻ. 


Chính xác tôi muốn nói gì khi phân biệt giữa sức khoẻ và sự dẻo đai? 
Dẻo dai là "khả năng thể chất để thực hiện các hoạt động thể dục". 
Ngược lại, sức khoẻ là "tình trạng mọi bộ phận trong cơ thể đều hoạt 
động một cách tối ưu: thần kinh, cơ bắp, xương cốt, tuần hoàn, tiêu hóa, 
bạch huyết..." Nhiều người nghĩ rằng sức đẻo dai đòi phải có sức khoẻ, 
nhưng thực tình chúng không nhất thiết đi đôi. Có cả sức khoẻ lẫn sự 
đẻo dai là điều lý tưởng, nhưng nếu bạn đặt sức khoẻ lên hàng số một, 
bạn sẽ luôn hưởng thụ được những điều tốt đẹp to lớn trên đời. Nếu 
bạn nhắm đạt sức dẻo dai mà hi sinh sức khoẻ, e rằng bạn không thọ đủ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 20: Vận Mệnh Thân Xác - Ngục:Tù Du -.. Trang 178 


để vui hưởng thân hình tuyệt mỹ của mình. 


Bạn có thể đạt được thế quân bình tối ưu giữa sức khoẻ và sự dẻo dai 
nhờ việc luyện tập hoạt động chuyển hóa của bạn. Chúng ta có thể 
luyện tập tâm trí và cơ bắp thế nào, thì chúng ta cũng có thể luyện tập 
hoạt động chuyển hóa của mình như vậy. 


Sự khác biệt lớn nhất giữa sức khoẻ và sự dẻo dai là ở chỗ hiểu được sự 
khác biệt giữa việc luyện tập thân khí (aerobic) và việc luyện tập ky khí 
(anaerobic), giữa sự chịu đựng (endurance) và sức mạnh (power). Thân 
khí có nghĩa là "có oxygen" và nói đến việc luyện tập với cường độ vừa 
phải nhưng kéo dài trong một thời gian. Hệ thống thân khí của bạn là hệ 
thống tạo sức chịu đựng, gồm có tim, mạch máu, phổi và các cơ bắp 
thân khí. Nếu bạn kích hoạt hệ thân khí của bạn bằng chế độ ăn uống và 
luyện tập đúng mức, bạn đốt cháy chất béo làm nhiên liệu. 


Ngược lại, ky khí có nghĩa là "Không có oxygen" và nói đến việc luyện 
tập tạo ra những đợt sức mạnh ngắn ngủi. Luyện tập ky khí đốt cháy 
Glycogen làm nhiên liệu, đồng thời làm cho cơ thể dự trữ chất béo. hệ di 
truyền đóng một trò trong khả năng đốt chất béo của cơ thể và trong 
thực tế, nhiều người bẩm sinh đã có một hệ thân khí hoàn chỉnh. đó là 
những người mà chúng ta phải ganh tị vì hình như họ có thể ăn bất cứ 
thứ gì mà vẫn không bị béo phì. 


Hầu hết các loại tập luyện thể dục có thể là thân khí hay ky khí, tùy theo 
cường độ của việc luyện tập. ĐI bộ, chạy bộ, đạp xe đạp, bơi, 
nhảy,.v.v...có thể mang lại một trong hai hiệu quả là thân khí hay ky khí. 
Nếu nhịp tim đập chậm là thân khí, nhịp tim đập nhanh thì là ky khí. 
Thông thường, các môn thể thao như quần vợt, bóng rổ, bóng đá và các 
môn thể thao tương tự là ky khí. 


Chúng ta đang sống trong một xã hội ky khí quá nhiều và thân khí quá 
ít, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sức khoẻ của chúng ta. trong xã 
hội công nghiệp và hiện đại, người ta trở nên ít hoạt động. Mới chỉ mấy 
thập niên trước, người ta còn làm hầu hết công việc trong nhà bằng tay 
chân. Nhưng nay chúng ta sử dụng máy móc nhiều và vì thế ít vận 
động thân thể. Cho nên chúng ta có nhu cầu luyện tập thể dục để bù 
đắp vào chỗ thiếu hoạt động do trạng thái ít hoạt động. Tiếc thay, nhiều 
người tuy có những ý hướng tốt, kể cả các vận động viên điền kinh, 
đang ngày càng trở nên kém sức khoẻ hơn qua việc luyện tập. Lý do là 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 20: Vận Mệnh Thân Xác - Ngục:Tù Du -.. Trang 179 


vì quá nóng ruột muốn đạt những hiệu quả cao nhất trong thời gian 
ngăn nhất, chúng ta tạo nên một thế quân bình không hợp lý giữa sức 
khoẻ và sự dẻo dai và phải gánh chịu hậu quả. 


Tuy nhiên, giải pháp cho tình trạng này cũng đơn giản. Bí quyết của Stu 
Mittleman là anh đã hiểu rằng sức khoẻ và sự dẻo dai phải đi đôi với 
nhau. Theo tiến sĩ Maffettone, chúng ta có thể đạt được điều này nếu 
hiểu được rằng: 


mọi chương trình luyện tập đòi hỏi ta phải bắt đầu bằng việc xây 
dựng một cơ sở thân khí - một thời kỳ mà chương trình luyện tập của 
chúng ta phải dựa hoàn toàn trên hoạt động thân khí và hoàn toàn 
không có loại luyện tập ky khí. Thời kỳ cơ bản này có thể kéo dài từ tối 
thiểu 2 đến tối đa 8 tháng và trong thời kỳ này ta phải luyện tập thân 
khí tới mức phát triển tối ưu. Tiếp theo là thời kỳ luyện tập ky khí 
khoảng một, hai hay ba lần mỗi tuần... Phát triển đúng mức hệ thân khí 
không những sẽ làm bạn thành vận động viên giỏi hơn, mà nó còn g1úp 
đốt cháy chất béo dư thừa ở hai bên hông của bạn, cải thiện hệ miễn 
nhiễm, cho bạn thêm năng lượng và giúp bạn tương đối khó bị chấn 
thương. Nói tóm lại, nó giúp xây dựng toàn diện sức khoẻ và sức dẻo 
đai của bạn nhờ việc điều khiến hoạt động chuyển hóa của bạn bằng 
việc luyện tập thân khí và ky khí đúng mức. 


Stu Mittleman quả quyết với chúng ta rằng chúng ta có thể duy trì và cải 
thiện được sức khoẻ của mình cho tới tuổi già. Điều quan trọng trong 
lãnh vực này không phải là thời gian mà là quyết tâm của chúng ta 
trong việc tạo một nếp sống phát triển sức khoẻ. Tuy chỉ có một số 
người có may mắn bẩm sinh đốt cháy chất béo hay được trời cho năng 
khiếu tốc độ hay thể lực, nhưng bất kỳ ai cũng có thể đạt được sức khoẻ 
và sự dẻo đai nếu ý thức và quyết tâm điều khiển hệ sinh hóa của cơ thể 
mình. 

"Chúng ta không bị giới hạn vì tuổi già; 

chúng ta được tuổi già giải phóng”. 

-5TU MITTLEMAN 

Nguồn suối của tuổi trẻ 


Một báu vật không thể phủ nhận của nền văn minh của chúng ta là tuổi 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 20: Vận Mệnh Thân Xác - Neục:Tù Du -.. Trang 180 


trẻ và sinh lực. Biết bao người mải miết tìm mọi cách hầu như có thể kéo 
đài "tuổi thanh xuân” của mình, trong khi nguồn mạch của tuổi trẻ đã có 
sẵn trong mọi con người. Nguồn mạch này được gọi là hormon tăng 
trưởng hay kích thích tố tăng trưởng của con người (HGH). HGH kích 
thích sự tăng trưởng của các mô, tăng sự dẻo dai của cơ bắp, kích thích 
tính đàn hồi, làm cơ bắp nảy nở, kích thích sự tăng trưởng của xương và 
các cơ quan và giúp giữ các mô khoẻ mạnh. Từ lúc bạn chào đời cho tới 
khoảng 30 tuổi, HGH được phóng thích tự nhiên vào trong mạch máu 
khoảng 1 giờ rưỡi sau khi bạn đi ngủ và cũng một lần trước khi bạn 
thức dậy vào buổi sáng. lượng phóng thích HGH sẽ giảm đi theo thời 
gian. Đến 60 tuổi, khoảng 30% đàn ông tiết ra ít hay không còn tiết ra 
chất này. 


Người ta suy đoán rằng đàn bà ở tuổi già vẫn còn tiết ra kích tố tăng 
trưởng này và do đó là một lý do khiến họ sống thọ hơn. 


Chúng ta cũng nhận được những đọt tiết ra chất kích tố tăng trưởng sau 
những cuộc luyện tập nặng hay sau một chấn thương trầm trọng vì 
HGH là một chất chữa lành. Ngày nay HGH được tổng hợp trong các 
phòng thí nghiệm và được dùng cho các trẻ bị còi và lùn để kích thích 
sức tăng trưởng của chúng. Nhưng bạn làm cách nào để làm gia tăng 
khả năng tự nhiên phóng thích HGH vào trong cơ thể của bạn? Một 
cách kích thích hiệu quả là luyện tập mạnh một cách chớp nhoáng và 
liên tục. Nghĩa là bạn thực hiện liên tục một vận động chỉ kéo dài 
khoảng 35-45 giây thôi, như tập cử tạ chẳng hạn. Các thí nghiệm ở 
Miami, Florida đã cho những kết quả kinh ngạc. Những người tuổi 60 
mà 10 đến 15 năm trước đó không có vận động cơ bắp được cử tạ và họ 
đã tạo được những lượng cơ bắp tương đương với lượng cơ bắp của 
những thanh niên 21 tuổi, với những mức năng lượng thích hợp. 


Điều này chứng tỏ bạn dù ở tuổi 70 hay 80 vẫn có thể khoẻ bằng hồi bạn 
20 tuổi hay 30 tuổi! Không những bạn có thể tiếp tục tạo sức chịu đựng 
bằng luyện tập thân khí như chúng ta đã nói ở trên, mà bạn còn có thể 
tăng sức mạnh của bạn bằng những đọt luyện tập ky khí ngắn. Chỉ cần 
nhớ một điều: hãy cho cơ thể bạn chất bổ dưỡng cần thiết. Đừng làm hại 
cơ thể bạn bằng việc sử dụng quá đáng những chất như đường, chất 
béo, muối, hay thịt. Nếu chúng ta kiểm soát được thân xác của mình bây 
giờ, chúng ta sẽ là những phần tử mạnh mẽ và đầy sinh lực để có những 
cống hiển quí báu cho xã hội và vui hưởng tối đa đời sống của mình. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 20: Vận Mệnh Thân Xác - Ngục:Tù Du -.. Trang 181 


"Thân thể con người là hình ảnh 
đẹp nhất của linh hồn con người”. 
-LUDWIG WTITTGENSTEIN 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 21 


VẬN MÈNH CÁC MỐI QUAN HỆ 
NƠI ĐỀ CHIA SẺ VÀ QUAW TÂM 


Ngày Ba 
* Mục tiêu của bạn: 


Gia tăng mạnh chất lượng các mối quan hệ cá nhân của bạn và đào sâu 
mối tương quan cảm xúc với những người bạn thương mến nhất bằng 
cách xem lại sáu nguyên tắc cơ bản của sự thành công trong các mỗi 
quan hệ. 


Sự thành công của chúng ta chỉ là vô nghĩa nếu không có ai đó để chia 
sẻ. Thực vậy, mối cảm xúc nhân bản mà chúng ta mong ước nhất là 
được gắn bó với những tâm hồn khác. Suốt trong cuốn sách này, chúng 
ta đã nói về ảnh hưởng của các mối quan hệ trong việc định hướng cá 
tính, giá trị, niềm tin và chất lượng của cuộc sống chúng ta. Đặc biệt, bài 
tập luyện hôm nay có mục đích đơn giản là nhắc bạn nhớ lại sáu điểm 
cơ bản có giá trị đối với mọi mối quan hệ. Chúng ta hãy tóm tắt sáu 
điểm ấy hôm nay: 


1. Nếu bạn không biết rõ những giá trị và qui tắc của những người mà 
bạn chia sẻ quan hệ, chắc chăn bạn sẽ gặp đau khổ. 


Người ta có thể yêu nhau, nhưng nếu vì lý do nào đó mà họ liên tục vi 
phạm các qui tắc của người mà mình thương, thì sẽ có buồn bực và dăn 
vặt trong mối quan hệ này. Bạn hãy nhớ rằng, mọi mối bưồn bực bạn có 
với người khác đều là bưồn bực vì sự vi phạm qui tắc và khi người ta có 
quan hệ mật thiết với nhau, thì sự đụng chạm giữa các qui tắc của nhau 
là điều không thể tránh. Nếu bạn biết rõ những qui tắc của một người, 
bạn có thể phòng ngừa trước được những đụng chạm như thế. 


2. Một rắc rối lớn trong các mối quan hệ là do sự kiện đa số người ta có 
quan hệ để được một điều gì đó: 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 21: Vận Mệnh Các Mỗi Quan Hệ - Nơi... Trang 183 


Họ muốn tìm kiếm người nào có thể làm cho họ hài lòng. Trong thực tế, 
để có một cách bảo đảm cho mối quan hệ của bạn vững bền, đó là coi 
mối quan hệ của bạn là nơi để bạn cho đi, chứ không phải nơi để bạn 
nhận vào. 


3. Giống như mọi điều khác trên đời, để nuôi dưỡng một mối quan hệ, 
cần phải tìm kiếm một số điều - và phải để ý tìm kiếm. 


Có một dấu hiệu cảnh giác trong mối quan hệ để nhắc nhở bạn phải giải 
quyết cấp thời một vấn đề trước khi nó vuột khỏi tâm tay. Trong cuốn 
Làm Thế Nào Để Luôn Luôn Yêu, tiến sĩ Barbara DeAngelis nêu ra 4 
giai đoạn tai hại có thể giết chết một mối quan hệ. Nếu xác định được 
chúng, bạn có thể can thiệp kịp thời và loại bỏ được các vấn đề trước khi 
chúng trở thành những thói quen nguy hại đe dọa chính mối quan hệ. 


GIAI ĐOẠN 1: CHỐNG ĐỐI 


Giai đoạn thứ nhất thử thách mối quan hệ là khi bạn cảm thấy có sự 
chống đối. Hầu như bất cứ ai có mối quan hệ đều gặp những lúc mình 
cảm thấy chống đối điều người kia nói hay làm. Sự chống đối xảy ra khi 
bạn cảm thấy khó chịu hay hơi xa cách người kia. Có thể ở một buổi tiệc 
người kia nói đùa một câu làm bạn khó chịu và bạn nghĩ lẽ ra họ không 
nên nói. Cái rắc rối là ở chỗ hầu hết chúng ta không thổ lộ với người kia 
tình cảm chống đối của mình và vì thế nó cứ lớn lên mãi cho tới khi nó 
trở thành... 


GIAT DOẠN 2: NGHI KY 


Nếu sự chống đối không được xử lý, nó sẻ trở thành nghi ky. Giờ đây 
bạn không chỉ khó chịu, mà bạn tức giận với người kia. Bạn bắt đầu xa 
tránh người kia và dựng lên một bức tường cảm xúc. Sự nghi ky phá 
hủy tình thân mật và đây là một quan hệ tai hại và nếu không ngăn 
chặn, nó sẽ mạnh lên rất nhanh để trở thành... 

GIAI ĐOẠN 3: TỪ CHỐI 

Đây là điểm bạn cảm thấy sự nghỉ ky tích tụ nhiều đến nỗi bạn cảm thấy 
mình tìm hết cách để đổ lỗi cho người kia, đả kích người kia bằng lời 
hay không bằng lời. Trong giai đoạn này, bạn bắt đầu cảm thấy tất cả 
những øì người kia làm đều chọc tức bạn, quấy nhiễu bạn. Ở đây không 
chỉ xảy ra sự xa cách về thể chất nữa. Nếu sự từ chối tiếp tục và để bớt 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 21: Vận Mệnh Các Mỗi Quan Hệ - Nơi... Trang 184 


đau khổ, chúng ta chuyển sang... 
GIAI ĐOẠN 4: DỒN NÉN 


Khi đã quá mệt vì phải đối phó với sự tức giận ở giai đoạn từ chối, 
chúng ta cố làm giảm bớt nỗi đau của mình bằng cách làm tê cóng cảm 
xúc. Như thế tránh được cảm giác đau khổ, nhưng đồng thời cũng đánh 
mất cảm giác sung sướng, thõa mãn. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất 
của mối quan hệ vì đây là điểm mà những người yêu nhau đã trở thành 
"bằng mặt mà không bằng lòng". Không ai thấy hai người này có vấn đề 
gì, vì họ không bao giờ cãi vã hay đánh nhau, nhưng không còn mối 
quan hệ gì cả. 


Phương pháp chủ yếu để ngăn ngừa 4 dấu hiệu này là gì? Câu trả lời 
đơn giản: hãy nói thắng với nhau. Bạn hãy cho người khác biết các 
nguyên tắc của mình. Để tránh gây to chuyện, hãy dùng các ngôn từ 
thích hợp. Hãy nói đến khía cạnh tích cực, ví dụ, thay vì nói "Anh không 
thể chịu nỗi hành động đó của em", bạn hãy nói, "Anh thích em làm thế 
này hơn". Bạn hãy tập cắt đứt những thói quen cũ để tránh những tranh 
luận khi mà bạn thậm chí không còn nhớ đó là chuyện gì nữa, mà chỉ 
biết rằng bạn cần thắng bằng mọi giá. 


4. Hãy làm cho mối quan hệ của bạn trở thành một ưu tiên cao nhất 
trong cuộc đời bạn; 


Bằng không, nó sẽ phải nhường chỗ cho những chuyện khác cấp bách 
hơn xảy ra trong ngày. Dần dà, cảm xúc sâu xa và sự say mê sẽ tan biến. 


5. Một trong những thói quen quan trọng nhất giúp bảo vệ lâu dài các 
mối quan hệ của chúng ta là tập trung môi ngày làm cho nó khá hơn lên. 


Thay vì tập trung để ý đến những gì có thể xảy ra nếu mối quan hệ này 
chấm dứt. Chúng ta cần nhớ, khi chúng ta tập trung vào điều gì, chúng 
ta sẽ cảm nghiệm điều ấy. Nếu chúng ta luôn luôn tập trung vào chuyện 
sợ mối quan hệ của chúng ta đỗ vỡ, chúng ta sẽ bắt đầu một cách vô 
thức làm những điều gây hại cho mối quan hệ đó nhằm rút lui khỏi mối 
quan hệ trước khi chúng ta gặp rắc rối và đau khổ thực sự. 


6. Môi ngày, hãy liên tưởng đến những điều bạn cảm thấy yêu thích nơi 
con người mà bạn có quan hệ. Hãy tăng cường cảm giác gắn bó của bạn 
với người ấy và sưởi ấm tình cảm thân mật và sự hấp dân của người ấy. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 21: Vận Mệnh Các Mỗi Quan Hệ - Nơi... Trang 185 


Hãy cảm thấy hãnh diện vì được chia sẻ cuộc đời với người ấy. Hãy tìm 
và tạo ra những giây phút đặc biệt để làm cho mối quan hệ của bạn trở 
thành một mâu mực - một huyền thoại! 

"Con tim tràn đầy có đủ chỗ cho mọi thứ, 

Con tim trống rỗng không có chỗ cho một thứ gì." 


-ANTONIO PORCHIA 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 22 


Ngày Bốn 
* Mục tiêu của bạn: 


Kiểm soát tương lai tài chánh của bạn bằng cách học những yếu tố cơ 
bản của việc thiết lập của cải. 


Tiền! Đó là một trong những vấn đề gây cảm xúc nhiều nhất trong đời 
người ta. Nhiều người sẵn sàng từ bỏ nhiều điều quí giá gấp bội để có 
được thêm nhiều tiền. Họ cố gắng quá mức khả năng trước kia của 
mình, lấy đi thời gian dành cho gia đình và bạn bè, hoặc thậm chí phá 
hoại sức khoẻ của mình. Tiền là một nguồn gốc mãnh liệt tạo ra đau khổ 
cũng như vui sướng trong xã hội chúng ta. Lắm khi tiền được dùng làm 
thuớc đo phẩm chất đời sống con người, mở rộng hố ngăn cách giữa 
những người có của và những người không có. 


Một số người cố gắng đối phó với vấn đề tiền bạc bằng cách coi nó 
không quan trọng, nhưng sức ép tài chánh là điều ảnh hưởng tới mọi 
người chúng ta hằng ngày. Đặc biệt đối với những người lớn tuổi, thiếu 
tiền thường được coi như thiếu những nguồn lực chủ yếu quan trọng. 
Với một số người, tiền bạc là cái gì bí nhiệm. Với một số khác, tiền là 
nguồn gốc của dục vọng, kiêu ngạo, ganh tị và thậm chí sự khinh bỉ. 
Thực ra tiền là gì vậy? Phải chăng nó là người làm cho các giấc mơ của 
con người thành hiện thực, hay nó là nguồn gốc của mọi tội ác? Nó là 
dụng cụ hay vũ khí? Là nguồn của tự do, quyền lực, an toàn? Hay nó 
chỉ là một phương tiện cho một mục đích? 


Trên lý thuyết, cả bạn và tôi đều hiểu tiền bạc như một phương tiện trao 
đối. Nó cho phép chúng ta đơn giản hóa qui trình sáng tạo, chuyển đổi 
và chia sẻ giá trị trong xã hội. Nó là một tiện nghi mà chúng ta đã cùng 
nhau tạo ra để giúp chúng ta có sự tự do chuyên hóa trong công việc mà 
không cần lo ngại việc người khác có coi công việc của chúng ta có giá 
trị trao đổi hay không. 


Chúng ta đã quen gắn liền những đau khổ trong đời sống chúng ta vào 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 22 Trang 187 


việc thiếu tiền: lo âu, thất vọng, sợ hãi, thiếu ổn định, tức giận, nhục 
nhã, căng thăng và nhiều thứ đau khổ khác. Bạn có thể nghĩ đến đời 
sống của một quốc gia nào, tổ chức nào, hay cá nhân nào mà không gặp 
những căng thăng về tiền bạc không? 


Nhiều người lầm tưởng rằng mọi khó khăn trong đời họ sẽ tan biến nếu 
họ có đủ tiền. Không gì sai lạc bằng. tự nó việc kiếm ra thật nhiều tiền ít 
khi làm cho người ta tự do. Nhưng đồng thời cũng là điều ngớ ngẩn nếu 
bạn cho rằng có nhiều tiền và làm chủ rền tài chánh của mình không 
đem lại cho bạn nhiều cơ hội để phát triển, chia sẻ và sáng tạo những 
giá trị cho mình và cho người khác. 


Vậy tại sao nhiều người không đạt được sự sung túc về tài chánh trong 
xã hội hôm nay? Trên thế giới hôm nay, có những người chỉ cần có một 
ý tưởng nhỏ bé về chiếc máy tính họ làm thử trong nhà để xe của họ mà 
đã làm giàu đến hàng trăn triệu đôla! Cũng có những người có những 
khả năng không thể tin nổi đã biết cách làm ra vô số của cải và duy trì 
được nó. Vậy thì cái gì đã cản trở chúng ta không làm ra được của cải? 


Khi tôi đi tìm những bí quyết để làm ra của cải bên vững, tôi thấy rõ 
một điều; làm ra của cải là chuyện đơn giản. Thế nhưng nhiều người 
không bao giờ làm ra của cải bởi vì họ có những lỗ hổng trong nền 
móng tài chánh của họ. Đó là những xung đột về giá trị và niềm tin, 
cũng như những kế hoạch kém cỏi khiến hầu như luôn luôn bảo đảm sự 
thất bại về tài chánh. Chương này sẽ không cung cấp cho bạn tất cả 
những gì bạn cần biết để làm chủ toàn thể đời sống tài chánh của bạn. 
Một chương sách không tài nào nói hết được! Nhưng chương này muốn 
cống hiến cho bạn một ít yếu tố căn bản mà bạn có thể sử dụng để kiểm 
soát ngay lãnh vực hết sức quan trọng này trong đời sống. 


Chúng ta bắt đầu bằng cách nhớ đến sức mạnh mà niềm tin của chúng 
ta phải có để kiểm soát hành vi của mình. Lý do phổ biến nhất cắt nghĩa 
tại sao nhiều người không thành công về tài chánh, đó là họ có những 
liên tưởng lẫn lộn về việc cần phải làm gì để có nhiều tiền, cũng như về 
ý nghĩa của việc có tiền bạc dư thừa, nghĩa là tiền bạc vượt quá nhu câu 
cuộc sống hàng ngày của họ. Như bạn đã học ở chương 5, trí óc chúng 
ta chỉ biết phải làm gì khi nó có ý tưởng rõ rệt cần phải tránh gì và cân 
phải đi đến đâu. Đối với tiền bạc, chúng ta có những kết quả lẫn lộn. 
Chúng ta tự nhủ rằng tiền sẽ cho chúng ta tự do, có cơ hội cống hiến cho 
những người chúng ta yêu, cơ hội làm tất cả những gì chúng ta mơ ước, 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 22 Trang 188 


cơ hội có thời gian thư thả. Nhưng đồng thời chúng ta lại có thể tin rằng 
để tích lũy được nhiều tiền, chúng ta phải làm việc vất vả hơn nhiều, 
phải dành quá nhiều thời giò đến nỗi có thể chúng ta đã quá già để có 
thể hưởng thụ. Hoặc chúng ta có thể tin rằng nếu chúng ta có tiền bạc 
thừa thãi, chúng ta sẽ không là con người đạo đức, chúng ta sẽ bị chê 
trách, hoặc có thể bị người khác lường gạt để cướp mất. Vậy thì cố gắng 
làm ra nhiều tiền để làm gì? 


Những liên tưởng tiêu cực này không chỉ giới hạn nơi chúng ta. Một số 
người cảm thấy đố ky đối với những ai thành công về tài chánh và 
thường nghĩ rằng nếu ai làm ra quá nhiều tiền, chắc hẳn họ đã phải làm 
một điều gì đó để giành giật với những người khác. Thế là họ có liên 
tưởng đại khái rằng, " Có quá nhiều tiền là điều xấu". Liên tưởng này có 
thể làm bạn đi đến kết luận rằng làm giàu sẽ làm bạn thành người xấu. 
Bằng cách đố ky sự giàu sang của người khác, chúng ta dễ kích động 
mình để xa tránh chính sự đầy đủ về của cải mà mình cần và ao ước cho 
đời sống. 


Lý do phổ biến thứ hai khiến nhiều người không bao giờ làm chủ được 
tiền bạc là vì họ nghĩ việc này quá phức tạp. Họ cần có một "chuyên gia” 
giúp xử lý vấn đề này cho họ. Tuy sự hướng dẫn của chuyên gia trong 
vấn đề này là điều quý báu, nhưng tất cả chúng ta phải học tập để hiểu 
rõ những hậu quả của các quyết định tài chánh của mình. Nếu bạn chỉ 
biết nhờ vả vào một ai khác, thì dù họ có tài giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ 
luôn luôn đỗ lỗi cho họ về bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng nếu bạn tự gánh 
lấy trách nhiệm hiểu biết nền tài chánh của mình, bạn có thể bắt đầu 
điều khiển số mệnh của mình. 


Lý do lớn thứ ba khiến nhiều người không thành công về tài chánh là 
quan niệm về sự khan hiếm. Nhiều người tin rằng chúng ta sống trong 
một thế giới mà cái gì cũng giới hạn; thực ra là còn biết bao nhiêu đất 
trống, biết bao nhiêu dầu lửa, biết bao căn nhà chất lượng, biết bao cơ 
hội, biết bao thời gian. Với não trạng tin ở sự khan hiếm, thì nếu bạn 
muốn thắng, một ai khác phải thua. Đó là trò chơi có tổng số zero. 


Thực tế cho thấy quan niệm khan hiếm của cải là một quan niệm ngăn 
cản việc làm ra của cải. Một người bạn thân của tôi, nhà kinh tế học Paul 
Pilzer, đưa ra một lý thuyết kinh tế rất nổi tiếng gọi là lý thuyết hóa 
kim. Theo anh, của cải thực sự là do khả năng áp dụng lý thuyết "hóa 
kinh kinh tế”, đó là khả năng tận dụng một điều gì rất ít giá trị và biến 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 22 Trang 189 


đổi thành một điều gì có giá trị to lớn hơn nhiều. Thời trung cổ, những 
người thực hành thuật hóa kim đã cố gắng hóa chì thành vàng. Họ đã 
thất bại. Nhưng nhờ cố gắng này của họ, họ đã đặt nền móng cho khoa 
hóa học ngày nay. Những người giàu có ngày nay thực sự là những 
người hóa kim hiện đại. Họ đã học cách biến đổi những gì tâm thường 
thành những gì quí giá và đã đạt được những phần thưởng kinh tế nhờ 
sự biến đổi này. Mọi của cải đều bắt đầu từ khối óc! 


Thuật hóa kim hiện đại đã là nguồn gốc của những thành công kinh tế 
cho những người giàu nhất thế giới hiện nay, như Bill Gates, Ross Pero, 
Sam Walton hay Steven Jobs. Tất cả những người này đều đã tìm cách 
để lợi dụng những vật có giá trị tiềm ẩn- ý tưởng, thông tin, hệ thống 
-và tổ chức chúng sao cho nhiều người hơn có thể sử dụng chúng. Và 
khi họ tăng thêm giá trị này, họ bắt đầu tạo dựng những vương quốc 
kinh tế khổng lồ. 


Chúng ta lược qua 5 bài học cơ bản để tạo dựng của cải lâu dài. Sau đó 
chúng ta sẽ hành động ngay để bắt đầu kiểm soát số mệnh tài chánh của 
mình. 

1. CHÌA KHÓA THỨ NHẤT LÀ 

KHẢ NĂNG LUÔN KIỂM ĐƯỢC 

THU NHẬP NHIỀU HƠN TRƯỚC, 

KHẢ NĂNG TẠO RA CỦA CẢI. 

Tôi xin đặt cho bạn một câu hỏi đơn giản. Bạn có thể kiếm được gấp đôi 
số tiền bạn đang kiếm được bây giờ với cùng một lượng thời gian 
không? Bạn có thể kiếm được gấp ba không? Gấp 10? gấp một trăm? 
Dứt khoát là được- nếu bạn biết cách để làm cho mình có giá trị hơn 100 
lần cho công ty của bạn hay cho người thân của bạn. 

Bí quyết của sự giàu sang là tăng thêm giá trị của mình. Nếu bạn có 
nhiều tài hơn, nhiều năng khiếu hơn, nhiều thông minh hơn, nhiều kiến 
thức hơn, khả năng làm những cái mà ít người biết làm, bạn có thề kiếm 
được nhiều tiền hơn là bạn nghĩ. 

Một cách quan trọng nhất và hiệu quả nhất để tăng thu nhập của bạn, 
đó là tìm ra phương pháp để luôn luôn tăng thêm giá trị thực cho đời 
sống con người. Tại sao những nhà doanh nghiệp thành công lớn trên 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 22 Trang 190 


thế giới đạt được nhiều của cải như thế trong xã hội chúng ta? Chính là 
vì họ tăng thêm nhiều giá trị hơn hầu hết những người khác quanh họ. 
Có hai ích lợi lớn mà các nhà doanh nghiệp này tạo ra. Thứ nhất, họ 
tăng thêm giá trị cho khách hàng bằng cách tăng chất lượng đời sống 
của khách hàng qua việc sử dụng sản phẩm của họ. Mục đích thực sự 
của một công ty không phải chỉ là thêm lợi nhuận, mà là tạo ra những 
sản phẩm và dịch vụ giúp gia tăng chất lượng đời sống của mọi khách 
hàng mà họ phục vụ. 


Lợi ích thứ hai mà những nhà doanh nghiệp mang lại là, trong khi tạo ra 
sản phẩm, họ tạo ra việc làm. Vì có việc làm, các con cái của công nhân 
có thể được đi học đầy đủ, học lên cao để trở thành những bác sĩ, luật 
sư, giáo sư, những nhà hoạt động xã hội và tăng thêm giá trị cho toàn xã 
hội. Khi Ross perot được hỏi về bí quyết làm giàu của mình, ông nói, 
"Điều tôi làm được cho đất nước này là tạo ra công ăn việc làm. Tôi khá 
giỏi về việc này và Chúa biết rằng chúng ta cần đến chúng". Ta càng 
cống hiến được nhiều giá trị, ta càng kiếm được nhiều tiền hơn nếu ta 
chú tâm làm việc đó. 


Làn sóng phân phối của tương lai 


Một trong những cách mạnh nhất để tăng giá trị trong thập niên 90 trở 
đi là hiểu rằng trong xã hội hôm nay, của cải được tạo ra nhờ việc phân 
phối. Các sản phẩm và dịch vụ thay đổi liên tục, nhưng những ai biết 
tìm ra cách làm ra giá trị to lớn và cung cấp cho số lượng lớn khách 
hàng sẽ phát đạt. Đây đã là bí quyết thành công của người giàu nhất 
nước Mỹ, Sam Walton. Ông trở nên giàu có nhờ đã sáng tạo ra một hệ 
thống phân phối. Ross Perot cũng đã làm chuyện đó với ngành thông 
tin ở EDS. nếu bạn biết nghĩ ra cách sử dụng những gì có sẵn giá trị lớn 
và phân phối cho dân chúng, hay phân phối với giá thấp, là bạn đã tìm 
ra một cách nữa để tăng thêm giá trị. Tăng giá trị không chỉ là tạo ra sản 
phẩm, mà là tìm ra một cách để bảo đảm người ta gia tăng chất lượng 
của đời sống. 


Đương nhiên xét kỹ ra, bạn và tôi đều hiểu tại sao người ta không thành 
công về tài chánh. Lý do là họ có những niềm tin hạn hẹp. Nhưng quan 
trọng hơn nữa, hầu hết người ta có niềm tin cố hữu là muốn đón nhận 
mà không phải bỏ ra cái gì. Ví dụ, nhiều người muốn tăng thu nhập mỗi 
năm một nhiều hơn, bất kể là họ có tăng phần đóng góp cho công ty của 
mình hay không. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 22 Trang 191 


Việc tăng thu nhập phải gắn liền với tăng giá trị và chúng ta có thể dễ 
đàng tăng giá trị của mình nếu chúng ta chịu khó học hỏi và gia tăng 
khả năng của mình. 


Với các công ty cũng thế. Paul Pilzer nói, lao động là vốn. Nếu một 
người có thu nhập hàng năm là 50 ngàn đôla và có thể tạo ra 500 ngàn 
đôla giá trị, thì tại sao không nhận người này và đầu tư để gia tăng tài 
năng, hiểu biết, thái độ và trình độ của họ, để họ có thể tăng thêm 1 
triệu đôla không phải là một tài sản quí báu lắm sao? Không có sự đầu 
tư nào tốt hơn là sự đầu tư của công ty cho việc đào tạo và phát triển 
nhân viên của chính công ty. 


"Của cải là sản phẩm của 

khả năng tư duy của con người” 
-ANY RAND 

2.CHÌA KHÓA THỨ HAI LÀ 
DUY TRÌ CỦA CẢI 


Sau khi bạn đã có một chiến lược hiệu quả để tích lũy tiền của, để kiếm 
được một lượng tiền lớn, bạn sẽ duy trì nó thế nào? trái với suy nghĩ của 
nhiều người, bạn không thể không duy trì của cải bằng cách chỉ việc tiếp 
tục kiếm tiền. Chúng ta từng nghe nói về những người nổi tiếng đã tích 
lũy được một tài sản khổng lồ để rồi bị mất trắng tay trong chốc lát, ví 
dụ những ngôi sao điền kinh nhờ tài năng đã tạo được một tài sản lớn 
nhưng đã tạo ra một nếp sống làm tiêu tán tài sản ấy khi thu nhập của 
họ thay đổi. Khi thu nhập sa sút, họ thường có những đòi hỏi to lớn mà 
họ không đáp ứng nổi, thế là họ mất trắng tay. 


Chỉ có một cách để duy trì tài sản của mình, một cách đơn giản thôi: tiêu 
ít hơn số tiền bạn kiếm được và đem phần thặng dư vào đầu tư. Rõ ràng 
nguyên tắc này không hấp dẫn mấy, nhưng nó là cách duy nhất để bảo 
đảm duy trì lâu đài tài sản của bạn. Tuy nhiên, điều chúng ta luôn lấy 
làm lạ là người ta dù kiếm được nhiều tiền bao nhiêu đi nữa, họ hình 
như luôn tìm cách để tiêu số tiên đó. Ngay cả những người thuộc loại 
kiếm ra tiền nhiều nhất cũng thường rơi vào cảnh "phá sản". Tại sao? Vì 
họ làm mọi quyết định kinh tế của mình dựa trên tiêu chuẩn ngắn hạn 
chứ không dài hạn. Họ không có một kế hoạch chi tiêu rõ rệt, càng 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 22 Trang 192 


không có một kế hoạch đầu tư. Họ đi vào con đường tuộc dốc. 


Cách duy nhất để tạo dựng của cải là rút ra một tỷ lệ phần trăm số thu 
nhập của mình và đem đầu tư trước cho mỗi năm. Thật ra nhiều người 
biết điều này, nhưng ít người áp dụng và vì thế có ít người trở nên giàu. 
Phương pháp tốt nhất để bảo vệ bạn duy trì được của cải của mình là 
đành riêng 10% số tiền mình kiếm được để đầu tư ngay cả trước khi bạn 
nhận được số tiền ấy. Để duy trì của cải, bạn phải kiểm soát việc chi tiêu 
của mình. Nhưng đừng khai triển một ngân sách; hãy khai triển một kế 
hoạch chỉ tiêu. Hãy tỏ ra thông minh: chi tiêu ít hơn là số tiền bạn kiếm 
được và bạn sẽ duy trì được của cải của mình. 


3. CHÌA KHÓA THỨ BA LÀ 
TĂNG THÊM CỦA CẢI 


Làm thế nào? Bạn hãy thêm một yếu tố đơn sơ nhưng hiệu quả nữa vào 
phương trình mà tôi vừa cắt nghĩa: Bạn phải chi tiêu ít hơn bạn kiếm 
được, đầu tư số thặng dư và tái đầu tư số tiền lời phát sinh. 


Nhiều người nghe nói về số gia tăng lũy tiến của tiền lời, nhưng rất ít 
người hiểu nó. Tiền lời phát sinh giúp bạn sử dụng số tiền đó để sinh lời 
tiếp theo thay cho bạn. Những người thành công về tài chánh là những 
người dành ra một tỷ lệ phần trăm số tiền của họ, đầu tư nó và tiếp tục 
tái đầu tư số tiền lời cho tới khi nó tạo ra một nguồn thu nhập khá lớn 
để cung cấp những nhu cầu của họ mà họ không làm lại. 


Nhưng phải đầu tư thế nào và vào cái gì? Không có câu trả lời đơn sơ 
cho câu hỏi này. Trước tiên bạn phải quyết định mục tiêu tài chánh của 
bạn là gì. Bạn muốn đạt tới điều gì và trong thời gian nào? Đâu là 
những rủi ro có thể chấp nhận, sự rủi ro không gây nhiều rắc rối cho 
bạn? Nếu không hiểu rõ bạn muốn gì, cân gì và những mối quan tâm 
của bạn về những điều có thể xảy ra, thì bạn sẽ không rõ được phải đầu 
tư vào cái gì. Điều quan trọng nhất trong đời sống tài chánh của bạn là 
quyết định hiểu rõ những loại đầu tư khác nhau và những rủi ro cũng 
như lợi tức có thể có của những loại đầu tư đó. Các nhà tư vấn kinh tế sẽ 
giúp bạn hiểu rõ những loại đầu tư khác nhau cùng với những lợi tức 
và rủi ro có thể có. Bạn cũng có thể đọc các sách của các tác giả chuyên 
môn về vấn đề này. Nhưng điều quan trọng là bạn hiểu rõ và quyết 
định chịu trách nhiệm về những kế hoạch tài chánh của chính mình. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 22 Trang 193 


4. CHÌA KHÓA THỨ TƯ LÀ 
BẢO VỆ CỦA CẢI CỦA BẠN 


Nhiều người khi đã có nhiều của cải lại vẫn cảm thấy bất ổn định như 
trước và thậm chí hơn trước khi họ có của cải. Người ta thường cảm 
thấy ít an toàn hơn khi họ nghĩ họ sẽ có nhiều của cải hơn để mất. Tại 
sao? Vì họ biết là bất cứ lúc nào cũng có thể có người kiện tụng họ một 
cách vô cớ hay vô lý và hậu quả là bạn bị mất của cải. 


Ví dụ, một chuyện xãy ra đã được báo the Wall Street Journal thuật lại. 
Một người đàn ông lái xe trong lúc say rượu, đã cầm vào khẩu súng để 
ở ghế bên cạnh và vô ý khẩu súng bị cướp cò đã giết chết ông ta. Vợ 
ông, thay vì nhìn nhận lỗi của chồng mình là ở trong tình trạng say 
rượu, đã kiện hãng chế tạo khẩu súng là không có bộ phận an toàn cho 
người say rượu, bà đòi hãng bồi thường 4 triệu đôla và bà đã thắng 
kiện! 


Một sự ngộ nhận phổ biến là muốn bảo vệ tài sản, người ta phải kín đáo 
và đối trá. Thực ra thành thật vẫn là chính sách tốt nhất. Bạn không cần 
che giấu tài sản, mà chỉ cần bảo vệ nó. Nếu hôm nay bạn chưa thấy nhu 
cầu này bao nhiêu, thì một ngày kia bạn sẽ thấy khi bạn đã tích lũy được 
nhiều của cải. 


5. CHÌA KHÓA THỨ NĂM LÀ 
HƯỚNG CỦA CẢI MÌNH LÀM RA 


Nhiều người có thật nhiều của cải nhưng vẫn không cảm thấy hạnh 
phúc; họ cảm thấy trống rỗng. Lý do là họ chưa hiểu được rằng tiền bạc 
không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện. Bạn và tôi phải bảo đảm 
mình tìm ra cách để chia sẻ với người khác những lợi ích mà tiền của 
mang lại cho chúng ta, bằng không, tiền bạc chăng có giá trị gì. Khi bạn 
khám phá ra cách để cống hiến cân xứng với thu nhập của bạn, bạn sẽ 
cảm nhận được những niềm vui to lớn của cuộc đời. 


Bạn hãy nhớ tới sức mạnh và giá trị của việc bố thí. Tôi có thể kể cho 
bạn về bước ngoặt trong quan niệm tài chánh của tôi vào ngày tôi cho 
một người hơn 20 đôla trong lúc tôi thật sự không có đủ 20 đôla để cho. 
Hôm ấy, tôi thấy thoải mái vô cùng và nguyên chỉ những cảm giác ấy 
đã giúp tôi làm việc tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhiều người 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 22 Trang 194 


sẽ nói, "Đợi bao giờ có tiền tôi sẽ bố thí”. Nhưng bạn thử nghĩ coi, cho 
mười xu khi bạn có 1 đôla thì khó hơn, hay cho 100 ngàn đôla khi bạn có 
1 triệu thì khó hơn? Câu trả lời đã rõ ràng, phải không bạn? Tôi không 
ngụ ý bạn phải dành 10 % để cho người khác, nhưng bạn cần có quyết 
tâm luôn luôn dành ra một phần tỷ lệ số tiền bạn kiếm được và cho đi 
một phần bạn kiếm được, nó sẽ tạo ra cho đầu óc của bạn ý tưởng là bạn 
luôn luôn có đủ rồi. Bạn sẽ không cảm thấy túng thiếu và cách tin tưởng 
này sẽ thay đổi đời bạn. 

Tôi xin kết thúc chương này bằng câu nói đơn giản với bạn: thay đổi các 
lối tin tưởng của bạn và làm chủ tài chánh của bạn có thể là một kinh 
nghiệm làm hài lòng bạn trong việc phát triển con người mình. Bạn hãy 
quyết tâm bước vào con đường này ngay bây giờ. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 28% 


Ngày năm 
* Mục tiêu của bạn: 


Ta có thể có những giá trị lớn, những qui luật lớn để bênh vực những 
giá trị ấy, biết đặt đúng những câu hỏi cho mình, nhưng lại không sống 
những giá trị của mình trong thực tế không? Nếu bạn thành thật với 
chính mình, bạn biết câu trả lời là có. Mọi người chúng ta lúc này hay 
lúc khác vẫn để cho các hoàn cảnh chi phối mình, thay vì chúng ta phải 
kiểm soát các trạng thái và quyết định của mình về ý nghĩa của các hoàn 
cảnh. Chúng ta cần có một cách rõ nét để đảm bảo mình trung thực sống 
các giá trị mình đã chọn và cần có cách để đánh giá xem chúng ta có 
thực sự đạt những giá trị đó trong cuộc sống hàng ngày không. 


Người thanh niên ấy đã thành đạt một cách xuất sắc khi mới 27 tuổi đời. 
Anh rất thông minh, đọc nhiều và cảm thấy mình có thể lay chuyển 
được thế giới. Nhưng một hôm anh nhận ra điều này: anh không được 
hạnh phúc bao nhiêu! Nhiều người ghét anh ta vì vẻ kênh kiệu và hống 
hách của anh ta. Anh cảm thấy mình không còn làm chủ của đời mình, 
càng không làm chủ được số phận của mình. 


Anh quyết định sẽ làm chủ đời mình bằng cách đề ra những chuẩn mực 
cao hơn cho mình, khai triển một chiến lược để đạt những chuẩn mực 
đó và tạo ra một hệ thống để đo lường những kết quả anh đạt được mỗi 
ngày. Anh bắt đầu chọn ra 12 "đức tính" - 12 trạng thái mà anh muốn 
cảm nghiệm hàng ngày - để làm cho đời sống mình đi đúng hướng 
mình muốn. Rồi anh lấy cuốn nhật ký viết ra 12 trạng thái đó, bên cạnh 
danh sách đó anh vẽ những ô vuông dành cho mọi ngày trong tháng. 
"Mỗi lần tôi vi phạm một đức tính nào, tôi sẽ tô một chấm đen vào ô 
vuông bên cạnh đức tính đó. Mục tiêu tôi nhắm tới là sẽ không có một 
chấm đen nào trên danh sách. Lúc đó tôi sẽ biết là mình thực sự sống 
với các đức tính ấy." 


Anh rất tự hào về ý tưởng này và anh đã đem ra khoe với một anh bạn. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 23 Trang 196 


Bạn anh nói, "Tuyệt vời! Chỉ có điều tôi nghĩ anh nên thêm đức tính 
khiêm tốn vào danh sách các đức tính của anh". Và Benjamin Franklin 
cười Ồ lên rồi thêm đức tính thứ 13 vào danh sách của mình. 


Tôi nhớ đã đọc được câu chuyện này trong cuốn tiểu sử Ben Franklin 
trong lúc tôi đang bận bịu với công việc tại một phòng khách sạn ở 
Milwaukee. Mới trước đó, tôi đã có ý tưởng về các giá trị và bậc thang 
của chúng và tôi đã làm ra một dah sách mà tôi nghĩ là giá trị lớn cho 
chính mình và tôi nghĩ tôi sẽ thỏa mãn khi sống những giá trị ấy. 
Nhưng khi tôi suy nghĩ về danh sách các đức tính của Ben Franklin, tôi 
tự hỏi, "Được rồi, mày đã lấy tình yêu làm một giá trị, nhưng ngay bây 
giờ mày có yêu thương không? Cống hiến là một giá trị lớn của mày, 
nhưng ngay lúc này máy có cống hiến không?" Và câu trả lời là không. 


Tôi có giá trị lớn, nhưng tôi không đo lường xem mình có thực sự sống 
những giá trị ấy từng giây từng phút không. tôi biết mình có lòng 
thương người, nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra có nhiều lúc tôi không 
biết thương người! 


Tôi ngôi xuống và tự hỏi, "Tôi sẽ có trạng thái nào nếu tôi thỏa mãn 
nhất? Tôi muốn có trạng thái nào mỗi ngày, bất kể điều gì xảy ra?" Bất 
kể môi trường nào, bất kể khó khăn nào chung quanh tôi, tôi sẽ giữ 
những trạng thái này ít nhất là một lần mỗi ngày!" Những trạng thái tôi 
quyết tâm giữ là thân thiện, vui vẻ, yêu thương, cởi mở, mạnh mẽ, phấn 
khích, say mê và khôi hài. Một số những trạng thái này có trong những 
giá trị của tôi, một số không có. Nhưng tôi biết rằng nếu thực sự sống 
những trạng thái này mỗi ngày, tôi sẽ liên tục sống các giá trị của mình. 
Và bạn có thể tưởng tượng ra đây là một công việc khá hấp dẫn. 


Tôi đã quyết định sống theo những trạng thái đó mà tôi gọi là Qui luật 
Sống của mình. Tôi cũng có cảm giác thỏa mãn vì biết rằng khi sống 
những trạng thái này - sống trung thực với chính mình - tôi thực hiện 
đúng các giá trị của mình trong lúc đó. 

"Hãy đem tôn chỉ của bạn vào hành động”. 

-RALPH WALDO EMRSON 

Có rất nhiều Qui Luật Sống để bạn noi theo. Bạn nghĩ gì về qui luật 


sống của Mười Giới Răn? Hay lời thê của Hướng Đạo Sinh? Hay Tôn 
Chỉ của Hội Những Người Lạc Quan? 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 23 Trang 197 
Bạn có thể soạn ra Qui Luật Sống của riêng mình bằng cách dựa theo 
những Qui Luật đã có sẵn... 


Khi Jonh Wooden, huấn luyện viên bóng rổ nổi tiếng của UCLA, tốt 
nghiệp tiểu học năm 12 tuổi, cha của cậu cho cậu một tôn chỉ bảy điểm. 
Jonh nói rằng tôn chỉ này đã gây một trong những ảnh hưởng lớn nhất 
cho cả cuộc đời và sự nghiệp của ông. Tôn chỉ này ông vẫn nắm giữ 
từng ngày trong cuộc sống: 


TÔN CHỈ BẢY ĐIỂM CỦA JONH WOODEN: 
"THỂ HIỆN BẢN THÂN CÁCH TỐT NHẤT" 

1. Hãy trung thực với chính mình. 

2. Hãy biến mỗi ngày thành kiệt tác của mình. 

3. Hãy giúp đỡ người khác. 

4. hãy say mê đọc sách tốt. 

9. Hãy làm cho tình bạn trở thành một nghệ thuật. 
6. Hãy dự phòng cho những ngày khó khăn. 


7. hãy cầu xin ơn soi dẫn và tạ ơn vì những phước lành con nhận được 
môi ngày. 


TÔN CHỈ CỦA HỘI NHỮNG NGƯỜI LẠC QUAN 
Tôi xin hứa... 


* Sống mạnh mẽ để không một điều gì có thể làm xáo động bình an của 
tâm hồn. 


* Nói về sức khoẻ, hạnh phúc, sung túc với mọi người tôi gặp. 
* Làm cho mọi bạn bè tôi cảm thấy họ có những giá trị. 


* Nhìn khía cạnh tốt đẹp của sự vật và làm cho niềm lạc quan của tôi 
thành hiện thực. 


* Chỉ nghĩ đến điều tốt nhất, hành động cho điều tốt nhất và mong đợi 
điều tốt nhất. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 23 Trang 198 


* Vui vì sự thành công của người khác như của chính mình. 

* Quên đi những lỗi lầm của quá khứ và chú tâm tới những thành quả 
của tương lai. 

* Giữ dáng vẻ tươi cười và biết mỉm cười khi gặp bất cứ ai. 

* Dành thật nhiều thời giờ để tu dưỡng bản thân, như thế bạn sẽ không 
còn thời giờ để phê bình người khác. 


* Hết sức độ lượng để không áy náy, hết sức thanh cao để không giận 
dữ, hết sức mạnh mẽ để không sợ hãi và hết sức vui vẻ để không cảm 
thấy bối rối. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 21 


Ngày 5áu 
* Mục tiêu của bạn: 


Học cách dùng thời giờ cho ích lợi thay vì để cho thời giò điều khiển 
mức độ 


thỏa mãn và căng thăng của bạn. 


Nếu có khi nào bạn cảm thấy căng thẳng - ai mà lại không? - lý đo rất có 
thể là chỉ vì bạn cảm thấy không có đủ thời giờ để làm những điều bạn 
muốn ở mức chất lượng bạn đòi hỏi nơi mình. Ví dụ bạn có thể cảm 
thấy sự thất vọng này vì bạn chỉ tập trung vào những đòi hỏi của lúc đó: 
những yêu cầu hiện tại, những thách thức hiện tại, những biến cố hiện 
tại. Trong tình trạng căng thẳng vì quá tải này, hiệu năng của bạn bị 
giảm sút rất nhanh. Giải pháp cho vấn đề này đơn giản thôi: kiểm soát 
khung thời gian bạn đang tập trung vào. Nếu lúc hiện tại bạn đang căng 
thắng, bạn hãy tập trung vào tương lai và vào việc hoàn thành hay giải 
quyết thành công nhiệm vụ trước mắt bạn. Tiêu điểm tập trung mới này 
sẽ lập tức thay đổi tâm trạng của bạn và cho bạn những nguồn lực cần 
thiết để bạn giải quyết những khó khăn của hiện tại. 


⁄, 
Dị 


Tình trạng căng thắng thường là cảm giác bị "bế tắc" trong một khung 
thời gian nhất định nào đó. Ví dụ như trường hợp một người luôn luôn 
nghĩ đến tương lai của mình theo những cách bị quan. Bạn có thể giúp 
người này hướng tiêu điểm tập trung của họ sang những gì họ có thể 
kiểm soát trong hiện tại. Hoặc có những người khi phải đảm nhận một 
thách đố nào, thường chỉ tập trung suy nghĩ về những thất bại trong 
quá khứ của họ. Vì họ sống trong quá khứ, nên mối căng thắng của họ 
gia tăng. Nếu biết chuyển đổi sang hiện tại, hoặc dự kiến trước tương 
lai, họ có thể thay đổi tình trạng cảm xúc của họ ngay. Vì vậy, các cảm 
xúc của chúng ta chịu ảnh hưởng mạnh bởi khung thời gian mà chúng 
ta đang hoạt động trong hiện tại. 


Chúng ta thường hay quên rằng thời gian là một sản phẩm của trí khôn, 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 24 Trang 200 


nó hoàn toàn có tính tương đối và kinh nghiệm của chúng ta về thời 
gian hầu như hoàn toàn là kết quả của sự tập trung tâm trí của chúng ta. 
Ví dụ, làm sao biết thời gian là dài hay ngắn? Nó hoàn toàn tùy thuộc 
hoàn cảnh, phải không? Đứng xếp hàng hơn 10 phút có thể coi như dài 
đẳng đẵng cả thế kỷ, đang khi ngồi nói chuyện tâm tình với người yêu 
một giờ sao mà qua mau thết Một ngày trong tù đài hơn cả ngàn năm tự 
đo ở ngoài. 


Các niềm tin của chúng ta cũng phản ánh quan niệm của mình về thời 
gian. Với một số người, bất kể trong hoàn cảnh nào, 20 phút được coi 
lâu như cả đời. Với những người khác, một thế kỷ mới được gọi là thời 
gian dài. Chính vì thế những loại người này đi đứng khác nhau, nói 
năng khác nhau, nhìn các mục tiêu khác nhau và nếu họ phải dùng 
chung một khung thời gian như nhau, bạn thử tưởng tượng họ sẽ bị 
căng thắng đến thế nào! 


Trong bài luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ tóm tắt và áp dụng ba lời 
khuyên” tiết kiệm thời giò”. 


Bước thứ nhất 
KHẢ NĂNG ĐẢO NGƯỢC THỜI GIỜ 


Sau khi đã làm chủ được khả năng thay đổi khung thời gian bằng cách 
thay đổi điểm tập trung, bạn đã sẵn sàng để chuyển sang khả năng lớn 
thứ hai trong việc làm chủ thời giờ, đó là khả năng đảo ngược thời giờ 
để một phút tưởng như một giờ, hay một giò tưởng như một phút. Bạn 
có nhận ra rằng khi đầu óc bạn quá chìm ngập trong điều gì, bạn quên 
mất thời gian không? Tại Sao? Vì bạn không còn tập trung vào thời gian 
nữa. Bạn không đếm thời gian nữa. Bạn đang tập trung vào một điều gì 
thú vị và vì thế thời gian trôi qua rất nhanh. Bạn hãy nhớ mình phải 
nắm quyền điều khiển. Hãy điều khiển tiêu điểm của bạn và ý thức 
chọn cách đo thời gian của mình. Nếu bạn thường xuyên kiểm tra đồng 
hồ, thời gian xem như bò chậm như sên. Đây cũng thế, kinh nghiệm thời 
gian của bạn được điều khiến bởi tiêu điểm chú ý của bạn. Bạn định 
nghĩa cách dùng thời gian của mình thế nào? Bạn đang sử dụng thời 
giò, phung phí thời giò, hay giết thời giờ? Người ta thường nói 
rằng"giết thời giờ không phải là giết mà là tự sát". 


Bước thứ hai 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


Chương 24 Trang 201 


LÀM ĐIỀU QUAN TRỌNG 


Một sự phân biệt có lẽ quan trọng nhất, đó là phân biệt rõ sự cấp bách 
và sự quan trọng của việc kiểm soát các quyết định của bạn liên quan tới 
việc bạn sử dụng thời giờ và vì thế liên quan tới mức độ thỏa mãn của 
bạn. Tôi muốn nói gì? Tôi xin hỏi bạn câu này: Có khi nào bạn làm việc 
trối chết, hoàn thành đầy đủ những "việc phải làm" trong danh sách, 
nhưng vào cuối ngày bạn vẫn cảm thấy không thỏa mãn không? Lý do 
là bạn đã làm tất cả những gì cấp bách và đòi hỏi bạn chú ý trong lúc đó, 
nhưng bạn quên làm những gì quan trọng, những gì sẽ có ảnh hưởng 
lớn về lâu về dài. Ngược lại bạn có bao giờ gặp những ngày mà bạn chỉ 
làm xong một ít việc thôi nhưng đến cuối ngày lại cảm thấy ngày hôm 
đó có giá trị không? Đó là những ngày mà bạn đã tập trug vào những 
điều quan trọng thay vì vào những gì cấp bách đòi hỏi bạn chú ý. 


Sự cấp bách hình như điều khiển cuộc sống chúng ta. Chuông điện 
thoại reo trong lúc chúng ta đang bận một việc quan trọng, thế nhưng 
chúng ta "phải" nhấc điện thoại lên. Lỡ ra chúng ta mất dịp may thì sao? 
Đây là một ví dụ điển hình về việc bỏ cái quan trọng để làm cái cấp 
bách. Hoặc chúng ta mua một cuốn sách mà chúng ta nghĩ sẽ có ảnh 
hưởng rất lớn cho cuộc đời chúng ta, nhưng chúng ta chần chờ chưa đọc 
vì còn phải dành thời giờ để đọc thư, hay chạy ngoài đường, hay xem 
tin tức trên TV. Cách duy nhất để làm chủ thực sự thời giò của bạn là tổ 
chức thời biểu hằng ngày của bạn thế nào để có thể sử dụng phần lớn 
thời giờ vào việc làm các điều quan trọng hơn là các việc cấp bách. 


Bước thứ ba 
TIẾT KIỆM THỜI GIỜ 


Cách hiệu quả nhất để tiết kiệm thời giò là học hỏi kinh nghiệm của 
người khác. Chúng ta sẽ không bao giờ thực sự làm chủ được thời giờ 
nếu chiến lược chủ yếu của chúng ta về học hỏi và điều khiến thế giới 
chỉ dựa trên phương pháp mò mẫm thử và sai. Học kinh nghiệm của 
những người đã thành công sẽ có thể giúp chúng ta tiết kiệm được biết 
bao năm trời vất vả. Chính vì thế mà tôi đọc sách một cách ngấu nghiến, 
thường xuyên dự các khóa học và nghe các băng từ. Tôi luôn luôn coi 
các kinh nghiệm này là một nhu cầu, chứ không phải những thứ phụ 
thuộc và chúng đã cống hiến cho tôi kinh nghiệm của nhiều năm cũng 
như sự thành công từ đó. Tôi khuyên bạn nên học hỏi kinh nghiệm của 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 24 Trang 202 
người khác thường xuyên tối đa và sử dụng những gì bạn đã học. 
“Chúng ta luôn có đủ thời giờ; 

Chỉ cần chúng ta sử dụng thời giờ cho đúng". 

-JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

Ngày bảy 

* Mục tiêu của bạn: 

Đạt mức quân bình. 

Bạn đã làm việc vất vả và bạn đã hoạt động hết sức. Hãy dành một ngày 
để giải trí! Hãy thoải mái, hãy sôi nổi, hảy làm điều gì giúp bạn ra khỏi 
chính mình. Điều gì có thể tạo sự phấn khích nhất cho bạn? 


"Thánh nhân quân tử là người không đánh mất tâm hồn trẻ thơ của 
mình". 


-MANH TỬ 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


CHƯƠNG 25 


“Một tia lửa nhỏ làm bùng lên một ngọn lửa shê sớm”. -DANTE 


Quá nhiều người cảm thấy mình bất lực và vô nghĩa trước các vấn đề xã 
hội và các biến cố xảy ra trên thế giới, vì họ nghĩ rằng cho dù họ có làm 
mọi điều chính đáng trong cuộc sống cá nhân của họ, thì sự an toàn của 
họ vẫn lệ thuộc hành động của những người khác. Họ cảm thấy sợ hãi 
trước sự tràn lan của những băng nhóm hiếu chiến và tội phạm bạo lực, 
hoang mang vì sự bất lực hoàn toàn của chính quyên, đau buồn vì nạn 
vô gia cư và mù chữ và lo lắng vì tình trạng nóng lên của trái đất cũng 
như vì nguy cơ nhiều loài bị tuyệt chủng trên hành tinh chúng ta. Đó là 
những con người mang tâm trạng bi quan. "Cho dù tôi có sống đời sống 
cá nhân và gia đình của tôi tử tế, thì cũng có ích gì? Chỉ cần một kẻ nắm 
quyền điên rồ ấn một chiếc nút thôi thì cả thế giới này sẽ bị tiêu tanl". 


Loại hệ thống niềm tin này tạo nên cảm giác bất lực không thể kiểm soát 
và tạo thay đổi ở bất kỳ mức độ đáng kể nào và tất nhiên dân tới tình 
trạng vô vọng tiêu biểu qua câu nói, "Vậy thì cố gắng mà làm gi?". 


Không có gì làm què quặt khả năng hành động của con người hơn tình 
trạng vô vọng này. Đó là trở ngại hàng đầu ngăn cản chúng ta thay đổi 
đời sống hay có hành động để giúp người khác thay đổi đời sống. Từ 
đầu sách đến giờ, chúng ta đã không ngừng khẳng định thông điệp này: 
Chúng ta ngay lúc này có sức mạnh để điều khiển cách suy nghĩ, cách 
cảm nhận và việc làm của chúng ta. Chính những quyết định và hành 
động hằng ngày của từng người chúng ta sẽ thực sự tạo nên những thay 
đổi, nếu mỗi cá nhân chúng ta lãnh lấy trách nhiệm của mình. Để có thể 
tạo nên những thay đối toàn diện và sâu rộng trong đời sống cá nhân 
chúng ta cũng như trong vận mệnh chung của thế giới, chúng ta cần 
quyết tâm không ngừng cải thiện cuộc sống của cá nhân cũng như của 
thế giới. 


Giải pháp cao nhất 


Theo bạn nghĩ, trên bình diện quốc gia và thế giới, đâu là yếu tố chung 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trơng Bạn Anthony Robbins 


Chương 25 Trang 204 


trong tất cả các vấn đề mà chúng ta phải đối diện hôm nay? Từ con số 
mỗi ngày một tăng nhanh những người không có nhà ở cho tới tỉ lệ tội 
phạm lên cao, những thâm thủng ngân sách trầm trọng và tình trạng 
suy thóai của hệ sinh thái, câu trả lời là chính thái độ của con người là 
nguyên nhân khơi dậy mọi vấn đề và từng vấn đề. Vì thế, giải pháp cho 
mỗi vấn đề là phải thay đổi thái độ của chúng ta. Điều này đòi hỏi 
chúng ta thay đổi cách đánh giá hay làm các quyết định của mình. 


Một ví dụ có mức độ toàn cầu về những hệ quả dài hạn của các quyết 
định, đó là nạn đói và thiếu lương thực hiện đang cướp mất sinh mạng 
hàng triệu con người trên khắp thế giới. Tổ chức Y Tế Thế Giới đã 
chứng minh rằng trái đất có khả năng nuôi sống mọi người, thế nhưng 
mỗi ngày vẫn có 40,000 trẻ em chết đói. Tại sao? Rõ ràng chúng ta có đủ 
tài nguyên, nhưng có một điều gì đó bị sai khủng khiếp, không chỉ qua 
cách thức phân phối lương thực của chúng ta, mà còn qua cách thức 
chúng ta sử dụng các tài nguyên của mình. 


Chúng ta rút ra được kết luận nào về điều này? Điều đáng mừng là một 
khi chúng ta nhận ra được cội rễ của mọi vấn đề là ở thái độ của con 
người và ở những quyết định của con người, thì chúng ta biết rằng 
chính chúng ta là người có thể thay đổi hiện trạng đó. Chúng ta biết 
rằng, điều duy nhất chúng ta tuyệt đối làm chủ được, đó là thế giới nội 
tâm của mình- chính chúng ta quyết định ý nghĩa cho sự vật. Bằng hành 
động của mình, chúng ta truyền đạt những giá trị và niềm tin sâu xa 
nhất của mình và qua ảnh hưởng rộng khắp của các phương tiện đại 
chúng, ngay cả những hành động đơn sơ nhất của chúng ta cũng có sức 
ảnh hưởng và lay chuyển mọi người của mọi quốc gia. 


Bạn có thể hỏi, "Một người có thể làm gì để thực sự biến đổi thế giới?" 
Hầu như mọi sự! Chỉ duy một điều có thể hạn chế ảnh hưởng của bạn 
mà thôi, đó là trí tưởng tượng và quyết tâm của bạn. Lịch sử thế giới là 
một bằng chứng về những gì đã xảy ra do hành động của một số nhỏ 
những người bình thường nhưng có những quyết tâm cao độ biến đổi 
thế giới. Đó là những cá nhân đã làm những chuyện nhỏ bé nhưng làm 
một cách phi thường. Họ đã quyết định rằng cần phải thay đổi điều gì 
đó, rằng chính họ phải là người làm chuyện này và họ có thể làm được. 
Thế là họ tập trung hết sức lực thực hiện và kiên trì cho tới khi họ tìm ra 
cách để công việc của họ hoàn thành. Những con người này chúng ta 
gọi là những anh hùng. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonww Robbins 


Chương 25 Trang 205 


Mọi người chúng ta bẩm sinh đã có khả năng để trở thành anh hùng, để 
làm những hành vi táo bạo, dũng cảm và những cử chỉ cao thượng hầu 
làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác, cho dù trước mắt nó đòi 
hỏi sự hi sinh đau khổ của bản thân mình. Khả năng làm những hành vi 
đúng đắn, dám có một lập trường và dám thay đổi hiện đang có sẵn nơi 
bạn. Câu hỏi đặt ra là: Khi thời cơ đến, liệu bạn có nhớ mình là một anh 
hùng và đáp ứng một cách vô vị lợi để nâng đỡ những ai cần đến bạn 
không? 


Nhiều người ngưỡng mộ mẹ Têresa và tưởng rằng bà sinh ra đã là anh 
hùng rồi. Họ cho rằng bà là một người đàn bà tâm linh siêu việt và là 
con người bản chất phi thường trong các quyết tâm và sự cống hiến vị 
tha cho người nghèo. Rõ ràng bà là người phụ nữ có lòng dũng cảm và 
cảm thông sâu sắc, nhưng mẹ Teresa cũng có những lúc nguy kịch để 
xác định vai trò của bà như một trong những vĩ nhân có những cống 
hiến to tát nhất trong thời đại chúng ta. Mẹ Têresa đã không bắt đầu 
cuộc đời của mình với công việc cứu giúp người nghèo. Thực vậy, bà đã 
trãi qua suốt 20 năm dạy dỗ các trẻ em của những gia đình giàu có nhất 
ở Calcutta, Ấn Độ. Hằng ngày bà vẫn đi qua những khu ổ chuột chung 
quanh vùng dân cư khá giả của thành phố mà bà làm việc, nhưng bà 
không bao giờ nghĩ đến chuyện vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng nhỏ bé 
hiện có của mình. 


Một đêm, khi bà đang đi trên phố, bà nghe tiếng kêu cứu của một phụ 
nữ. Chính giây phút người phụ nữ này hấp hối trong cánh tay bà là lúc 
đã mãi mãi thay đổi cuộc đời của Mẹ Têresa. 


Nhận thấy tình trạng nguy kịch của người đàn bà kêu cứu, Mẹ đưa vội 
chị ta đến bệnh viện. Nhân viên bệnh viện bảo mẹ ngồi đợi. Mẹ biết 
rằng người phụ nữ này sẽ chết nếu không được cấp cứu, nên Mẹ phải 
đưa chị ta đến một bệnh viện khác. Ở đây cũng thế, người ta bảo Mẹ 
đợi; đẳng cấp xã hội thấp của người phụ nữ đã khiến người ta coi chị 
không quan trọng bằng những bệnh nhân khác. Cuối cùng, mẹ Têresa 
thất vọng đưa chị về nhà mình. Ngay đêm hôm đó, chị đã chết an bình 
trong vòng tay yêu thương của Mẹ Têresa. 

"Thời điểm quyết định" cuộc đời Mẹ Têresa đã điểm: đó là giây phút mẹ 
quyết định với mình rằng, trong khả năng của mẹ sẽ không còn để cảnh 
này diễn ra cho một người nào khác nữa. Từ giây phút đó trở đi, mẹ đã 
quyết định hiến trọn đời mình để xoa dịu nỗi khổ đau quanh mẹ và dù 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 25 Trang 206 


họ sống hay chết, họ sẽ sống hay chết xứng với phẩm giá con người. Mẹ 
sẽ đích thân làm mọi điều có thể để cho những người này được đối xử 
tử tế hơn trước kia, với tình thương và sự kính trọng mà mọi ngưởi đều 
có quyền được hưởng. 


Thách đố của cảnh vô gia cư 


Chúng ta ý thức rằng nơi mỗi con người chúng ta đều có sẵn tia lửa của 
đức tính anh hùng đang đợi được quạt lên để bừng cháy, vậy chúng ta 
phải làm cách nào để đối phó với một vấn đề xã hội khổng lồ như cảnh 
vô gia cư đang diễn ra trên khắp thế giới? Chìa khóa thứ nhất để thay 
đổi tình trạng này là chính chúng ta phải vươn tới một tiêu chuẩn cao 
hơn. Chúng ta phải quyết định rằng mình không thể chấp nhận để cho 
có quá nhiều người, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ con cũng như người 
già, bị vứt ra ngoài đường phố như những cặn bã của xã hội. 


Mỹ là một quốc gia thuộc hàng giàu nhất thế giới, thế mà tỷ lệ dân số vô 
gia cư không phải là nhỏ. Các cuộc điều tra dân số không thể cho con số 
chính xác có bao nhiêu người vô gia cư, vì thực ra, bản chất của cảnh vô 
gia cư là những con người liên hệ không có một địa chỉ. Người ta ước 
tính rằng ở Mỹ có ít là 3 triệu người vô gia cư, hay khoảng 1% người 
không có nhà cửa phải sống ngoài đường hay trong những túp lều lụp 
sụp. 


Chìa khóa thứ hai để đối phó với vấn đề này là thay đối những niềm tin 
của chúng ta. Chúng ta phải bỏ thái độ tin rằng đây là những vấn đề rắc 
rối muôn thuở mà các cá nhân dù có muốn cũng chăng thể làm gì được. 
Thái độ lực bất tòng tâm này phải được phá vỡ bằng cách chấp nhận 
niềm tin rằng mỗi cá nhân chúng ta có thể tạo sự thay đổi và trong thực 
tế, mọi phong trào đổi mới lớn đều được thực hiện bởi những cá nhân 
có ý chí dẫn thân. 


Một niềm tin nữa chúng ta phải thay đổi, đó là niềm tin rằng sở dĩ 
những người vô gia cư sống trong hoàn cảnh như thế là vì tất cả họ bị 
"rối lạon tâm thần”. Các số liệu thống kê cho thấy chỉ có khoảng từ 16 tới 
22 phần trăm người vô gia cư là mắc một hình thức tâm bệnh nào đó. 

Vậy thì đâu là nguyên nhân chính của cảnh vô gia cư? Ngoài nguyên do 
tâm thần nói trên, các lý do thường được kể gồm việc giá nhà ở tăng 
trong khi thu nhập giảm, chứng nghiện rượu hay ma túy và đời sống 
gia đình tan vỡ. Tất cả những lý do nêu trên đều chính đáng. Nhưng 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 25 Trang 207 


đàng sau tất cả những lý do đó là các hệ niềm tin. Dù sao, cũng có vô số 
người đã trãi qua những sự tàn phá của rượu và ma túy, đã mất hết nhà 
cửa hay không làm ra đủ tiền để trả tiền thuê nhà và không bao giờ 
được hưởng một đời sống gia đình ổn định- thế nhưng họ không bao 
giờ trở thành vô gia cư. 


Sự khác biệt ở chỗ nào? Tất cả đều là ở những niềm tin, những giá trị cơ 
bản và ở tính cách của mỗi người. Nhiều người sống ngoài đường phố 
có thể tự coi mình là "vô gia cư”, nhưng những người khác lại thấy mình 
chỉ "tạm thời không có nhà cửa". Vì thế họ cố tìm giải pháp và sẽ tìm ra 
được lối thoát để trở về với nếp sống truyền thống. 


Để tạo ra sự biến đổi lâu dài cho cá nhân người vô gia cư, cần phải có sự 
thay đổi tính cách của người đó. Đây là con đường duy nhất để tạo sự 
thay đổi lâu bền nơi thái độ của họ. 


Thách đố của tệ nạn băng nhóm bạo lực 


Tuy rằng tình trạng phạm pháp ở người lớn là một vấn đề bức bách, 
nhưng chúng ta cũng cần đối diện vấn đề tội phạm của thanh thiếu 
niên. Chúng ta nghĩ thế nào về những vụ giết người vô lý diễn ra hằng 
ngày trong các thành phố do những băng nhóm thanh thiếu niên? Tính 
chất dữ tợn lì lợm của hai băng nhóm có nguồn gốc từ Los Angeles rồi 
lan tràn khắp nước Mỹ - băng Crisps và băng Bloods - đã cướp đi biết 
bao sinh mạng người trong thành phố khiến hầu hết chúng ta phải rùng 
rợn và hốt hoảng không biết phải đối diện với vấn đề này ra sao. tuy 
nhiên, tôi nghĩ một trong các việc đầu tiên chúng ta phải làm là tác động 
để cho những băng nhóm này suy nghĩ lại về những nguyên tắc hành 
động của họ. Cần nhớ rằng, mọi hành động của chúng ta đều bắt nguồn 
từ những niềm tin cốt yếu về những gì chúng ta phải làm và không 
được làm. 


Mới đây tôi được đọc một đoạn trích của một cuốn sách viết về đời sống 
hằng ngày của nh84ng băng tội phạm. Đây là một đoạn về một lớp học 
cải tạo. Khi những học viên (thành viên của băng tội phạm) được hỏi tại 
sao chúng có thể giết một người, chúng đọc ra vanh vách một tràng 37 
lý do, trong đó có những lý do sau đây làm tôi giật mình: Nếu có ai nhìn 
tôi ra vẻ giỡn chơi, nếu có ai hỏi tôi ở đâu, xin tôi một đồng, nếu có ai đi 
đứng buồn cười, nếu có ai đụng vào miếng bánh tôi đang cầm, nếu có ai 
cắt tóc tôi xấu. 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 25 Trang 208 


Với những nguyên tắc sai lạc như thế - những nguyên tắc mà hầu như 
không một ai khác trong xã hội chấp nhận- không lạ gì những thanh 
thiếu niên này là những con người nhẹ dạ. Họ có nhiều lý do để giết 
người hơn bất kỳ ai khác và vì thế họ hành động theo các nguyên tắc 
của họ. Tuy nhiên, điều làm tôi phấn khởi, đó là nhân viên quản giáo đã 
hiểu rõ sức mạnh của những câu hỏi để làm suy yếu cả những niềm tin 
mạnh mẽ nhất. Ông hỏi, "Trong số những lý do này, bạn muốn chết vì 
lý do nào?" Nói cách khác, nếu bạn biết rằng vì giết một người do vụ hớt 
tóc xấu mà bạn cũng chết, liệu bạn có vẫn giết người đó không? 


Dùng câu hỏi này, ông đã làm cho họ đánh giá lại những nguyên tắc của 
họ và nghiền ngẫm lại tâm quan trọng của chuyện mà trước đó họ coi là 
đáng để giết người. Khi ông đã xong tiến trình nêu những câu hỏi này, 
những phạm nhân trẻ đã thay đổi hẳn những nguyên tắc cơ bản của họ. 


Qua phương pháp hỏi và trả lời câu hỏi, "Lớp học" này đã thuyết phục 
được rất nhiều trẻ phạm pháp để họ thay đổi lối sống. Nó làm suy yếu 
những niềm tin tai hại trước kia của họ cho tới khi họ không còn chắc 
chắn về chúng nữa. Chúng ta nên nhớ rằng, mọi thái độ có thể được 
thay đổi nhờ thay đổi các niềm tin, giá trị, nguyên tắc và tính cách. 


Thách đố đối với môi trường của chúng ta 


Vấn đề môi trường ngày nay đã trở thành mối quan tâm của mọi quốc 
gia và của chung nhân loại. Sau bốn năm liên tiếp có thời tiết nóng nhất 
từ trước tới nay, người ta đã trở nên hết sức lo lắng về tình trạng nóng 
đần lên của trái đất- hiện tượng gây nên bởi lượng khí carbon dioxid dư 
thừa bị hấp thụ bởi tâng ôzon, gây nên sự gia tăng nhiệt độ. Những 
nguyên nhân chính là gì? Một nguyên nhân là những chất Flurocarbon 
có trong các máy điều hòa không khí và các bình xịt. Một nguồn gốc 
khác nữa của tình trạng trái đất nóng lên là nạn phá rừng. Rừng chiếm 
một tỉ lệ đáng kinh ngạc là 80% cây xanh của trái đất và thiết yếu đối 
với hệ sinh thái của chúng ta. 


Cây cối hấp thu những khí độc của lượng carbon dioxid dư thừa mà 
chúng ta thải vào trong khí quyển, rồi biến đổi nó thành khí oxygen cho 
chúng ta hít thở. Cây cối làm hồi xuân trái đất: không có cây cối, đời 
sống trên trái đất không thể tôn tại như chúng ta thấy hôm nay. Các cây 
rừng cũng cung cấp một môi trường cho vô số chủng loại động vật và 
côn trùng trên thế giới. Khi đốt rừng, không những chúng ta phá hoại 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 25 Trang 209 


cây cối tạo oxy và môi trường sinh sống của các loài động vật và thực 
vật, mà chúng ta còn thải vào trong không khí một lượng khổng lồ 
carbon dioxid và làm tăng nhanh hiệu quả nguy hiểm của việc trái đất 
nóng lên. 


Bạn có muốn ngăn chặn nạn phá rừng không? Bạn có muốn giúp cân 
bằng lại hệ sinh thái của chúng ta không? Ngoài việc đóng góp tài 
chánh cho các tổ chức môi trường như Greenpeace, điều có tác dụng 
mạnh nhất bạn có thể làm là nhận thức rằng thái độ sử dụng bừa bãi 
hành tinh của chúng ta sẽ làm chúng ta đau khổ. Việc tẩy chay sử dụng 
thịt cá ngừ đã có tác dụng hiệu quả trong công nghiệp, nó cũng có tác 
dụng trong lãnh vực môi trường. Đây không phải chuyện tiền bạc. 
Chính trái đất đang có nguy cơ bị hủy diệt. 


Một vấn đề lớn nữa chúng ta lo lắng là nạn đói trên thế giới. Với 60 triệu 
người chết đói mỗi năm trên thế giới, rõ ràng đã đến lúc chúng ta phải 
xét lại cách thức chúng ta sử dụng tài nguyên của chúng ta. Hãy nhớ 
rằng mọi quyết định đều kéo theo hậu quả và nếu chúng ta không hiểu 
biết ảnh hưởng dài hạn đối với hành tinh của chúng ta, chúng ta sẽ làm 
những quyết định sai lầm. Mỗi ngày có 40 ngàn trẻ em chết đói, những 
rõ ràng chúng ta có thể nuôi chúng nếu chúng ta biết sử dụng tài 
nguyên hiệu quả hơn. Hiến nhiên chúng ta vẫn còn phải đương đầu với 
những thách đố chính trị về việc phân phối, nhưng chắc chắn lương 
thực thì không thiếu. Sau cùng, một trong những nguồn tài nguyên 
chúng ta đang phá hoại là lớp đất màu trên mặt đất. Thiên nhiên cần 
500 năm để tạo ra 3 centimet đất màu, thế mà hiện nay cứ 16 năm chúng 
ta làm mất đi 3 centimet. Không có đất màu, lượng sản xuất lương thực 
sẽ mất và đời sống chúng ta cũng sẽ biết mất. 


Nếu bạn có một lập trường, không những bạn sẽ ngưng tham gia vào 
việc hủy hoại môi trường, mà bạn còn tạo ảnh hưởng đối với lề lối của 
những ngành kinh doanh gây thiệt hại đến môi trường. 

Hãy giáo dục con cháu bạn, 

hướng dẫn bằng gương sáng 


Giống như với những thách đố khác, những vấn đê môi trường của 
chúng ta đòi hỏi sự giáo dục và hành động để tạo thay đổi. Tiếc thay 
nhiều người nghĩ rằng giáo dục là việc của nhà trường và khi tốt nghiệp 
xong - thậm chí trước khi tốt nghiệp - họ khỏi cần học gì nữal 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 25 Trang 210 


Vậy chúng ta có thể làm gì để tạo sự thay đổi? 


Chúng ta có thể giữ một vai trò tích cực trong việc xác định chất lượng 
giáo dục con em chúng ta. Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta phải 
giáo dục con em chúng ta về những hậu quả của hành động của chúng. 
Chúng ta phải làm chúng ý thức về ảnh hưởng của chúng trên bình diện 
cá nhân và tập thể. Đừng bao giờ để chúng rơi vào não trạng cho rằng 
các hành động của chúng chăng có hệ quả gì. Ngược lại, như chúng ta 
đã học trong cuốn sách này, mỗi quyết định và hành động của chúng ta, 
cho đù là nhỏ bé, vẫn dẫn tới những hậu quả sâu rộng. Và bạn hãy 
chứng minh cho chúng thấy điều đó bằng gương sáng của bạn. 


Sự cống hiển 


Nhiều năm trước, tôi đã quyết định coi việc cống hiến không phải một 
sự bó buộc, mà là một cơ hội để cho lại điều chúng ta đã nhận. Hồi tôi 
11 tuổi, năm ấy gia đình tôi không đủ tiền để tổ chức bữa tiệc mừng Lễ 
Tạ Ơn và có một tổ chức từ thiện đã đem đến cho chúng tôi bữa ăn đó. 
Kể từ dạo ấy, việc giúp đỡ những người nghèo đói và vô gia cư đã trở 
thành một sứ mệnh mà tôi dâng hiến cả đời mình để thực hiện. Kể từ 
năm 18 tuổi, hằng năm cứ đến Lễ tạ Ơn là tôi chuẩn bị những giỏ thức 
ăn đem đi tặng những gia đình túng thiếu. Cũng từ năm đó, lần đầu 
tiên tôi gia nhập tổ chức hỗ trợ nhà tù Chino. Qua việc phục vụ cộng 
đồng, tôi trở thành một nhà từ thiện, một người thực sự muốn tạo nên 
sự thay đổi, một người đầy nhiệt tình cống hiến. Điều này làm tôi thêm 
hãnh diện, làm cá tính tôi phong phú và cũng giúp tôi thêm khả năng để 
cho người khác nhiều hơn. Nó cũng giúp tôi khuyến khích những người 
khác cũng làm như mình. 


"Chỉ những ai học được sức mạnh của việc 

cống hiến chân thành và vô vị lợi mới cảm nghiệm 

được niềm vui sâu xa nhất: Sự sung mãn đời mình". 

-ANTHONY ROBBINS 

Nếu một người nữ tu đơn sơ như mẹ Têresa Calcutta, đơn sơ, nghèo 
nàn không có của cải gì ngoài đức tin và lòng tận tụy của bà, đã có thể 
đem lợi ích đến cho biết bao nhiêu người nghèo khổ, thì chắc chắn bạn 


cũng như tôi đều có thể đối diện với những thách đố chúng ta gặp hàng 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthonw Robbins 


Chương 25 Trang 211 


ngày. Nếu Ed Roberts có thể chống cự được với những đau đớn của căn 
bệnh bại liệt và phải thở bằng máy của mình để thức dậy tươi tỉnh mỗi 
buổi sáng và nghĩ ra cách thay đổi thái độ của cả nước đối với những 
người tàn tật - và ông đã thành công - thì bạn và tôi cũng có thể là 
những anh hùng như thế. Nhiều khi chúng ta không biết sự việc rồi sẽ 
dẫn chúng ta đến đâu, nhưng chúng ta hãy cứ tin vào trực giác của 
mình và trao ban tất cả tấm lòng của mình: chúng ta sẽ vô cùng ngạc 
nhiên vì những sự kỳ diệu sẽ xảy ra. 


Nếu bạn quyết tâm dành ra một hay hai giờ đồng hồ mỗi tháng để cống 
hiến cho người khác, nó sẽ làm phong phú tính cách của bạn và bạn 
chắc chắn sẽ trở nên "loại người” biết thực sự quan tâm, biết hành động 
để tạo sự biến đổi. Bạn sẽ không còn gặp vấn đề rắc rối nào trong công 
việc của mình nữa, vì bạn đã thấy những vấn đề đích thực là gì rồi. 
Những bưồn bực bạn nghĩ là sẽ cảm thấy vì bị thua lỗ trong công việc 
làm ăn của bạn hôm nay sẽ tan biến khi bạn đưa tay dìu một người què 
cụt lên giường, hay khi bạn ôm ấp một đứa trẻ bị AIDS trong cánh tay 
của bạn. 


"Một ngày nào đó, sau khi chúng ta đã làm chủ 

được bão táp, sóng biển, thủy triều và trọng lực, 
chúng ta sẽ trang bị cho Tạo Hóa những năng lượng 
của tình yêu. Lúc ấy, lần thứ hai trong lịch sử thế giới, 
con người lại khám phá ra lửa”. 

-TELHARD DECHARDIN 

HẾT 


Dánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Anthon Robbins 


